GIÁO TRÌNH CHUYÊN ĐỀ 
IÁO DỤC 
Í NĂNG SÔNG 


S < Ñ 


37⁄4 PGS.TS. NGUYÊN THANH BÌNH 


GIÁO TRÌNH CHUYÊN ĐỀ 


§IÁ0 DỤC KĨ NĂNG SŨNG 


(In lần thứ ba) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 


LỜI NÓI ĐẦU 


Lí luận giáo dục với tư cách là một hợp phần trong lí luận giáo dục học theo quan 
niệm trước đây bao gồm: giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, pháp luật, giáo dục thẩm 
mĩ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động - kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề. 
Quan niệm này đã trở nên quá chật hẹp so với yêu cầu chuẩn bị cho thế hệ trẻ đáp ứng 
được những yêu cầu của cuộc sống xã hội hiện nay. Xã hội hiện đại nảy sinh nhiều vấn 
đề mới chưa từng có trong quá khứ như đại dịch HIV/AIDS, môi trường... hoặc có những 
vấn đề đã có nhưng chưa trở thành thách thức như bây giờ. 

Đồng thời cách tiếp cận một mặt đối với quá trình đào tạo, giáo dục con người, coi đó 
là quá trình truyền thụ kiến thức cho người học và lấy mục tiêu trang bị kiến thức là chính 
đã trở nên bất cập, đòi hỏi phải chuyển sang cách tiếp cận tổng hợp và trọng tâm là hình 
thành năng lực cho người học. 

Vì vậy giáo trình này muốn đề cập đến một cách tiếp cận mới đối với quá trình giáo 
dục (theo nghĩa hẹp) nói riêng và quá trình sư phạm, quá trình đào tạo nói chung. Đó là 
giáo dục kĩ năng sống, tiếp cận kĩ năng sống trong giáo dục. Cách tiếp cận này sẽ giúp 
cho những người làm công tác giáo dục tiến hành quá trình đào tạo, giáo dục một cách 
phức hợp, trong đó có sự kết hợp hài hòa kiến thức, thái độ, giá trị, hành vi để có năng lực 
đáp ứng các thách thức trong xã hội hiện đại đẩy những bất định một cách tích cực, hiệu 
quả và mang tinh xây dựng. 

Tài liệu được viết chủ yếu dựa trên kết quả nghiên cứu của tác giả trong hợp tác với 
UNESCO Hà Nội về giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam và 2 chu kì đề tài cấp bộ về giáo 
dục kĩ năng sống cho học sinh THPT. Ngoài ra, trong tài liệu còn tham khảo các tư liệu 
của UNESCO, Tổ chức Y tế thế giới, UNICEF và hội thảo về giáo dục Kĩ năng sống ở các 
nước trong khu vực. Tài liệu này có thể sử dụng cho đào tạo sinh viên, học viên sau đại 
học và tự học. Tài liệu giúp người đọc đạt được: 

~ Về nhận thức: 

+ Hiểu được đây là nội dung giáo dục mang ý nghĩa thực tế cao và rất quan trọng bổ 
trợ cho chương trình lí luận GDH nói chung và lí luận giáo dục nói riêng. 


+ Hiểu về tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho người học. Thay đổi 
nhận thức về cách làm giáo dục. 

+ Hiểu rõ kĩ năng sống là gì. Hiểu được có thể giáo dục kĩ năng sống cho người học 
qua những con đường nào? Những kĩ năng sống cần giáo dục cho người học và cách 
thức tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho họ. 

+ Nắm được mục tiêu chung của chương trình giáo dục kĩ năng sống cho người học 
nói chung, của từng chủ đề và từng hoạt động trong chủ đề nói riêng. 

~ Về thái độ: 

+ Thấy được trách nhiệm của người làm công tác giáo dục trong việc tiến hành giáo 
dục kĩ năng sống cho người học. 

~ Về kĩ năng: 

+ Có những kĩ năng sống cần thiết cho chính bản thân. 

+ Biết khai thác tiểm năng giáo dục kĩ năng sống qua chương trình giáo dục đổi mới 
thông qua việc tiếp cận kĩ năng sống đối với nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục. 

+ Biết vận dụng cách tiếp cận kĩ năng sống theo 4 trụ cột "Học để biết, học để làm, 
Học để tự khẳng định, Học để chung sống với mọi người" của giáo dục thế kỉ XXI đối với 
các nội dung giáo dục. 

+ Biết tổ chức các hoạt động giảo dục kĩ năng sống theo các chủ đề theo các cách 
tiếp cận “hướng vào người học”, "giáo dục dựa vào trải nghiệm", “cùng tham gia"... 

+ Biết vận dụng những hiểu biết về KNS để xác định những nội dung và biện pháp 
giáo dục kĩ năng sống phù hợp với đối tượng giáo dục của minh. 

Cấu trúc của tài liệu bao gồm 2 phần lớn: 

Phần A: trình bày những vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống. 
Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày cả tình hình giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam và ở 
một số nước trong khu vực để giúp học viên có cái nhìn tổng quan và hiểu về kĩ năng 
sống và giáo dục kĩ năng sống cụ thể hơn. 

Phần B: đi vào những nội dung cụ thể về giáo dục kĩ năng sống cho người học. Trong 
phần này gồm 9 chủ đề hướng dẫn cách tổ chức hoạt động giáo dục nhằm hình thành 
các kĩ năng sống cốt lõi cho học sinh THPT. Trên cơ sở đó họ cố thể vận dụng vào giải 
quyết có hiệu quả các tình huống cụ thể trong cuộc sống. 

Sử dụng tài liệu này cần lưu ý: 

- Phần A: nâng cao nhận thức cho người học về kĩ năng sống, ý nghĩa của nó; sự 
cần thiết phải giáo dục kĩ năng sống cho người học và các con đường; cách tiếp cận và 
phương pháp giáo dục kĩ năng sống để họ có thể quán triệt trong quá trình tổ chức hoạt 
động thực tiễn. 


6 


~ Phần B: hướng dẫn học viên cách tổ chức các chủ đề giáo dục kĩ năng sống để xây 
dựng hoặc thay đổi hành vi cho người học. Học viên cần nắm được: 


+ Cách tổ chức hoạt động nhằm thay đổi hành vi khác với cách truyền thụ tri thức 
nhăm nâng cao nhận thức. 

+ Người tổ chức hoạt động có thể là người dạy hoặc do chính người học. 

+ Những hướng dẫn trong phần này mang tính gợi ý, người tổ chức có thể thay đổ 
phương pháp hoặc tình huống cho phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế. 


Vi đây là lĩnh vực mới, chắc chắn còn nhiều thiếu xót. Rất mong nhận được sự góp ý 
của người sử dụng để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện. 


Tác giả 


Phần A 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KĨ NĂNG SỐNG 
VÀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG 


Giáo dục trong xu hướng hiện nay không chỉ hướng vào mục tiêu tạo ra 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. mà còn hướng đến 
mục tiêu phát triển đầy đủ và tự do giá trị của mỗi cá nhân giúp cho con 
người có năng lực để cống hiến, đồng thời có năng lực để sống một cuộc sống 
có chất lượng và hạnh phúc. 

X4 hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất 
định đối với con người. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua 
những thách thách đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro. 

Chính vì vậy trong Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại 
Senegan (2000) Chương trình hành động Dakar đã đề ra 6 mục tiêu. trong đó 
mục tiêu 3 nói rằng “Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận 
chương trình giáo dục hĩ năng sống phù hợp”, trong đó "người học” ö đây được 
hiểu từ trẻ em đến người lớn tuổi, còn “phù hợp” được hiểu là phù hợp với 
vùng, miền, địa phương và phù hợp với lứa tuổi. Còn trong mục tiêu 6 yêu cầu 
Khi đánh giá chất lượng giáo dục cần phải đánh giá kĩ năng sống của người 
học. Như vậy, học kĩ năng sống trở thành quyền của người học và chất lượng 
giáo dục phải được thể hiện cả trong kĩ năng sống của người học. 

Cho nên, giáo dục kĩ năng sống cho người học đang trở thành một nhiệm vụ 
quan trọng đối với giáo dục các nước. Giáo dục phải mang lại cho mọi người 
không chỉ kiến thức mà cả kĩ năng sống để sống trong xã hội dựa vào năng lực 
(Competence-based societies). Nhu cầu vận dụng kĩ năng sống một cách trực 
tiếp. hay gián tiếp được nhấn mạnh trong nhiều khuyến nghị mang tính quốc tế, 
bao gồm cả trong việc thực hiện Công ước Quyền trẻ em; trong Hội nghị quốc tế 
về dân số và phát triển... Trong Tuyên bố Cam kết của Tiểu ban Đặc biệt 


9 


thuộc Liên hợp quốc về HTV/AID (tháng 6 năm 2001), các nước đã đồng ý “Đến 
2005 đảm bảo rằng ít nhất có 90% và vào năm 9010 ít nhất có 95% thanh niên và 
phụ nữ tuổi từ 15 đến 24 có thể tiếp cận thông tin, giáo dục và dịch vụ cần thiết 
để phát triển kĩ năng sống để giảm những tổn thương do lây nhiễm HIV" 
(Nguồn: Unicef life skils). 

Những nghiên cứu về kĩ năng sống cũng đang được quan tâm ở các nước 
trong khu vực, bởi vì chưa có định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về kĩ năng sống và 
chưa có bộ chuẩn các tiêu chí đồng bộ cho việc hoạch định chương trình giáo 
dục các kĩ năng sống ở các nước. Hơn nữa, lâu nay các tổ chức quốc tế thường 
đưa ra các định nghĩa và ấn định những mục tiêu không phù hợp hoặc không 
thể áp dụng một cách có hiệu quả ở tại các nước.Vì thế UNESCO tiến hành dự 
án ở 5 nước Đông Nam Á nhằm các vấn đề khác nhau liên quan đến kĩ năng 
sống. Kết quả của dự án là bức tranh tổng những các nhận thức, quan niệm uê 
bĩ năng sống mà các nước tham gia dự án đang áp dụng hoặc dự kiến áp 
dụng. Trên cơ sở đó đưa ra một khái niệm chung để các nước tham khảo sử 
dụng cho phù hợp uới hoàn cảnh mỗi nước 

Dự án chỉa làm hai giai đoạn uới hai nhóm uấn đề nghiên cứu: 

Giai đoạn 1: Xác định quan niệm của từng nước về kĩ năng sống và những 
việc đã làm. Câu hỏi đặt ra ở giai đọan này cho mỗi nước là: Quan niệm về kĩ 
năng sống như thế nào? Phát triển quan niệm này trong bối cảnh giáo dục cho 
mọi người đến đâu? Kết quả thực hiện các chương trình kĩ năng sống như thế 
nào? Trong khuôn khổ hợp tác giữa UNESCO với Viện Chiến lược và Chương 
trình giáo dục (2008) Việt Nam cũng tham gia chia sẻ với các nước về vấn đề 
này qua ấn phẩm Lử skills Mapping in Việt Nam được in bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh [7] 

Giai đoạn 9: Đưa ra những chỉ dẫn đo đạc, đánh giá và xây dựng các công 
cụ kiểm tra (có tiến hành thử nghiệm). 


10 


hương I 
KĨ NĂN6 SŨNG 


I. KHÁI NIỆM KĨ NĂNG SỐNG 


1. Các quan niệm 

Có nhiều quan niệm về kĩ năng sống và mỗi quan niệm lại được diễn đạt 
theo những cách khác nhau. 

* Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (VNESCO): 
cho rằng kĩ năng sống là năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng 
và tham gia vào cuộc sống hàng ngày. 

* Tổ chức Y tế thế giới (viết tắt là WHO) coi kĩ năng sống là những kĩ 
năng mang tính tâm lí xã hội và kĩ năng về giao tiếp được vận dụng trong 
những tình huống hằng ngày để tương tác một cách hiệu quả với người khác 
và giải quyết có hiệu quả những vấn đề. những tình huống của cuộc sống 
hàng ngày'!. 

Có thể thấy: quan niệm về kĩ năng sống của UNESCO có nội hàm rộng 
hơn quan niệm của WHO (Tổ chức Y tế thế giới). Vì: 

Thứ nhất: những năng lực để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia 
vào cuộc sống hàng ngày sẽ bao gồm cả những kĩ năng cơ bản như: kĩ năng 
đọc, viết, làm tính... cả những kĩ năng từ đơn giản như là những kĩ năng của 
cuộc sống nói chung. Trong khi đó những kĩ năng mang tính tâm lí xã hội và 
kĩ năng giao tiếp để giải quyết có hiệu quả những tình huống trong cuộc 
sống... là những kĩ năng phức tạp hơn, đòi hỏi những điều kiện tâm lí và sự 
tổng hợp các yếu tố kiến thức, thái độ và hành vi. 

Thứ hai: những kĩ năng tâm lí - xã hội thuộc phạm vi hẹp hơn trong số 
những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. 

* Các quan niệm khác: Tương đồng với quan niệm của Tổ chức Y tế thế 
giới, còn có quan niệm kĩ năng sống là những kĩ năng tâm lí xã hội liên quan 


! Chu Shiu-Kee - Understanding Life skills, 8do cáo tại hỏi thdo “Chất lượng giáo dục 0à bĩ 
năng sống”, Hà Nội 33-25/ 10/2003. 


11 


đến những tri thức, những giá trị và những thái độ, cuối cùng được thể hiện 
ra bằng những hành vi làm cho các cá nhần có thể thích nghi và giải quyết có 
hiệu quả các yêu cầu và thách thức của cuộc sống.! 

~ Kĩ năng sống là khả năng làm cho hành vì và sự thay đổi của mình phù 
hợp với cách ứng xử tích cực, giúp cho con người có thể kiểm soát quản lí có 
hiệu quả các nhu cầu và những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. 

Trong những định nghĩa khác về kĩ năng sống có thể nhận thấy người có 
kĩ năng sống phải thể hiện ở những cách ứng xử tích cực. Ở định nghĩa này có 
thể nhận thấy thêm rằng: xã hội hiện đại thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi con 
người cũng có những thay đổi theo, người có kĩ năng sống cần thay đổi một 
cách phù hợp và mang tính tích cực. 

Tuy cách diễn đạt về kĩ năng sống khác nhau cũng như nội hàm của khái 
niệm cũng theo nghĩa rộng, hẹp khác nhau, nhưng có thể thấy có sự thống 
nhất hiểu kĩ năng sống thuộc về phạm trù năng lực (hiểu kĩ năng theo nghiã 
rộng), mà không phải là phạm trù thuộc kĩ thuật của hành động, hành vi 
(hiểu kĩ năng theo nghiã hẹp). Kĩ năng theo nghĩa rộng là năng lực bao hàm 
cả tri thức, thái độ và hành vi, hành động trong lĩnh vực đó. 

— Nếu hiểu kĩ năng sống là năng lực (tổng hòa cả kiến thức, thái độ và 
hành vi) theo nghĩa rộng thì kĩ năng sống là khả năng áp dụng những hiểu 
biết và kĩ năng để thực hiện/ giải quyết có hiệu quả các vấn đề cả trong những 
tình huống mới. 

- Còn hiểu kĩ năng sống là khả năng tâm lí xã hội thì năng lực tâm lí xã 
hội đề cập tới khả năng của con người biểu hiện những cách ứng xử đúng hoặc 
chính xác khi tương tác với người khác hoặc trong các tình huống khác nhau 
của môi trường xung quanh dựa trên nền văn hóa nào đó. 


2. Những đặc tính của kĩ năng sống? 

— Đó là khả năng con người sống một cách phù hợp và hữu ích; (từ góc độ 
sức khỏe thể hiện ngay cả biết ăn thực phẩm dinh dưỡng trong mỗi bữa). 

~ Đó là khả năng con người quản lí được các tình huống rủi ro, không chỉ 
đối với bản thân mà còn thuyết phục được mọi người chấp nhận các biện pháp 
ngăn ngừa rủi ro (từ góc độ sức khỏe thể hiện cả ở bệnh tật). 


' Lie skills The bridge to human capabllities. UNESCO education sector position paper. 
Đraft 13 UNESCO 6/2003. 

† Guidelines for a Life Skills - Based Learning Approach to Develop Healthy Behavior 
®elated to and Pandemie Infuenza. 


12 


~ Đó là khả năng con người quản lí một cách thích hợp bản thân, người 
khác và xã hội trong cuộc sống hàng ngày, điều này có thể xem như là năng 
lực tâm lí xã hội của kĩ năng sống. 

Có thể nhận thấy trong khái quát này đã đề cập người có kĩ năng sống còn 
biết tác động đến người khác cùng có những hành vi, cách ứng xử tích cực. 

- Kĩ năng sống bao hàm kĩ năng xã hội): Từ những năm cuối thế kỉ XX 
việc nghiên cứu về kĩ năng xã hội đã được triển khai khá rầm rộ trong Tâm lí 
học, đặc biệt trong Tâm lí học Mĩ do ý nghĩa đặc biệt của vấn đề này đối với 
cuộc sống của cá nhân và xã hội. Có nhiều định nghĩa về kĩ năng xã hội trong 
tâm lí học, nhưng nhìn chung kĩ năng xã hội được hiểu là khả năng thiết lập, 
duy trì và củng cố các mối tương tác xã hội. “kĩ năng xã hội đề cập đến việc 
chúng ta tương tác với những người khác (gia đình và bạn bè) như thế nào. 
Việc điều khiển sự tương tác xã hội là một trong những nhiệm vụ khó khăn 
phức tạp nhất mà con người làm, thu hút vào đó nhiều hệ thống tâm lí như: 
tri giác, thị giác và thính giác, ngôn ngữ và việc giải quyết vấn đề...” (Jessiea 
Masty & Yoni Schwab). Còn theo Gresham & Elliot, kĩ năng xã hội là những 
mẫu ứng xử tập nhiễm hay học được. được chấp nhận về mặt xã hội, giúp cho 
một cá nhân có thể quyết định hành động và ứng xử một cách có hiệu quả với 
người khác, giúp cho người đó nhanh chóng thích nghĩ với hoàn cảnh, tránh 
được những hậu quả xấu về mặt xã hội”. 

Khởi xướng, thiết lập những mối quan hệ hợp tác, đồng cảm, chia sẻ, chủ 
động đề nghị người khác giúp đỡ, biết kiềm chế... là những kĩ năng xã hội tiêu 
biểu của một cá nhân thể hiện trong các hoạt động cùng với người khác. 

Về các kĩ năng xã hội cụ thể có những ý kiến khác nhau. Có tác giả cho 
rằng các kĩ năng xã hội gầm có: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề, 
kĩ năng ra quyết định, kĩ năng xã hội tự điều khiển, kĩ năng tạo lập quan hệ 
với bạn bè. Một số tác giả khác (Gresham & Elliot - 1990) cho rằng kĩ năng xã 
hội gồm 4 nhóm kĩ năng cơ bản là: 

— Nhóm kĩ năng hợp tác (Cooperation): Đó là những hành vì giúp đỡ người 
khác, tuân thủ cam kết hoặc cùng chung sức hoàn thành một công việc. cùng 
phối hợp hành động trong một lĩnh vực nào đó nhằm một mục đích chung. 


' Đào Thị Oanh. Một số cơ sở tâm lí học của tiệc giáo dục bì năng sống cho học sinh, Bài 
viết cho để tài "Xây dựng và thực nghiệm một số kĩ năng sống cơ bản cho học sinh THPT", Mã 
số B. 3007-17-57. 


13 


~ Nhóm kĩ năng quyết đoán, tự khẳng định (Assertion). Đó là những hành 
vi chủ động đề nghị người khác cung cấp thông tin, tự giới thiệu về mình, kiên 
định khi bị người khác gây sức ép, bảo vệ các chính kiến, quan điểm của mình 
một cách tích cực. 

~ Nhóm kĩ năng đồng cảm (Empathy). Đó là sự quan tâm, trân trọng tình 
cảm và ý kiến của người khác, mong muốn được chia sẻ với họ và thấu hiểu 
những khó khăn riêng và biết cách chia sẻ tâm tư, tình cảm với người khác 

~ Nhóm kĩ năng kiềm chế, tự kiểm soát (self- Control): Đó là hành vi biết 
kiềm chế trong các tình huống xung đột, biết cách kiềm chế xúc cảm hoặc biết 
tự làm chủ tình cảm của mình, không để cho những nhu cầu, mong muốn, 
hoàn cảnh hoặc người khác chi phối. 

Jessica Masty & Yoni Sehwab cho rằng, các kĩ năng xã hội tốt bao giờ 
cũng bao gồm trong đó sự hợp tác, sự thỏa hiệp và sự tôn trọng không gian 
riêng của những người khác. 

Theo các nhà nghiên cứu đối với phần lớn mọi người, các kĩ năng xã hội 
được hình thành một cách tự nhiên trong quá trình con người lớn lên và phát 
triển. Tuy nhiên, đối với một số người thì quá trình này có thể không có kết 
quả mong muốn, vì thế việc dạy trực tiếp kĩ năng xã hội cho họ có thể là cần 
thiết. Từ đó, nhiều chương trình giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ em và cả 
người lớn đã được xây đựng và triển khai. 

~ Kĩ năng sống liên quan đến tâm vận động! 

Tâm vận động là một chức năng tâm - sinh lí của cá nhân, vận hành và 
thể hiện sự tác động tương hỗ, phụ thuộc lẫn nhau giữa vận động của cơ thể 
và tâm lí, thông qua đó thực hiện sự tác động qua lại giữa con người với thế 
giới xung quanh, làm phát triển những khả năng người. Đặc trưng của tâm 
vận động có thể là: 

~ Tâm vận động phải dựa vào hoạt động của hệ thống thần kinh 

~ Tâm vận động gắn liền với sự thực hiện vận động, dẫn tới hành động. 

~ Tâm lí đề ra “mô hình tỉnh thần” của hành động và chiến lược hành 
động trong tâm vận động. 

~ Sự liên quan mật thiết và tác động tương hỗ giữa các yếu tố cơ thể - tâm 
lí - môi trường trong tâm vận động. 


' Nguyễn Thanh Bình, Báo cáo tổng kết dẻ tài “Xây dựng uà thực nghiệm một số kĩ năng 
sống cơ bản cho học sinh THPT", Mã số B. 2007-17-57. 


14 


— Dạng thái tồn tại của các kĩ năng sống thành phần: Khi nói đến kĩ năng 
dù theo nghiã rộng hay nghĩa hẹp chúng ta thường nghĩ dạng thái tôn tại của 
nó phải dưới dạng hành vi, hay hành động. Nhưng trong cách phân loại nêu 
trên chúng ta thấy kĩ năng sống tôn tại ở cả những dạng thái tỉnh thần như: 
tư duy (tư duy phê phán, tư duy sáng tạo...): xúc cảm, biểu cảm (sự cảm 
thông, chia sẻ)... Những dạng thái này cũng được coi là những dạng chuyên 
biệt của năng lực. 

Từ các quan niệm về kĩ năng sống nêu trên có thể thấy, các kĩ năng sống 
nhằm giúp chúng ta chuyển dịch kiến thức- “cái chúng ta biết" và thái độ, giá 
trị "cái chúng ta nghĩ, cảm thấy, tin tưởng” thành hành động thực tế - “làm gì 
uà làm cách nào” là tích cực nhất và mang tính chất xây dựng. 

Khái niệm kĩ năng sống được hiểu theo nhiều cách khác nhau ở từng quốc 
gia. Ở một số nước, kĩ năng sống được hướng vào giáo dục vệ sinh, dinh dưỡng 
và phòng bệnh. Ở một số nước khác, giáo dục kĩ năng sống được hướng vào 
giáo dục hành vi, cách ứng xử, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường 
hay giáo dục lòng yêu hoà bình. 

Kĩ năng sống thường gắn với một bối cảnh để người ta có thể hiểu và thực 
hành một cách cụ thể. Nó thường gắn liền với một nội dung giáo dục nhất định. 

Kĩ năng sống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội. Kï năng sống 
mang tính cá nhân vì đó là năng lực của cá nhân. Kĩ năng sống còn mang tính 
xã hội vì trong mỗi một giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội, ở mỗi vùng miền 
lại đòi hỏi mỗi cá nhân có những kĩ năng sống thích hợp. Chẳng hạn: kĩ năng 
sống của mỗi cá nhân trong thời bao cấp khác với kĩ năng sống của các cá nhân 
trong cơ chế thị trường, trong giai đoạn hội nhập: kĩ năng sống của người sống ở 
miền núi khác với kĩ năng sống của người sống ở vùng biển, kĩ năng sống của 
người sống ở nông thôn khác với kĩ năng sống của người sống ở thành phố... 


II. CÁC CÁCH PHÂN LOẠI KĨ NẴNG SỐNG! 

Cũng như sự đa dạng trong quan niệm về kĩ năng sống, đã có nhiều cách 
phân loại kĩ năng sống. 

1. Cách phân loại xuất phát từ lĩnh vực sức khoẻ (WHO) 

KNS gồm có 3 nhóm: 

~ Ki năng nhận thức bao gồm các kĩ năng cụ thể như: Tư duy phê phán, 
tư duy phân tích, khả năng sáng tạo. giải quyết vấn đề, nhận thức hậu quả. 
ra quyết định, tự nhận thức, đặt mục tiêu, xác định giá trị... 


! Nguyễn Thanh Bình, Giáo dục kĩ năng sống, giáo trinh cao đẳng sư phạm, NXB Đại học 
Sư phạm, 2007. 


lỗ 


¬ Kĩ năng đương đầu với xúc cảm. bao gồm: ý thức trách nhiệm, cam kết, 
kiềm chế căng thẳng, kiểm soát được cảm xúc, tự quản lí, tự giám sát và tự 
điều chỉnh,... 

— Kĩ năng xã hội (KNXH) hay kĩ năng tương tác bao gồm: giao tiếp; tính 
quyết đoán; thương thuyết, từ chối, hợp tác; sự cảm thông, chia sẻ; khả năng 
nhận thấy sự thiện cảm của người khác... 


2. Cách phân loại của UNESCO 

Theo cách phân loại của UNESCO thì 3 nhóm trên được coi là những kĩ 
năng sống chung, ngoài ra còn có những kĩ năng sống còn thể hiện trong 
những vấn đề cụ thể khác nhau trong đời sống xã hội như: 

~ Vệ sinh, vệ sinh thực phẩm, sức khoẻ, dinh dưỡng 

— Các vấn đề về giới, giới tính, sức khoẻ sinh sản 

— Ngăn ngừa và chăm sóc người bệnh HIV/AIDS 

— Phòng tránh rượu, thuốc lá và ma tuý 

— Ngăn ngừa thiên tai, bạo lực và rủi ro 

— Hoà bình và giải quyết xung đột 

~ Gia đình và cộng đồng 

~ Giáo dục công dân 

— Bảo vệ thiên nhiên và môi trường 

— Phòng tránh buôn bán trẻ em và phụ nữ.... 

3. Cách phân loại của tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 

Với mục đích là giúp cho người học có những k1 năng ứng phó với các vấn 
đề của cuộc sống và tự hoàn thiện mình. UNICBE đưa ra cách phân loại kì 
năng sống theo các mối quan hệ như sau: 

3.1. Kĩ năng nhận biết và sống với chính mình 


a. KT năng tự nhận thức (self awarennes) 

Mỗi người cần nhận biết và hiểu rõ bản thân. những tiểm năng. tình cảm, 
những mặt mạnh, mặt yếu của mình. Khi con người càng nhận thức được khả 
năng của mình, thì càng có khả năng sử dụng các kĩ năng sống khác một cách 
có hiệu quả, và càng có khả năng lựa chọn những gì phù hợp với các điều kiện 
sẵn có của bản thân, của xã hội mà họ sống. và lựa chọn cả những gì phù hợp 
với khả năng của bản thân. 


16 


b. Lòng tự trọng (self esteem) 

Lòng tự trọng là kĩ năng sống giúp ta cảm nhận được giá trị của bản thân 
mình và lòng tự trọng giúp ta làm chủ được tình huống trong thế giới xung 
quanh theo định hướng của những giá trị đích thực. 

Sự tự nhận thức dẫn đến lòng tự trọng khi con người nhận thức đựơc năng 
lực tiểm tàng của bản thân và vị trí của mình trong cộng đồng. Điều này thể 
hiện qua sự nhận thức những điều tốt đẹp của bản thân, qua giá trị của mình 
và kiên định giữ gìn những giá trị có ý nghĩa đối với mình trong các tình 
huống phải lựa chọn giá trị. 

— Nếu con người có lòng tự trọng cao hay tích cực: 

+ Người đó sẽ cảm nhận tốt về bản thân. 

+ Người đó tự tin và quý trọng bản thân. 

+ Người đó cảm thấy mình còn có giá trị đối với người khác. 

+ Người đó sẽ cư xử tốt và cảm thấy mạnh mẽ. 

— Nếu con người có lòng tự trọng thấp hoặc tiêu cực thì người đó sẽ không 
tự hào về bản thân, không có những hành động lành mạnh, trong sáng trong 
cuộc sống và còn cảm thấy mình vô dụng, không có sức mạnh. 

c. Sự kiên định 

Sự kiên định có nghĩa là nhận biết được những gì mình muốn, tại sao lại 
muốn, và khả năng tiến hành các bước cần thiết để đạt được những gì mình 
muốn/mục tiêu trong những hoàn cảnh cụ thể một cách linh hoạt, mềm dẻo, 
dung hoà giữa quyền và nhu cầu của mình với quyền và nhu cầu của người khác. 

d. Đương đầu với cảm xúc 

Trong cuộc sống con người vân thường trải nghiệm những cảm xúc mang 
tính chủ quan như sợ hãi. tình yêu. phần nộ. e thẹn và mong muốn được thừa 
nhận... và con người thường hành động/ phần ứng để đáp ứng một cách tức 
thời với tình huống mà không dựa trên suy luận lô gic. Những trải nghiệm 
xuất phát từ cảm xúc đễ đưa con người đến những hành vi mà sau này có thể 
họ phải hối tiếc. 

Cho nên việc xác định. nhận biết được những cảm xúc của mình với 
những nguyên nhân cụ thể, tiếp đến là có những quyết định không để cho 
những xúc cảm này chỉ phối (mặc dù có tính đến những cảm xúc đó) - chính là 
kĩ nãng đối phó. đương đầu với những cảm xúc. 

Học kĩ năng sống này là học về sự khác nhau về xúc cảm và các quá trình 
cơ bản tạo ra xúc cảm. hiểu xúc cảm ảnh hưởng đến sức khỏe và cách ứng xử 
như thế nào. Học để quản lí và thể hiện xúc cảm một cách phù hợp 


_—.——————————¬ 


17 


e. Đương đầu với căng thẳng 

Những căng thẳng như: những vấn đề của gia đình, những mối quan hệ bị 
đổ võ, sự mất người thân, căng thẳng trong thi cử... là một phần hiển nhiên 
của cuộc sống. 

Ở một mức độ nào đó, khi một cá nhân có khả năng đương đầu với căng 
thẳng có thể là một nhân tố tích cực, vì chính những sức ép sẽ buộc cá nhân 
đó phải tập trung vào công việc của mình một cách thích hợp. 

Nhưng mặt khác, sự căng thẳng còn có một sức mạnh huỷ diệt cuộc sống 
cá nhân nếu sự căng thẳng đó quá lớn và không giải toả nổi. Do đó, cũng như 
với xúc cảm, con người cần phải có khả năng nhận biết sự căng thẳng, nguyên 
nhân và hậu quả, cũng như biết cách khắc phục. 

Học kĩ năng sống này là học quá trình cơ bản tạo ra căng thẳng và hiểu 
căng thẳng ảnh hưởng đến cách ứng xử, sức khỏe và xã hội: Học để hiểu 
nguyên nhân gây căng thẳng, hiểu cách đúng đắn để quản lí căng thẳng và 
cách đúng để giải tỏa căng thẳng. 


3.2. Những kĩ năng nhận biết và sống với người khác 


a. Kĩ năng quan hệ - tương tác liên nhân cách 
Mỗi cá nhân phải biết cách đối xử một cách phù hợp trong từng mối quan 
hệ, để có thể phát triển tối đa tiểm năng sẵn có trong môi trường của mình. 


b. Sự cảm thông - thấu cảm (Empathy) 

Bày tổ sự cảm thông bằng cách tự đặt mình vào vị trí của người khác, đặc 
biệt khi phải đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng do hoàn cảnh hoặc do 
những hành động của chính bản thân họ gây ra. Cảm thông cũng đồng nghĩa 
với việc hỗ trợ người đó để họ có thể tự quyết định và đứng vững trên đôi chân 
của mình một cách nhanh chóng nhất. Theo Edgar Morlin thì sự thông cảm 
giữa những con người vừa là phương tiện, vừa là mục đích cần đạt được. 


c. Đứng vững trước áp lực tiêu cực của bạn bè hoặc của người khác 

Đứng vững trước áp lực tiêu cực của bạn bè hoặc của người khác có nghĩa là 
kiên định bảo vệ những giá trị và niềm tin của bản thân nếu phải đương đầu với 
những ý nghĩ hoặc những việc làm trái ngược của bạn bè cùng lứa hoặc của của 
người khác. Ki năng này thực chất là kĩ năng kiên định trước áp lực của người 
khác. Ki năng kiên định ở đây khác với kĩ năng kiên định ở nhóm kĩ năng nhận 
biết và sống với chính mình (kiên định theo đuổi mong muốn. mục tiêu). Biết 
cách thể hiện tính kiên định trong mọi hoàn cảnh là quan trọng, song cách thể 
hiện sự kiên định đối với từng đối tượng lại khác nhau. 


18 


d. Thương lượng 

Thương lượng là một kĩ năng quan trọng trong mối quan hệ giữa cá nhân 
với nhau. Nó liên quan đến tính kiên định, sự cảm thông và mối quan hệ giữa 
cá nhân với cá nhân, cũng như khả năng thoả hiệp những vấn đề không có 
tính nguyên tắc của bản thân. Nó còn liên quan đến khả năng đương đầu với 
những hoàn cảnh đe doạ hoặc rủi ro tiểm tàng trong các mối quan hệ giữa các 
cá nhân với nhau kể cả sức ép của bạn bè... 

e. Giao tiếp có hiệu quả 

Một trong những kĩ năng sống quan trọng nhất là có khả năng giao tiếp 
một cách có hiệu quả với mọi người. Khả năng giao tiếp bao gồm cả kĩ năng 
lắng nghe và hiểu được người khác... 


3.3. Các kĩ năng ra quyết định một cách hiệu quả 

a. Tư duy phê phán 

Con người trong thời đại ngày nay phải đối mặt với nhiều vấn đề, phải xử 
lí nhiều nguồn thông tin đa dạng, phức tạp... Để đưa ra được những quyết 
định phù hợp, con người cần có khả năng phân tích một cách phê phán cái 
đúng, cái hợp lí và cái sai, cái không hợp lí của thông tin, của quan điểm, cách 
giải quyết vấn để... trên cơ sở đó lựa chọn những thông tin, quan điểm, cách 
giải quyết thích hợp. 

b. Tư duy sáng tạo 

Tiếp cận với các sự việc mới. phương thức mới, ý tưởng mới, cách sắp xếp 
và tổ chức mới được gọi là tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo là kĩ năng sống 
quan trọng bởi vì chúng ta thường xuyên bị đặt vào những hoàn cảnh bất ngờ 
hoặc ngẫu nhiên xảy ra. Khi gặp những hoàn cảnh như vậy đòi hỏi chúng ta 
phải có tư duy sáng tạo để có thể đáp ứng lại một cách phù hợp. 

c. Ra quyết định 

Hàng ngày mỗi người đều phải ra nhiều quyết định, có những quyết định 
tương đối đơn giản và có thể không ảnh hưởng nghiêm trọng đến định hướng 
cuộc sống, nhưng cũng có những quyết định nghiêm túc liên quan đến các mối 
quan hệ. tương lai cuộc sống. công việc... Do vậy, điều quan trọng cần phải 
làm là lường được những hậu quả trước khi đưa ra quyết định và phải lên kế 
hoạch cho những lựa chọn và quyết định này. 

d. Giải quyết vấn đề 

Giải quyết vấn đề có liên quan tới kĩ năng ra quyết định và cần nhiều kĩ 
năng khác. Qua thực hành ra quyết định và giải quyết vấn đề giúp con người 
có thể xây dựng được những kĩ năng cần thiết: đưa ra được sự lựa chọn tốt 


19 


nhất trong bất kì hoàn cảnh nào mà họ gặp phải trong cuộc sống, và tiến 
hành những bước cần thiết để thực hiện quyết định. 

Việc phân loại các nhóm kĩ năng sống chỉ mang tính tương đối. Tùy thuộc 
vào các khía cạnh xem xét, hoặc các góc độ nhìn nhận mà một kĩ năng sống có 
thể được xếp vào các nhóm kĩ năng sống mang các tên gọi khác nhau. Có 
nhiều cách phân loại như vậy, nhưng dù phân loại theo hình thức nào thì một 
số kĩ năng vẫn được coi là những kĩ năng cốt lõi như: 

— Kĩ năng tự nhận thức 

~ Kĩ năng giao tiếp 

~ Kĩ năng xác định giá trị 

— Kĩ năng ra quyết định 

— Kĩ năng đặt mục tiêu... 


4. Cách phân loại kĩ năng sống của UNICEF bao gồm các nhóm" 


Các kĩ năng giao tiếp Các kĩ năng ra quyết định Các kĩ năng ứng phỏ 

và quan hệ liên nhân và tư duy tích cực và tự kiểm chế 
~ Kĩ năng giao liếp liên nhân cách ~ Kĩ năng quyết định và giải quyết các |~ Kĩ năng nhằm phát triển cùng kiểm 
Giao liếp bằng lời nô/khỏng bằng lờ nói | vấn đế soát nội lắm 
Lắng nghe chủ động. Các kĩ năng thu thập thông tìn. Các kĩ năng xây dựng sự tự tin và lòng 
Biểu lộ cảm xúc; trình bày ý kiến phản | Đánh giá hậu quả trong tương lai của | tự trọng 
hói (không đổ lỗi) và tiếp nhận ý kiến | những hành động hiện tại của bản | Các kĩ năng tự nhận thức bản thân 
phản hối thân và những người khác. bao gồm sự nhận thức về các quyến 
~ Kĩ năng thương lượng/từ chối. Xác định các giải pháp thay thế cho | lợi, ảnh hưởng, các giá trị, thải độ, 
Thương lượng và kiềm chế xung đột. | các vấn đé. quyền, điểm mạnh, điểm yếu. 
Các kĩ năng khẳng định. Các kĩ năng phân tích xem xét ảnh | Các kĩ năng ấn định mục tiêu. 
Các kĩ năng tử chối. hưởng của các giá trị và quan điểm | Các kĩ năng đánh giả/tự phân loaitự 
~ Sự đồng cảm của bản thân và những người khác | giám sát bản thân. 
Khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu | dựa vào động cơ.. ~ Kĩ năng kiềm chế cảm xúc 
cấu và hoản cảnh của những người |— Kĩ năng tư duy tich cực Sư kiếm chế nỗi tức giận, xử trí trạng 
khác và biểu lộ sự thấu hiểu đó. Phân tích ảnh hưởng của những bạn | thái bồn chốn, đau khổ. 
~ Hợp tác và làm việc theo nhóm đồng trang lứa và các phương tiện | Các kĩ năng ứng phó, xử trí với sự mệt 
Biểu lộ sự tôn trọng với những đóng | truyền thông. mỏi, xâm hại và tổn thương. 
góp của người khác và tôn trọng sự đa | Phân tích các quan điểm, giá trị các tiêu | Các kĩ năng nhằm kiểm chế trạng thải 
dạng các phong cách. chuẩn xã hội, niềm tin về những nhân | căng thẳng (stress) 
Đánh giả khả năng và sự đóng góp của tố ảnh hưởng đến những điều đó. Quản lí thời gian 
niêng một người nào đỏ đối với nhóm. _- | Nhận biết thông tin và nguồn thông tỉn | Tự duy tích cực, lạc quan 
~ Kĩ năng vận động, tuyên truyền thích ứng. Các phương pháp thư giãn. 
Kĩ năng gây ảnh hưởng l 
Kĩ năng thuyết phục 
Các kĩ năng liên kết và thúc đẩy. 


! http;/unicef.org/programme/lifeskills/whatwhy/deñne.html, 
20 


5. Cách phân loại dựa trên cách phân chia các lĩnh vực học tập (theo Bloom) 


Lãnh vực nhận thức; Lãnh vực tình cảm; Lĩnh vực tâm vận động': 


Quan hệ 
liên nhân cách 
và giao tiếp 


Ra quyết định 
và giải quyết 
vấn đề 


Đương đầu 
với cảm xúc 
và căng thăng 


Trách nhiệm 
xã hội 


Sự phân loại các kĩ năng sống cơ bản liên quan đến học ứng xử 
(Nguồn: Phòng sức khỏe tỉnh thần 1999) 

- Nhóm kĩ năng thuộc lĩnh uực nhận thức là kĩ năng tư duy sáng tao 
và tư duy phê phán. Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo đều thuộc tư duy 
bậc cao vừa là một dạng thái của kĩ năng sống với tư cách là kĩ năng hợp 
phần, đồng thời nó thâm nhập, đan xen hoặc có vai trò quan trọng đối với 
những kĩ năng sống khác. Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo có mối quan hệ 


' Guidelines for a Life Skills - Based Learning Approach to Develop Healthy Behavior Related 
to and Pandemic Infuenza. 


21 


chặt chẽ, đều hướng tới việc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra. Tư duy sáng 
tạo chủ yếu tạo ra ý tưởng, giải pháp mới, còn tư duy phê phán chủ yếu 
đánh giá các ý tưởng và các giải pháp đó để tìm ra giải pháp tốt hơn.! 

Theo Edgar Morlin thì quá trình nhận thức của con người cần mang tính 
hai mặt, một mặt là nhận thức về cái gì. mặt khác quan trọng hơn là nhận 
thức về nhận thức. Con người cần biết bản chất của nhận thức. Bởi vì nhận 
thức của con người nhiều khi mang tính ảo tưởng hoặc sai lầm, mà ông gọi là 
sự “đui mù của nhận thức”. Sự biến dạng của tri thức do quá trình nhận thức 
không chuẩn. Nhận thức phải thích hợp dựa trên sự tư duy đa chiều và tiếp 
cận phức hợp. Chính vì vậy, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo có ý nghĩa 
quan trọng trong nhận thức. 

- Nhóm kĩ năng thuộc lĩnh uực tình cảm là kĩ năng tự nhận thức và 
thấu cẩm, tự trọng và trách nhiệm xã hội. 

— Nhóm kĩ năng thuộc lĩnh uực tâm uận động (Psychomotor) là kĩ 
năng quan hệ liên nhân cách, giao tiếp có hiệu quả, ra quyết định, giải quyết 
vấn đề, đương đầu với cảm xúc và căng thẳng. 

Các kĩ năng thuộc lĩnh vực tình cẩm và lĩnh vực tâm vận động liên quan 
chặt chẽ với trí tuệ xúc cảm và trí tuệ xã hội. 

Trí tuệ xã hội bao gồm 3 thành tố là: 

e Tự nhận thức về bản thân 

e Năng lực xã hội (social compentenee) với 3 tiểu thành tố: Nhận thức, xúc 
cảm, hành động 

se Trí tuệ xúc cảm. 

Trí tuệ xúc cảm là gi? Có nhiều định nghĩa về trí tuệ xúc cảm trong tâm lí 
học, song nhìn chung trí tuệ xúc cảm được hiểu là năng lực nhận biết xúc cảm 
của mình uà của người khác, năng lực bày tỏ xúc cảm của mình, hoà xúc cảm 
uào suy nghĩ, hiểu uà phân tích bằng những xúc cảm, điều khiển uà hiểm soát 
xúc cảm của bản thân uà của người khác. Như vậy, trí tuệ xúc cảm là một 
phẩm chất phức hợp, đa diện, là sự kết hợp của những thuộc tính nhạy bén uề 
xúc cảm do trời phú (bẩm sinh) với những thuộc tính kĩ năng điều khiển xúc 
cảm có được nhờ con người tự tạo bằng việc học hỏi, luyện tập, giúp con người 


! Baron J.B., Sternberg R.J. (2000), Dạy kĩ năng t duy. Lí luận uà thực tiễn, Dự ân Việt - 
Bỉ. (11). 


22 


đương đầu với thử thách cuộc sống để thành đạt và có hạnh phúc lâu dài. Loại 
trí tuệ này có những thành tố sau đây! 

+ Tự nhận thức được xúc cảm của bản thân khi chúng nảy sinh. 

+ Khả năng nhận diện từng xúc cảm riêng của bản thân cũng như của 
người khác. có khả năng bình luận, đánh giá về các xúc cảm và truyền xúc 
cảm một cách rõ ràng, trực tiếp. 

+ Khả năng thấu hiểu, tôn trọng, thúc đẩy. truyền cảm hứng, khích lệ và 
an ủi người khác. 

+ Khả năng đưa ra những quyết định thông minh do xử lí cân bằng giữa lí 
trí và xúc cảm, không quá nghiêng về một bên nào. 

+ Khả năng điều khiển và chịu trách nhiệm về xúc cảm của bản thân, đặc 
biệt là chịu trách nhiệm về động cơ thôi thúc nội tại và sự hạnh phúc của cá 
nhân mình. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, mỗi người đều có khả năng tự nâng cao trí 
tuệ xúc cảm của mình bằng cách luyện tập trong hoạt động hàng ngày. Việc 
trình bày các quan niệm về kĩ năng sống theo các nghĩa rộng, hẹp khác nhau 
và các dạng thái tổn tại đa đạng qua các cách phân loại kĩ năng sống giúp 
hiểu rõ hơn về kĩ năng sống. 


6. Mối quan hệ giữa các kĩ năng sống 

Trên thực tế các kĩ năng sống thường không hoàn toàn tách rời nhau. Các 
kĩ năng này liên hệ mật thiết với nhau, đan xen và bổ sung cho nhau, nhờ đó 
thanh, thiếu niên có thể ứng phó linh hoạt và hiệu quả đối với những nguy cơ 
và vấn đề khó khăn trong tình huống cuộc sống hàng ngày. Ví dụ: 

* Khi cần quyết định vấn đề một cách hiệu quả thì những kĩ năng sau đây 
thường được vận dụng: 

— Kĩ năng tự nhận thức 

- Kĩ năng tư duy phê phán 

— Kĩ năng tư duy sáng tạo 

— Kĩ năng xác định giá trị 

— Kĩ năng kiên định. 


! Đào Thị Oanh, Một số cơ sở tám lí học của uiệc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, Bài 
viết cho để tài "Xây dựng và thực nghiệm một số kĩ năng sống cơ bản cho học sinh THPT", Mã 
số B. 2007-17-57. 


23 


* Để có thể giao tiếp một cách có hiệu quả cần phối hợp những kĩ năng sau: 

— Kĩ năng tự nhận thức 

— Kĩ năng thương lượng 

- Kĩ năng tư duy phê phán 

~ Kĩ năng lắng nghe tích cực 

— Kĩ năng chia sẻ, cảm thông 

~ Kĩ năng kiềm chế. 

* Để đặt được mục tiêu cần phối hợp các kĩ năng sau: 

~ Kĩ năng tự nhận thức 

~ Kĩ năng tư duy phê phán 

~ Kĩ năng kiên định 

~ Kĩ năng giao tiếp 

~ Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 

Những kĩ năng sống trên đây thường không được dạy một cách riêng biệt 

mà phải được thực hiện như một phần không thể tách rời của các chương 
trình giáo dục đa dạng gắn với các bối cảnh cụ thể. 


III. Ý NGHĨA CỦA KĨ NĂNG SỐNG 

~ Xã hội hiện đại có sự thay đổi toàn diện về kinh tế, văn hoá, xã hội và 
lối sống với tốc độ nhanh đã làm nảy sinh những vấn đề mà trước đây con 
người chưa gặp, chưa trải nghiệm, chưa phải ứng phó, đương đầu. Hoặc có 
những vấn đề đã xuất hiện trước đây, nhưng nó chưa phức tạp, khó khăn và 
đầy thách thức như trong xã hội hiện đại, nên con người dễ hành động theo 
cảm tính và không tránh khỏi rủi ro. 

Nói cách khác, để đến bến thành công và hạnh phúc trong cuộc đời, con 
người sống trong xã hội trước đây ít gặp những rủi ro và thách thức như con 
người sống trong xã hội hiện đại. Chính vì vậy con người sống trong xã hội 
hiện đại cần phải có kĩ năng sống để sống thành công và nâng cao chất lượng 
cuộc sống. 

Người ta đã dùng hình ảnh cây cầu và đòng sông để diễn tả sự cần thiết của 
kĩ năng sống đối với mỗi người. Con người sống trong xã hội hiện đại muốn 
sang được bến bờ của thành công và hạnh phúc thì phải vượt qua một con sông 


24 


chứa đựng đầy những rủi ro. nguy cơ. thách thức như chết do AIDS. mang thai 
ngoài ý muốn. nghiện ruợu và ma tuý. bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, chết 
vì bạo lực, vi phạm pháp luật, những thất bại trong học đường... Khi đó những 
kĩ năng sống như những nhịp cầu tạo thành cây cầu giúp cho con người chuyển 
từ những điều đã biết đến thay đổi được hành vi. nhờ đó mà sang được bến bờ 
bên kia của lối sống lành mạnh đảm bảo chất lượng cuộc sống. 

Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống, chúng ta mong 
muốn mỗi người có một cuộc sống tích cực. lành mạnh, hạnh phúc. Chính vì 
vậy, kĩ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con 
người sống trong xã hội hiện đại. 

*ŸÝ nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở 
chỗ ta có thái độ đối uới nó ra sao; bhông phải ở chỗ điều gì xảy ra uới ta, mà ở 
chỗ ta phản ứng uới những điều đó như thế nào.” 

(Lewis L. Dunnington) 

Theo triết lí của Edgar Morlin thì mục tiêu của giáo dục là cần tạo nên 
những cái đầu được rèn luyện tốt để tự nó chiếm lĩnh và làm chủ thế giới dẫu 
biến động đến đâu. Cần phải giảng dạy các nguyên tắc chiến lược cho phải con 
người đương đầu với những bất ngờ, đột biến, bất định.Trang bj/giáo dục KNS 
cho con người cũng nhằm mục tiêu này. 

- Nếu con người có kiến thức, có thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự 
thành công, 50% còn lại là những kĩ năng cần cho cuộc sống mà ta thường gọi 
là kĩ năng sống. 


Chúng ta xây dựng cầu nối từ thông tin đến thay đổi hành vi như thế nào? 


Kĩ năng sống giúp biến kiến thức thành những hành động cụ thể, những 
thói quen lành mạnh. Những người có kĩ năng sống là những người biết làm 
cho mình và người khác cùng hạnh phúc. Họ thường thành công hơn trong 
cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính họ. 

Đặc biệt đối uới sức khoẻ của con người: việc nâng cao các kĩ năng cá nhân 
và các kĩ năng xã hội của mỗi người là một phần quan trọng của chương trình 
can thiệp nâng cao sức khoẻ cho chính mình cũng như cho mọi người trong 
cộng đồng. 

Kĩ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội, ngăn 
ngừa các vấn đề xã hội, sức khoẻ và bảo vệ quyền con người. Các cá nhân 
thiếu kĩ năng sống là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. 
Người có kĩ năng sống sẽ thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực, 
góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và do vậy sẽ giảm bót tệ 
nạn xã hội, làm cho xã hội lành mạnh. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1) Trình bày cách hiểu của anh / chị về kĩ năng sống? 
2) Trình bày các cách phân loại kĩ năng sống? 


3) Ki năng sống có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân và xã hội? 


26 


Chương II 
BIÁ0 DỤC KĨ NĂNG SỐN6 VÀ TIẾP GẬN KĨ NĂNG SỐN6 


I. SỰ CẨN THIẾT PHẢÁI GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG 


1. Giáo dục kĩ năng sống trở thành yêu cầu quan trọng để hình thành nhân 
cách con người hiện đại 

Hội nghị giáo dục thế giới họp tại Senegan tháng 4-2000 đã thông qua kế 
hoạch hành động giáo dục cho mọi người (Kế hoạch hành động Dakar) gồm 6 
mục tiêu lớn. Trong đó mục tiêu 3 đã vạch ra rằng: 

Đảm bảo nhu cầu học tập của tất cả thế hệ trẻ uà người lớn được 
đáp ứng thông qua bình đẳng tiếp cận uới các chương trình học tập 
uà chương trình kĩ năng sống thích hợp. 

Mục tiêu này đăt ra yêu cầu các quốc gia phải đảm bảo cho người học được 
tiếp cận những chương trình kĩ năng sống phù hợp. UNESCO đã xác định 
những lĩnh vực cần được quan tâm đặc biệt về giáo dục kĩ năng sống như: 


a. Liên quan đến việc làm 

Các chương trình giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục nghề nghiệp 
thường không tồn tại độc lập mà được tích hợp vào các chương trình dạy kĩ 
năng nghề nghiệp chính quy hoặc không chính quy. Điều đó có nghĩa là 
chương trình dạy nghề được tích hợp chưong trình giáo dục kĩ năng sống để 
tăng cường cơ hội học tập, chuẩn bị cho cá nhân bước vào thế giới công việc 
không chỉ là tạo cho họ đầu uào đào tạo bĩ năng nghề nghiệp, mà còn tính đến 
hiệu quả uà sự phù hợp (đắp ứng nhu cầu thị trường: đáp ứng mong muốn của 
cá nhân - nâng cao mức độ thu nhập, giảm những tổn thương, thiệt hại về 
kinh tế. xã hội của cá nhân). 

b. Liên quan đến sức khỏe: HIV / AIDS và lạm dụng ma túy 

Hội nghị giáo dục thế giới đã nhận thức được nhu cầu cấp bách hiện nay 
là đấu tranh với đại dịch HIV/AIDS, vì một nửa những người nhiễm dịch mới 
ở lứa tuổi từ 15 đến 24. Giáo dục phòng tránh HIV/AIDS là một trong 15 
nội dung của giáo dục vì sự phát triển bền vững. Một chương trình phòng 


37 


tránh HIV tốt là nó có thể tạo ra sự thay đổi hành vi để làm giảm những nguy 
cơ của nhiễm HIV Điều này càng đúng khi những chương trình này cung cấp 
các thông tin cơ bản và giúp họ phát triển những kĩ năng sống cần thiết để ra 
quyết định và hành động tích cực liên quan đến bảo vệ sức khỏe. 


c. Liên quan đến xung đột và bạo lực 

Giáo dục là trọng tâm của mọi chiến lược xây dựng hòa bình. Điều đó có 
nghĩa là thông qua giáo dục (chính quy và phi chính quy) những cá nhân có 
được kiến thức, giá trị, thái độ và các kĩ năng cần thiết để xây dựng nền móng 
vững chắc cho lòng tôn trọng quyền con người, các nguyên tắc dân chủ và 
chống lại bạo lực, tội ác. Tiếp cận kĩ năng sống tạo ra một mô hình mà mỗi 
người có thể phát triển các kĩ năng phân tích, tư duy phê phán, ra quyết định 
thọc để biết); tự trọng, thiện chí, sáng tạo (học để tự khẳng định mình): 
giao tiếp, sống với người khác, giải quyết xung đột, hợp tác và cam kết xã hội 
(Học để chung sống uới mọi người); giải quyết ổn thỏa đối với mọi việc khác 
nhau (học để làm). "Học để chung sống với nhau" có thể được hiểu ở mức độ cụ 
thể và cao hơn là "Học để thiện cảm" hoặc "Học để nhận biết và hiểu được 
người khác". 


2. Kĩ năng sống xét từ góc độ giáo dục 

~ Kĩ năng sống của người học là một biểu hiện của chất lượng giáo dục. 
Cho nên trong mục tiêu 6 của kế hoạch hành động Dakar về giáo dục cho mọi 
người, kĩ năng sống được coi là một khía cạnh của chất lượng giáo dục, đánh 
giá chất lượng giáo dục cần tính đến những tiêu chí đánh giá kĩ năng sống của 
người học. Như vậy tiến hành giáo dục kĩ năng sống để nâng cao chất lượng 
giáo dục. 

~ Giáo dục kĩ năng sống là thực hiện quan điểm hướng vào người học, một 
mặt đáp ứng nhu cầu của người học tạo ra năng lực để đáp ứng những thách 
thức của cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân. Mặt 
khác, thực hiện giáo dục kĩ năng sống thông qua những phương pháp hướng 
đến người học và phương pháp dạy học tương tác, cùng tham gia, để cao vai 
trò chủ động, tự giác của người học và vai trò chủ đạo của người dạy sẽ có 
những tác động tích cực đối với những mối quan hệ người dạy và người học, 
người học với người học. Đồng thời. người học cảm thấy họ được tham gia vào 
giải quyết các vấn đề có liên quan đến cuộc sống của bản thân, họ sẽ thích thú 
và học tập tích cực hơn. 


28 


Như vậy giáo dục kĩ năng sống cho người học đồng thời thể hiện tính khoa 
học và tính nhân văn của giáo dục. 


3. Giáo dục kĩ năng sống xét từ góc độ văn hoá, chính trị 

— Giáo dục kĩ năng sống giải quyết một cách tích cực nhu cầu và quyền 
con người, quyền công dân được ghi trong luật pháp Việt Nam và quốc tế. 

- Giáo dục kĩ năng sống giúp con người sống an toàn, lành mạnh và có 
chất lượng trong một xã hội hiện đại với văn hoá đa dạng. với nền kinh tế 
phát triển và thế giới được coi là một mái nhà chung. 


4. Giáo dục kĩ năng sống thúc đẩy sự phát triển bền vững 

~ Giáo dục KNS dựa trên cách tiếp cận năng lực. Mục tiêu của giáo dục 
KNS không dừng ở uiệc làm thay đổi nhận thức bằng cách cung cấp thông tin, 
trí thức mà tập trung uào mục tiêu xây dựng hoặc làm thay đổi hành u¡ theo 
hướng tích cực, mang tính xây dựng đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 
Giáo dục KNS giúp người học hiểu được những tác động mà hành vi và thái 
độ của mình có thể gây ra, đo đó họ biết ứng dụng những nguyên tắc phát 
triển bền vững (PTBV) vào cuộc sống của mình. Người có KNS là người có 
thái độ và hành vi tích cực đối với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, đối 
với các vấn đề của cuộc sống 

~ Trong số 15 nội dung cơ bản về giáo dục vì sự phát triển bền vững đã 
được UNESCO xác định thì có rất nhiều nội dung thống nhất với giáo dục 
KNS để giải quyết các vấn đề cụ thể như: Quyền con người, hòa bình và an 
ninh, bình đẳng giới, đa dạng văn hóa và hiểu biết về giao lưu văn hóa, sức 
khỏe, HIV/AIDS, các nội dụng về bảo vệ môi trường, giảm nghèo, tính thần và 
trách nhiệm tập thể... Đồng thời. việc hình thành được những kĩ năng sống 
cốt lõi như kĩ năng đặt mục tiêu: kĩ năng xác định giá trị: kĩ năng ra quyết 
định, giải quyết vấn đề: kĩ năng kiên định... sẽ giúp cho mỗi cá nhân có thể 
định hướng tới cuộc sống lành mạnh phù hợp với các giá trị sống của xã hội, 
để có những hành vi tích cực trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống giúp 
thúc đẩy phát triển bền vững của cả cá nhân và của tập thể. Bên cạnh những 
kĩ năng sống cốt lõi trên, những kĩ năng sống chung như tư duy phê phán, tư 
duy sáng tạo, thiện chí. suy nghĩ tích cực... còn được áp dụng vào giải quyết 
các nội dung cụ thể để tạo ra sự phát triển bền vững. 


II. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐƯA KĨ NĂNG SỐNG VÀO THỰC TIÊN GIÁO DỤC' 

UNESCO đã đưa ra 3 nguyên tắc cơ bản để định hướng cho việc triển 
khai giáo dục KNS trong thực tiễn sau đây: 

Nguyên tắc 1: Quyền được học kĩ năng sống 

UNESCO ủng hộ nguyên tắc: Tết cảỉ thế hệ trẻ uà người lớn có quyền 
hưởng lợi từ một nên giáo dục chứa đựng các hợp phần học để biết, học để 
làm, học để chung sống uới mọi người uà học để khẳng định mình. 

Khuyến nghị: 

~ Mọi chương trình giáo dục nhằm thay đổi hành vi cần bao hàm các 
thành tố xây dựng kĩ năng nói chung, nhấn mạnh xây dựng các kĩ năng sống 
nói riêng. 

~ Các chương trình giáo dục kĩ năng sống cần phải phù hợp với người học 
và chú ý đến những nhu cầu khác nhau và phát triển khả năng của họ. 

~ Tiếp cận kĩ năng sống cần phải đạt kết quả về phương diện thay đổi 
hành vì. 

- Tiếp cận kĩ năng sống cần sử dụng các dạng khác nhau của phương 
pháp dạy học cùng tham gia. 

— Các chương trình kĩ năng sống cần được phối hợp với các điều kiện bổ 
sung như: có chính sách; được dạy trong môi trường tâm lí xã hội thuận lợi và 
được gắn kết với các dịch vụ cộng đồng (như tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ...). 


Nguyên tắc 2: Phát triển những kĩ năng sống 

UNESCO ủng hộ nguyên tắc: Giáo dục hướng uào yêu cầu bồi dưỡng năng 
khiếu, tiêm năng uà phát triển cá tính của người học cần phải quan tâm kết 
hợp các kĩ năng thực hành uà các khd năng tâm lí xã hội. 

Khuyến nghị: 

~ Để đạt được sự đồng thuận và hợp tác giữa các quốc gia thực hiện giáo 
dục cho mọi người một cách hiệu quả cần phải kết hợp các kĩ năng thực hành 
và khả năng tâm lí xã hội thông qua tiếp cận kĩ năng sống. 

— Các hủ năng tâm lí xã hội có tác dụng như cầu nổi giữa cái mà người 
ta cần làm uà cái mà người ta có thể làm được. Cần nâng cao khả năng của 
tất cả trẻ em, thanh niên và người lớn thông qua giáo dục kĩ năng sống để đạt 
được sự phát triển người bền vững. 


` LiƒÐ skills The bridge to human capabilities, UNESCO education sector position paper, 
Draft 13 UNESCO 6/2003. 


30 


— Tất cả các chương trình giáo dục nhằm ảnh hưởng đến hành vi cần phải 
chú trọng các kĩ năng thực hành cũng như là các kĩ năng tâm lí xã hội. 

Nguyên tắc này là cơ sở để giúp nhìn ra bốn trụ cột trong giáo dục thế kỉ 
XXI chính là khung cấu trúc của một cách tiếp cận kĩ năng sống trong giáo 
dục sẽ được trình bày ở mục III trong chương này. 

Nguyên tắc 3: Đánh giá kĩ năng sống 

UNESCO ủng hộ nguyên tắc: Đánh giá chất lượng giáo dục phải bao hàm 
đánh giá mức độ đạt được các bï năng sống tà tác động của bĩ năng sống đối 
Uới xã hội uà cá nhân. 

Khuyến nghị: 

- Việc đo tác động của giáo dục bĩ năng sống cần phải xem chương trình 
đó có đạt mục tiêu ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ. kĩ năng và hành vi của 
nhóm hưởng lợi hay không? Giáo dục kĩ năng sống trước hết phải được đánh 
giá ở 3 mức độ: 

+ Kết quả ngắn hạn: thể hiện ở kết quả hình thành các kĩ năng của người 
học (ví dụ: biết ra quyết định, biết thể hiện kĩ năng kiên định). 

+ Kết quả trung hạn: Thể hiện ở sự thay đổi hay sự lưu giữ được những 
hành vi hiện tại của người học (ví dụ: giảm sử dụng ma túy, bỏ hút thuốc lá...). 

+ Kết quả dài hạn: Đạt được các mục tiêu của chương trình, thay đổi về 
thực trạng hoặc có những kết quả về mặt xã hội (như là giảm tỉ lệ nhiễm HIV, 
hiện tượng mang thai sớm, hiện tượng tai nạn giao thông do bia. rượu). 

- Các chỉ báo uề bết quả cần được lựa chọn liên quan đến mục tiêu mong 
đợi. Mục tiêu đối với giáo dục cần kì vọng ở sự thay đổi về các mức độ kiến 
thức, thái độ, niềm tin và kĩ năng về các lĩnh vực liên quan được đề cập trong 
tục Liêu 3 giáo dục cho mọi người (như tạo thu nhập, xung đột và bạo lực, 
lạm dụng ma túy, mang thai tuổi học đường, HIV/AIDS). 

~ Các chỉ báo uề quá trình ở mục tiêu 6 của "Kế hoạch hành động giáo dục 
cho mọi người" bao gồm thông tin về giáo dục kĩ năng sống: 

+ Người hoạt động: Học sinh có động cơ. giáo viên được đào tạo tốt... 

+ Nội dung: Chương trình phù hợp. tài liệu học tập được đảm bảo. 

+ Quá trình: Các kĩ năng được dạy và học tốt. 

+ Môi trường học tập: Kết hợp đào tạo kĩ năng sống với các điều kiện bổ 
trợ trong chính sách phát triển. môi trường tâm lí xã hội thuận lợi và gắn với 
các dịch vụ của cộng đồng: 


31 


II. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG VÀ TIẾP CẬN KĨ NĂNG SỐNG 


Nâng cao toàn bộ các mặt của chất lượng giáo dục và đảm bảo có thể 
nhận rõ và đo được những kết quả đó về các kĩ năng cơ bản và kĩ năng sống.' 


1. Giáo dục kĩ năng sống 


a. Quan niệm 

Từ những phân tích về kĩ năng sống và mục đích của giáo dục kĩ năng 
sống có thể rút ra: Giáo dục kĩ năng sống là hình thành cách sống tích cực 
trong xã hội hiện đại, là xây dựng những hành u¡ lành mạnh uà thay đổi 
những hành ui¡, thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cd biến thức, 
giá trị, thái độ uà các kĩ năng thích hợp 

Giáo dục kĩ năng sống có mục tiêu chính là làm thay đổi hành vi của 
người học từ thói quen thụ động, có thể gây rủi ro, mang lại hậu quả tiêu cực 
chuyển thành những hành vi mang tính xây dựng, tích cực và có hiệu quả để 
nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và góp phần phát triển bền vững cho 
xã hội. 

Đồng thời giáo dục kĩ năng sống cần được thực hiện thống nhất trong 
nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện (theo các lĩnh vực văn hóa xã hội, theo 
các loại hình hoạt động của con người, theo cả 4 trụ cột trong giáo dục thế kỉ 
XXI) thông qua quá trình đạy học và giáo dục (theo nghĩa hẹp) vừa hướng tới 
mục tiêu hình thành khả năng tâm lí xã hội để người học có thể vượt qua 
những thách thức của cuộc sống, vừa phát triển toàn diện kiến thức, thái độ, 
hành động, phát triển toàn diện các chỉ số thông minh, và các lĩnh vực trí tuệ 
xúc cảm, trí tuệ xã hội... 

Theo quan niệm mới trí tuệ là kết quả tương tác của con người với môi 
trường sống, đông thời cũng là tiền đề cho sự tương tác ấy. Trong khi tương 
tác với môi trường sống, đòi hỏi con người có tương tác với môi trường xã hội. 
Việc cùng sống và hoạt động trong cộng đồng với nhiều người khác đòi hỏi 
phải có sự chú ý đến các quy luật xã hội, có sự thừa nhận và đánh giá theo 
những chuẩn mực xã hội, đồng thời sự chẩn đoán phù hợp về hành động của 
người khác để từ đó tổ chức, đặt kế hoạch và ra quyết định về hành động của 


! Dakar Framework for Action, World Education Forum, Senegan. 2000. 


32 


bản thân. Những yêu cầu này đòi hỏi con người phải có một thành tố trí tuệ 
khác nữa ngoài trí thông minh (IQ) và trí sáng tạo (GCQ), đó là trí tuệ xã hội 
(social Int). Trí tuệ xã hội là một dạng trí tuệ được định nghĩa là năng lực 
hoàn thành các nhiệm vụ trong hoàn cảnh có sự tương tác với người khác. Nó 
điễn ra trong hoạt động cùng với người khác, với mục đích, tâm lí và tính xã 
hội nhất định. 

b. Các nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống' 

* Các nguyên tắc thay đổi hành u¡ 

Giáo dục kĩ năng sống có thể vận dụng các nguyên tắc thay đổi hành vi, Vì 
giáo dục kĩ năng sống chủ yếu hướng vào thay đổi hành vi, thói quen tiêu cực 
của người học. 

Thay đổi hành ví luôn là việc khó. Viện hàn lâm khoa học Mĩ (NAS) đã 
nghiên cứu và giới thiệu mô hình 7 nguyên tắc thay đổi hành vi của con người 
như sau: 

- Cung cấp thông tin là, điểm khởi đầu tất yếu của bất cứ sự cố gắng 
mong muốn thay đổi hành vi nào. Thông tin cần dễ hiểu và phù hợp với người 
học-đối tượng mà chúng ta muốn họ thay đổi hành vi. 

~ Tập trung uào những thông điệp tích cực. hình thành, duy trì và củng cố 
những hành vi lành mạnh và hướng tới cuộc sống tốt hơn cho mọi người trong 
cộng đồng. Cần rất hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa để 
động viên sự thay đổi hành vi. 

~ Giáo dục theo quy mô nhỏ uà cần độ lâu uề thời gian 

Giáo dục kĩ năng sống cũng như giáo dục phát triển bền vững chủ định 
xây dựng các kĩ năng để có hành vi lành mạnh. Điểm phân biệt giữa chương 
trình giáo dục kĩ năng sống với các chương trình khác là: Trong khi các 
chương trình giáo dục khác thường chỉ cung cấp thông tin ngắn cho một số lớn 
người tham dự, thì chương trình kĩ năng sống được tiến hành trong các nhóm 
nhỏ trong khoảng thời gian dài để động viên người tham gia chấp nhận những 
hành vi mới, để dạy mô hình các kĩ năng cần thiết nhằm đạt được những 


' Nguyễn Thanh Bình, Giáo dục kĩ năng sóng, Giáo trình cao đăng sư phạm, NXB Đại học 
Sư phạm, 2007. 


33 


hành vi đó, để tiếp tục củng cố những kĩ năng mới cho đến khi người tham gia 
cảm thấy có thể thực hiện được những hành vi lành mạnh. 


- Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn 

Mỗi cá nhân thường thích chấp nhận những hành vi mới nếu họ được lựa 
chọn nó trong số những phương án có thể trên cơ sở tự phân tích, phê phán và 
tìm ra phương án phù hợp với mình. Cho nên phương pháp giáo dục kĩ năng 
sống cần hướng tới phát triển kĩ năng tư duy phê phán giúp người tham gia 
học được rất nhiều sự lựa chọn khi giải quyết những tình huống khó khăn. 

~ Tạo ra môi trường khuyến khích sự thay đổi hành uì 

Vì sự thay đổi sẽ dễ dàng hơn nếu môi trường cũng khuyến khích sự thay 
đổi đó đối với cá nhân, nên các chương trình giáo dục kĩ năng sống cần chú 
trọng cộng tác với cộng đồng một cách toàn điện để tạo ra môi trường khuyến 
khích sự thay đổi. 

~ Tăng cường sử dụng giáo dục đồng đẳng 

Người mang ảnh hưởng có thể làm thúc đẩy những thay đổi, nên phương 
pháp đồng đẳng có thể được bổ sung vào các chương trình giáo dục kĩ năng 
sống để tạo cơ sở thuận lợi cho sự thay đổi, cũng như chấp nhận hành vi mẫu 
của người khác. Tập huấn cho những người có tác động ảnh hưởng để họ có 
thể đóng vai trò mẫu trong nhóm của mình có thể giúp tăng đáng kể tác động 
của chương trình. 

~ Phòng ngừa sự lặp lại thói quen cũ 

Sự tái phạm có thể xảy ra. Do đó bất kì một chương trình cần tìm đến sự 
thay đổi hành vi lâu đài thì cần xây dựng theo con đường duy trì những hành 
vi lành mạnh và giúp người tham gia đi theo đúng hành lang của những hành 
vi tích cực sau khi họ đã tái phạm. 

* Các nguyên tắc quan trọng đổi uới giáo dục kĩ năng sống! 

— Tổ chức các hoạt động cho người học để phản ánh tư tưởng/suy nghĩ và 
phân tích các trải nghiệm trong cuộc sống của họ. 

— Khuyến khích người học thay đổi giá trị, thái độ và cách ứng xử cũ để 
chấp nhận những giá trị, thái độ, cách ứng xử mới. 


Ì Guidelines for a Life Skills - Based Learning Approach to Develop Healthy Behavior 
Related to and Pandemie Influenza. 


34 


~ Đặt tầm quan trọng vào giải quyết vấn để. không chỉ là ghỉ nhớ những 
thông điệp hoặc các kĩ năng. 

~ Cung cấp cơ hội cho người học tóm tắt/ tổng kết việc học của mình, GV 
không tóm tắt thay họ. 

— Người học vận dụng kĩ năng và kiến thức mới vào các tình huống thực 
của cuộc sống. 

~ Tổ chức các hoạt động học tập dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa 
người dạy và người học. 

c. Giáo dục kĩ năng sống dựa vào trải nghiệm" 

Bên cạnh cách tiếp cận cùng tham gia, giáo dục dựa vào trải nghiệm là 
cách tiếp cận quan trọng trong giáo dục kĩ năng sống. 


* Giáo dục dựa vào sự trải nghiệm hay học tập qua kinh nghiệm dựa trên 
các hoạt động có hướng dẫn. Đây là hình thức học tập gắn liền với các hoạt 
động có sự chuẩn bị ban đầu và có phản hồi, trong đó đề cao kinh nghiệm chủ 
quan của người học. 

Như vậy, trong hình thức học tập này, GV chỉ đóng vai trò là người 
hướng dẫn thúc đẩy việc trực tiếp trải nghiệm của HS, đảm bảo quá trình học 
tập và lĩnh hội kiến thức của HS có ý nghĩa và lâu dài. 

Giáo dục dựa vào sự trải nghiệm cũng luôn được hình dung như "mô hình 
học tập" trong đó nó được khởi động bằng kinh nghiệm đã có ban đầu, sau đó 
được tiếp tục bằng các quá trình phản hồi, thảo luận, phân tích và đánh giá 
kinh nghiệm. 

* Để phát triển kĩ năng sống và những phẩm chất cần thiết của người học, 
John Dewey - nhà giáo dục đã nhấn mạnh học bằng hành động, cơ sở cho học 
hoạt động. 

David A. Kolb, các chuyên gia giáo dục khác giới thiệu học tập là kết quả 
của mối quan hệ giữa hai phương diện sau”: 

~ Phương diện nhận thức qua 3 kênh: Nhận thức thông qua những trải 
nghiệm cụ thể (hoặc nhận thức qua những trải nghiệm trực tiếp) và nhận 
thức qua tư duy thông hiểu (hoặc hình thành khái niệm trừu tượng). 


' Nguyễn Thanh Bình, Báo cáo tổng kết để tài "Xây dựng uaà thực nghiệm một số kĩ năng 
sóng cơ bạn cho học sinh THPT", Mã số B. 2007-17-57. 

‡ Guidelines for a Life Skills - Based Learning Approach to Develop Healthy Behavior 
Related to and Pandemic Influenza. 


35 


Chu trình học tập 


Lí thuyết 


Hành động 


Đánh giá 


Hình 1. Chư trình học tập bắt đầu từ nhận thức khái niệm trừu tượng 


Chu trình học tập 


Lí thuyết 


Hành động 


Đánh giá 


Hình 2. Chu trình học tập bắt đầu bằng sự trải nghiệm 


- Phương diện quá trình thông qua 2 kênh: qua quan sát hoặc quan sát 
phản ánh hoặc qua hoạt động thực nghiệm. 

đai phương diện trên tạo ra 4 kiểu học khác nhau ở 4 lĩnh vực riêng biệt 
qua trục nhận thức và được Kolb trình bày như sau: 


36 


Trải nghiệm 
cụ thế 


Z ` 


Hoạt động 
thực nghiệm 


Quan sát 
phản ánh 


° TQ 


Hình thành khái niệm 
trừu tương 
Hình 3. Các kiểu học của Kolb 
Nguồn: Pheungpis Jakrping (2004) 
Lí thuyết này kết hợp với những phát hiện trong nghiên cứu của David ở. 
Nichol về cấu trúc cơ bản về học trải nghiệm kết hợp với quá trình làm việc 
nhóm có thể được trình bày như sau: 


Trải nghiệm 


(£° S 


Thực nghiệm Phản ánh 


Ñ c4 


Hình thành khải niệm 


Hình 4: Vòng học tập trải nghiệm 
Nguồn: Pheungpis Jakrping (2004) 


37 


Một phần quan trọng đối với học kĩ năng sống là sự tương tác giữa kiến 
thức mới hoặc kinh nghiệm mới và kiến thức và kinh nghiệm đã có. Vận dụng 
tư duy và quá trình hoạt động là trung tâm của các hoạt động học kĩ năng 
sống. Theo WHO (1993) kĩ năng sống được học tốt nhất thông qua học hành 
động. Đồng thời, việc đạt được kĩ năng sống phụ thuộc vào quá trình học tập 
xã hội thông qua hoạt động nhóm. 

Hầu hết các mô hình giáo dục dựa vào sự trải nghiệm đều có tính tuần 
hoàn và chu kì với các giai đoạn cơ bản: 

— Giai đoạn Trải nghiệm: Bắt đầu từ hành động trong đó khai thác kinh 
nghiệm đã có gắn liền với bối cảnh (cũ) mà người học đã trải qua. 

— Giai đoạn Phản hồi kinh nghiệm xảy ra khi người học sử dụng kinh 
nghiệm đã có của mình để xử lí các sự việc, sự kiện đang xảy ra và phản hồi, 
chia sẻ những điều thu được, chưa được. 

— Giai đoạn học kiến thức và kinh nghiệm mới tạo ra những hiểu biết mới 
(hay học lí thuyết). 

— Giai đoạn thực nghiệm tương ứng với việc người học áp dụng những 
kiến thức và kinh nghiệm vừa mới lĩnh hội (giai đoạn 3) vào các bối cảnh hoặc 
sự việc mới và kinh nghiệm cứ thế được tạo ra. Hiểu biết và kinh nghiệm của 
người học được nâng cao. Quá trình học tập phải liên tục. 

d. Các con đường giáo dục kĩ năng sống' 

* Giáo dục kĩ năng sống được thực hiện trước hết trong quá trình giáo dục 
ở nhà trường: 

— Năng lực tâm lí xã hội là một quá trình học tập được thực hiện thông 
qua truyền thống, văn hóa, gia đình, cộng đồng và niềm tin. Quá trình học để 
có khả năng tâm lí xã hội được thực hiện cả trong nhà trường và ngoài nhà 
trường cũng như thông qua các kênh/nguồn khác nhau. Tuy nhiên tốc độ phát 
triển kinh tế xã hội đã làm cho con người ngày càng biệt lập và mang tính cá 
nhân. Gia đình trở lên nhỏ hơn và con người ít có cơ hội để học khả năng tâm 
lí xã hội qua truyền thống và văn hóa cộng đồng hơn trước đây. Mọi người đều 
thiếu khả năng tâm lí xã hội và phát triển. Vì vậy cần tăng cường năng lực 
tâm lí xã hội cho người học ngay trong đời sống nhà trường thông qua giáo 
dục kĩ năng sống. 


! Nguyễn Thanh Bình, Báo cáo tổng kết đề tài "Xây dựng uà thực nghiệm một số kì năng 
sống cơ bản cho học sinh THPT", Mã số B. 2007-17-57. 


38 


- Kĩ năng sống cần phải là một phần trong chương trình đang diễn ra 
trong nhà trường. Điều này có nghĩa là giáo dục kĩ năng sống trước hết phải 
được giáo dục trong nhà trường. Một số nghiên cứu nhấn mạnh rằng kĩ năng 
sống cần được dạy trong chương trình của nhà trường hơn là nhiệm vụ biệt 
lập tách khỏi chương trình bình thường của nhà trường (Brolin & D Alozon 
1979, Cipani 1988; Cronin, Lord & Wendling 1991; Lewis & Taymens 1992). 
Dạy kĩ năng sống còn cần phải được chứa đựng trong tất cả các môn khoa học 
thông qua nhấn mạnh mối quan hệ giữa học tập và các hoạt động sống hàng 
ngày. Đồng thời cần coi việc dạy các kĩ năng xã hội với tư cách là một khía 
cạnh của kĩ năng sống. 

* Kĩ năng sống được giáo dục trong nhà trường! có thể thông qua tiếp cận 
kĩ năng sống: 

Học kĩ năng sống trong quá trình dạy học các môn học, các nội dung giáo 
dục - thông qua tiếp cận kĩ năng sống. 

~ Tiếp cận kĩ năng sống 

Tiếp cận kĩ năng sống đề cập đến quá trình tương tác giữa dạy và học tập 
trung vào kiến thức, thái độ và kĩ năng cần đạt được để có những hành vi giúp 
con người có trách nhiệm cao đối với cuộc sống riêng bằng cách lựa chọn cuộc 
sống lành mạnh, kiên định từ chối sự ép buộc tiêu cực và hạn chế tối đa 
những hành vi có hại. 

— Các đặc trưng của tiếp cận bĩ năng sông 

~ Yếu tố thứ nhất: Tập trung làm thay đổi hành vi như là mục tiêu đầu 
tiên của tiếp cận kĩ năng sống, là điểm làm cho tiếp cận kĩ năng sống khác với 
các cách tiếp cận khác như cách tiếp cận dạy học chỉ đơn giản để thu được 
thông tin. 

- Yếu tố thứ 9: Kĩ năng sống tôn tại sự hài hòa 3 thành tố: 

+ Kiến thức (hoặc thông tin) 

+ Thái độ/giá trị 

+ Các kĩ năng. Đây là thành tố giúp phát triển hoặc thay đổi hành vi có 
hiệu quả nhất. Kï năng bao gồm các kĩ năng liên nhân cách và các kĩ năng 
tâm lí - xã hội. 


' Nguyễn Thanh Bình, Giáo dục kĩ năng sống. Giáo trình cao đẳng sư phạm, NXB Đại học 
Sư phạm, 2007. 


39 


Nếu như các phương pháp thu nhận thông tin có thể tập trung chủ yếu 
vào thành tố kiến thức, thì tiếp cận kĩ năng sống chứa đựng hài hòa cả 3 
thành tố kiến thức, thái độ và kĩ năng. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy hành vi có tính ổn định và khó thay đổi 
hơn, nên đòi hỏi có những cách tiếp cận mạnh mẽ hơn so với sự thay đổi kiến 
thức và thái độ. Mặc dù thông tin cần cho sự thay đổi hành vi, nhưng nó chưa 
đủ để có kết quả do chưa đạt được sự hài hòa cần thiết của 3 thành tố cơ bản 
này. Mục tiêu của tiếp cận kĩ năng sống là thúc đẩy những hành vi xã hội lành 
mạnh để ngăn ngừa và giảm những hành vi có nguy cơ, đồng thời tiếp cận kĩ 
năng sống cũng tạo ra tác động đối với các thành tố thái độ và kiến thức. 

- Yếu tố thứ 3: Những thách thức đối với hệ thống giáo dục và đánh giá. 
Một số hành vi của người học cần thay đổi vì nó liên quan đến sự rủi ro, mạo 
hiểm, cho nên mục tiêu của tiếp cận kĩ năng sống là tạo ra tác động đối với 
những hành vi mạo hiểm đó. Hệ thống giáo dục hiện nay nhìn chung chưa tập 
trung vào sự thay đổi hành vi và thường ở mức mong muốn thay đổi về kiến 
thức. Do đó hệ thống giáo dục sẽ gặp thách thức đáng kể trong việc thực hiện 
tiếp cận kĩ năng sống. Cho nên với mục tiêu cao nhất là thay đổi hành vi, tiếp 
cận kĩ năng sống sẽ không giới thiệu toàn bộ những thông tin để hiểu uê chủ 
đề, mà chỉ giới thiệu những thông tin được coi là cần thiết có ảnh hưởng đến 
thái độ uà để dạt được mục tiêu là làm giảm thiểu những hành u¡ mạo hiểm 
uà thúc đấy những hành uì tích cực. Kết quả là có những sự thay đổi tích cực 
về cả kiến thức, thái độ, giá trị và các kĩ năng trên cơ sở của kiến thức và các 
giá trị đó?, 

Muốn đạt được mục tiêu giáo dục kĩ năng sống thông qua con đường này 
thì GV cần quan tâm tổ chức dạy học theo hướng tập trung vào sự thay đổi 
hành vi của người học trên cơ sở đảm bảo sự hài hòa cả kiến thức, thái độ/giá 
trị và hành vi. Đặc biệt cần chú ý phát triển tư duy phê phán và tư duy sáng 
tạo - là những kĩ năng sống, những năng lực hợp phần tạo nên những kĩ năng 
sống khác của con người. 

* Bốn trụ cột trong giáo dục là cách tiếp cận kĩ năng sống. 

Hội nghị giáo dục thế giới đã làm sáng tỏ một quan điểm rằng: giáo dục 
muốn bồi dưỡng năng khiếu và tiềm năng của cá nhân, phát triển cá tính của 
người học giúp cải thiện cuộc sống của họ và làm thay đổi xã hội thì cần phải 
chú trọng đến việc nắm được các kĩ năng. Bên cạnh các kĩ năng thực hành, kĩ 
năng thể chất, chúng ta còn cần thêm các kĩ năng sống - những kĩ năng làm 


? Library\LUNICEE-Teacher Talk\ UCF - LSKL APP\ lifeskil.htm\ 4/23/05. 
40 


cho con người có thể học và sử dụng kiên thức để phát triển khả năng phân 
tích và phán đoán giúp làm chủ được cam xúc, cuộc sống và có quan hệ phù 
hợp với người khác. 

Nếu giáo dục muốn đáp ứng những nhu câu cụ thể eủa người học thì tiếp 
cận kĩ năng sống đối với giáo dục cần bao hàm tất cả các khía cạnh của các kĩ 
năng thực hành và các kĩ năng tâm lí xã hội. Giáo dục cần phải quan tâm xem 
xét các đạng khác nhau của kĩ năng thể hiện các phương diện khác nhau của 
đời sống con người. 

Chương trình hành động Dakar đã tuyên bố rằng: tất cả thế hệ trẻ và 
những người lớn có quyền được hưởng một nền giáo dục đảm bảo cho người học 
"học để biết, học để làm, học để chung sống với mọi người. học để tự khẳng định 
mình” dựa trên bốn trụ cột của giáo duc trong báo cáo của Delors. Bốn trụ cột 
này chính là một cách tiếp cận kĩ năng sống dựa trên sự kết hợp giữa khả năng 
tâm lí xã hội (học để biết, học để chung sống với mọi người, học để tự khẳng 
định mình) với các kĩ năng thực hành. kĩ năng tâm vận động (học để làm). 

Điều này được mô hình hóa như sau': 


Học để biết 
Kĩ nàng sống liên quan 
đến "kiến thức" 


Học để tự khẳng định mình 


Kĩ năng sống liên quan 
đến "giá trị" 


TIẾP CẬN 
KĨ NĂNG SÔNG 


Học để cùng chung sống Học để làm 
Kĩ năng sống liên quan Kĩ năng tâm vận động 


đến "thái đô" liên quan đến "hành vi" 


! Life shills The bridge to human capabilties, UNESCO edueation sector position paper, 
Draft 13 UNESCO 6/2003. 


41 


Do đó cần xác định rõ nội dung các vấn đề cần giáo dục theo cách tiếp cận 4 
trụ cột trong giáo dục thế kỉ XXI, nghĩa là cần xức định rõ những yêu cầu cụ thể 
như những chỉ báo trong từng nội dung "Học để biết”, "Học để chung sống với 
mọi người”, "Học để tự khẳng định mình”, ” Học để làm” là gì để định hướng 
hoạt động, đồng thời là cơ sở để đánh giá kết quả giáo dục kĩ năng sống. 

Sau đây là một ví dụ về nội dung và các tiêu chí đánh giá "Giáo dục phòng 
tránh lạm dụng trò chơi điện tử" theo cách tiếp cận 4 trụ cột (thực chất là tiếp 
cận kĩ năng sống trong giáo dục). 

s Học để biết (Kĩ năng nhận thức) 

~ Biết được biểu hiện của việc lạm dụng game. 

— Nhận ra được nguyên nhân gây nghiện game. 

— Biết cách khai thác mặt tích cực của game. 

— Biết cách tránh mặt tiêu cực của game. 

- Biết phân biệt được mặt tích cực và tiêu cực của việc chơi game. 

- Biết cách ứng phó, đương đầu với sức hấp dẫn của game. 

— Biết dừng việc chơi game đúng lúc. 

- Biết được những quy định của nhà nước về việc chơi game. 

e Học để tự khẳng định mình (Các kĩ năng cá nhân) 

— Xác định hệ thống giá trị của bản thân, giúp cho mình độc lập với ảnh 

hưởng sức hấp dẫn của game. 

~ Tôn trọng giá trị của bản thân. 

— Không xem thế giới ảo là lẽ sống. 

- Lấy thế giới thực làm lẽ sống. 

— Tự chủ, tự quyết định đối với việc chơi game. 

— Tự tin vào khả năng kiềm chế với sức hấp dẫn của game. 

— Không hài lòng với việc lạm dụng game. 

~ Cương quyết dừng lạm dụng game. 

— Tôn trọng quy định của Nhà nước về việc chơi game. 

s Học để cùng chung sống (Các Èï năng xã hội) 

— Ngăn chặn và không ủng hộ, không khuyến khích người khác lạm dụng 

game. 

~ Chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân về game với 

những người xung quanh. 


42 


— Học hỏi người khác kinh nghiệm ứng phó với việc lạm dụng game. 

~ Cương quyết từ chối sự lôi kéo. rủ rê, ép buộc của bạn bè đối với sự lạm 
dụng game. 

— Hỗ trợ. động viên người khác từ bỏ việc lạm dụng game. 

~ Khuyến khích người khác chơi game tích cực. 

~ Giúp người khác thực hiện đúng quy định của Nhà nước về việc chơi game. 

e Học để làm (Các kĩ năng thực tiễn) 

— Tránh được mặt tiêu cực của game. 

— Khai thác mặt tích cực của game. 

— Không lạm dụng game. 

~ Không sống trong thế giới ảo. 

— Sống trong thế giới thực. 

~ Sử dụng game hợp lí. 

~ Dừng việc chơi game đúng lúc. 

~ Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về việc chơi game. 

Đầu ra hay kết quả mong đợi trong giáo dục kĩ năng sống đều được xét 
trên 3 phương diện của ứng xử. đó là: kiến thức, thái độ và kĩ năng. 

* Học kĩ năng sống thông qua đào tạo chuyên biệt dưới hình thức hoạt 
động ngoài giờ lên lớp. 

Mục tiêu của giáo dục kĩ năng sống là nhằm giúp người học thay đổi 
cách ứng xử của mình theo hướng tích cực, hiệu quả. Chỉ có cách học dựa 
trên tự khám phá bản thân hoặc tự lĩnh hội thì mới giúp con người thay đổi 
căn bản hành vi của mình. Bản chất của nó chính là sự trải nghiệm (Carl 
Rogers). Hoạt động ngoài giờ lên lớp có ưu thế là điều kiện thời gian thoải 
mái hơn giờ lên lớp, nên vận dụng giáo dục trải nghiệm thuận lợi hơn. Chính 
vì vậy, khi thiết kế nội dung và tổ chức giáo dục kĩ năng sống qua hoạt động 
ngoài giờ lên lớp cần quan tâm khai thác kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng 
đã có của học sinh. 

Quá trình học nhấn mạnh đến kĩ năng sống được phân tích như sau': 

Bước 1: Khám phá 

Mục tiêu: Khuyến khích người học xác định những khái niệm, kĩ năng liên 
quan đến bài học. 


! Guidelines for a Life Skills - Based Learning Approach to Develop Healthy Behavior 
Related to and Pandemie Infuenza. 


43 


Tiến trình: GV và người học lập kế hoạch để tạo ra trải nghiệm. GV giúp 
người học xử lí các kiến thức đã có để tổ chức và phân loại các kiến thức đó. 

Các kĩ thuật quan trọng: bao gồm động não, phân loại; thảo luận, phản 
hồi, những câu hỏi đóng, mở. Vai trò của GV là lập kế hoạch, bắt đầu, hỏi và 
ghi nhận. Vai /rò c¿a người học là chia sẻ, trao đổi và phân tích kiến thức của 
họ bằng cách trả lời các câu hỏi quá trình và ghi nhận thông tin. 

Bước 9: Kết nối 

Mục tiêu: Giới thiệu những thông tin và kĩ năng mới bằng cách xây dựng 
cầu nối để kết gắn kinh nghiệm trước đó của người học (cái đã biết) và cái 
chưa biết (thông tin mới). Cây cầu sẽ kết nối kinh nghiệm của người học với 
chủ đề bài học. 

Tiển trình: GV giới thiệu mục tiêu của bài học và liên hệ với những kiến 
thức thu thập được chia sẻ trong bước khám phá. GV sau đó tổ chức giới thiệu 
những thông tin mới và kiểm tra mức độ nắm bắt thông tin mới, cung cấp ví 
dụ bổ sung (nếu cần) để người học có thể hiểu được. 

Các kĩ thuật dạy học quan trọng: bao gồm chia nhóm, trình bày của người 
học, thảo luận nhóm, sử dụng các thông tin dạy học, sử dụng mẫu đóng vai... 

GV giả định vai trò cuả nhà giáo dục, còn người học đóng vai trò của người 
tiếp nhận và phản hồi quan điểm của mình hỏi và trình bày thông tin. 

Bước 3: Thực hành 

Mục tiêu: Tạo cơ hội cho người học thực hành sử dụng những kiến thức và 
kĩ năng mới trong ngữ cảnh đầy đủ ý nghĩa. GV đưa ra những hướng dẫn để 
người học tránh được những cách thực hiện không đúng do chưa hiểu. 

Tiến trình: GV giới thiệu hoạt động, mà để thực hiện nó người học phải sử 
dụng những thông tin hoặc kĩ năng mới. Người học làm việc theo nhóm. theo 
cặp hoặc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ. GV giám sát công việc và cung cấp 
thông tin phản hồi ngay. GV hỏi các câu hỏi để giúp người học phản ánh họ 
học như thế nào. 

Các kĩ thuật dạy học quan trọng: Kĩ thuật rất đa dạng dựa trên hoạt 
động, bao gồm cả các trò đhơi ngắn, viết sáng kiến, mô phỏng, câu hỏi. trò chơi 
và làm việc nhóm. Vai trò của GV là đưa ra các hướng dẫn, là người tạo điều 
kiện và giúp đỡ. Người học đóng vai trò của người hoạt động và khám phá. 


44 


Bước 4: Vận dụng 

Mục tiêu: Cung cấp cơ hội cho người học tích hợp mở rộng và vận dụng 
thông tin và kĩ năng mới vào tình huống mới. 

Tiến trình: Người dạy và người học lập kế hoạch hoạt động ở các lĩnh vực 
nội dung môn học khác nhau mà nó đòi hỏi vận dụng kiến thức và kĩ năng 
mới. Người học làm việc theo nhóm, theo cặp hoặc cá nhân để hoàn thành 
nhiệm vụ. Người dạy và người học hỏi và trả lời các câu hỏi quá trình để giúp 
đánh giá kết quả học tập. 

Kĩ thuật dạy học quan trọng: Kĩ thuật thích hợp cho bước này bao gồm 
phương pháp học tập hợp tác, trình bày nhóm hoặc cá nhân và hoạt động 
nhóm. GV đóng vai trò hỗ trợ và đánh giá. người học đóng vai trò người lập kế 
hoạch, người sáng tạo, thành viên nhóm, người giải quyết vấn đề. người trình 
bày và người đánh giá. 

Giáo dục kĩ năng sống là làm thay đổi thói quen theo hướng tích cực, để có 
thói quen được thay đổi một cách bền vững thì nhà trường không chỉ cần giáo 
dục kĩ năng sống qua bài học, hoạt động ngoài giờ lên lớp mà còn cần phải phối 
hợp với cộng đồng để tổ chức các hoạt động học tập thông qua việc giải quyết 
vấn đề của cộng đồng. Một trong những nguyên tắc thay đổi hành vi (hay cách 
ứng xử) là phải tạo ra môi trường khuyến khích sự thay đổi. Sự thay đổi thói 
quen của con người sẽ thuận lợi hơn nếu trong cộng đồng chấp nhận và ủng 
hộ sự thay đổi đó. 

* Thông qua dịch vụ tham vấn: 

Tham uấn là gì? 

Đó là một quá trình trợ giúp trong đó người cán bộ được đào tạo về chuyên 
môn sử dụng các kĩ năng để giúp đỡ thân chủ khai thác tình huống. xác định 
và triển khai những giải pháp khả thi trong giới hạn cho phép để vượt qua 
những khó khăn mình gặp phải. 

Dịch vụ tham vấn có thể tìm thấy ở các văn phòng / trung tâm tham vấn ở 
ngoài nhà trường. Nhưng cũng có thể tìm thấy dịch vụ tham vấn ở trong nhà 
trường. Ở các nước đang phát triển với mục đích vì lợi ích giáo dục tốt nhất 
cho mọi HS, làm tăng sự khỏe mạnh và kết quả học tập của học sinh, ở các 
trường đã có văn phòng hoặc các chuyên gia về tâm lí học đường. 

Tâm lí học đường thực hiện sự hỗ trợ nhà trường thông qua “Tư vấn học 
đường". Tư vấn nhà trường / học đường là quá trình trong đó nhà tư vấn làm 
việc trong trường học nhằm cung cấp dịch vụ cho người được tư vấn phương 


45 


pháp, kiến thức để họ nâng cao(cải thiện hành vi mà họ mong muốn ở học 
sinh thông qua hệ thống giải quyết vấn đề (Erehul & Martens 2006). 

Vai trò của người làm tư vấn học đường là cung cấp dịch vụ/hỗ trợ gián 
tiếp, giúp giáo viên giải quyết vấn đề của học sinh (Nhà tư uấn làm uiệc 
trực tiếp uới cha mẹ, giáo uiên, không phải trực tiếp uới học sinh). Nhà tư 
vấn học đường giúp GV tiếp xúc với số đông học sinh. Trong khi đó, trong 
thực tế nhà trường nào cũng luôn tồn tại một tỉ lệ nhất định những HS cần 
sự giúp đỡ trực tiếp của các chuyên gia/nhà tham vấn bằng dịch vụ tham 
vấn học đường. 

Do đó Tâm lí học đường cũng hỗ trợ học sinh (đối tượng đích của Tâm lí 
học đường) một cách trực tiếp thông qua dịch vụ tham vấn học đường. 

Sự khác nhau giữa tham uấn ( Counseling) và tư uấn (Consutation laduise) 

(Uinicef, 2005) Tài liệu tập huấn kĩ năng cơ bản trong tham vấn, tr18). 


Là một cuộc nói chuyện mang tính 
cá nhân giữa nhà tham vấn với một 
hoặc một vài người đang cần sự hỗ 
trợ để đối mặt với khó khăn hoặc 
thách thức trong cuộc sống. Tham 
vấn khác nói chuyện ở chỗ trọng tâm 
của cuộc tham vấn nhằm vào người 
nhận tham vấn. 


Nhà tham vấn hỗ trợ thân chủ ra 
quyết định bằng cách gúp họ xác 


định và làm sáng tỏ vấn để, xem xét 
tất cả các khả năng, và đưa ra lựa 
chọn tối ưu nhất cho chính họ sau 
khi xem xét kĩ lưỡng các quan điểm 
khác nhau. 


Mối quan hệ tham vấn quyết định 
kết quả đạt được của quá trình tahm 
vấn; nhà tham vấn phải xây dựng 
lòng tin với thân chủ và thể hiện 
thái độ thừa nhận, thông cảm và 
không nhận xét. 


46 


Là một cuộc nói chuyện giữa một 
“chuyên gia” về một lĩnh vực nhất 
định với một hoặc nhiều người đang 
cần lời khuyên hay chỉ dẫn về một 
vấn đề nào đó. 


Nhà tư vấn giúp thân chủ ra quyết 
định bằng cách đưa ra những lời 
khuyên mang tính chuyên môn? 


Mối quan hệ giữa nhà tư vấn và 
thân chủ không quyết định kết quả 
tư vấn bằng kiến thức và sự hiểu 
biết của nhà tư vấn về lĩnh vực mà 
thân chủ đang cần tư vấn. 


Tham vấn là một quá trình gồm 
nhiều cuộc nói chuyện hoặc gặp gở 
liên tục (bởi uì những uấn đề của mỗi 
người hình thành uà phát triển trong 
một khoảng thời gian, do đó cũng cần 
có thời gian để giải quyết chúng). 


Nhà tham vấn thể hiển sự tin tưởng 
vào khả năng tự ra các quyết định 
tốt nhất của thân chủ; vai trò cả nhà 
tham vấn chỉ là "lái" cho thân chủ 


tới những hướng lành mạnh nhất. 
Nhà tham vấn có kiến thức về hành 
vi và sự phát triển của con người. Họ 
có các kĩ năng nghe và giao tiếp, có 
khả năng khai thác những vấn đề và 
cảm xúc của thân chủ. 

Nhà tham vấn giúp thân chủ nhận 
ra sử dụng những khả năng và thế 
mạn riêng của họ. 


Nhà tham vấn phải thông cảm và 
chấp nhận vô điều kiện với những 
cảm xúc và tình cảm của thân chủ. 


Thân chủ làm chủ cuộc nói chuyện; 
nhà tham vấn lãng nghe, phản hồi, 
tổng kết và đặt câu hỏi. 


Quá trình tư vấn có thể chỉ diễn ra 
trong một lần gặp gỡ giữa thân chủ 
và nhà tư vấn. Kết quả tư vấn không 
lâu bền; vấn đề sẽ lặp lại vi các 
nguyên nhân sâu xa của vấn đề 
chưa được giải quyết. 

Nhà tư vấn nói với thân chủ về 
những quyết định họ cho là phù hợp 
nhất đối với tình huống của thân 
chủ thay vì tăng cường khả năng cho 
thân chủ. 

Nhà tư vấn có kiến thức về những 
lĩnh vực cụ thể và có khả năng 
truyền đạt những kiến thức đó đến 
người cần hỗ trợ hay hướng dẫn 
trong lĩnh vực đó. 

Tập trung vào thế mạnh của thân 
chủ không phải là xu hướng chung 
của tư vấn. 


Nhà tư vấn đưa ra những lời 
khuyên, họ không quan tân đến 
những việc thể hiện sự thông cảm 
hay chấp nhận thân chủ. 

Sau chỉ thân chủ trình bày vấn đề, 
nhà tư vân làm chủ cuộc nói chuyện 
và đưa ra những lời khuyên. 


Trong tham vấn để giáo dục kĩ năng sống hay để HS/thân chủ thay đổi 
hành vi theo hướng tích cực, nhà tham vấn thường sử dụng mô hình nhận 
thức hành vi để giúp cho thân chu thay đổi niềm tin sai lệch dẫn đến hành vi 
tiêu cực. 

Thông thường HS thường mắc phải lỗi về mặt nhận thức như: 

— Bóp méo sự thật dựa trên kinh nghiệm. 

— Đánh giá không hợp lí, phóng đại và xuyên tạc của suy luận. 


47 


Nhà giáo dục dù có thành công trong việc HS nhận ra cách họ suy nghĩ có 
thể làm ảnh hưởng đến hành vi, thành công của họ, thì vẫn cần phải thử 
thách niềm tin và những suy nghĩ không lành mạnh và phát triển một triết lí 
sống, niềm tin mới hiệu quả. Chính triết lí và niềm tin đó làm điểm tựa và chi 
phối cho những thái độ và hành vi tích cực mang tính xây dựng làm cho họ có 
kĩ năng sống. 


2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục kĩ năng sống 

Để đảm bảo chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục kĩ năng 
sống nói riêng cần phải xem xét đến các yếu tố sau: 

a. Tương tác người dạy và người học 

Nhìn chung, trung tâm của mọi uiệc trong giáo dục là tương tác giữa 
người dạy uà người học. Điều đó có nghĩa là chất lượng được tạo ra trong quá 
trình tương tác này'. 

Chương trình Dakar về hành động giáo dục cho mọi người đã đưa ra nhu 
cầu đặc biệt về đào tạo giáo viên tốt và các kĩ thuật học tập tích cực để tác 
động đến giáo dục. Điều này càng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục kĩ năng 
sống, để cho việc thực hiện chương trình có hiệu quả giáo viên cần phải thay 
đổi cách dạy, phong cách học và sử dụng các dạng khác nhau của phương 
pháp tương tác để khích lệ sự tham gia. 

b. Nội dung: Chương trình và tài liệu dạy học 

"Tiếp cận kĩ năng sống thể hiện việc vận dụng vào thực tế cuộc sống những 
kiến thức, thái độ, kĩ năng và sử dụng các phương pháp dạy học tương tác. Với 
ý nghĩa đó, tiếp cận kĩ năng sống có thể sử dụng để cải thiện bất cứ một chủ 
đề nào của chương trình nội dung đạy học như: lịch sử, khoa học, hòa bình, 
quyền con người, giáo dục công dân, sức khỏe, toán, giáo dục nghề nghiệp và 
những chủ đề khác. Nội dung giáo dục cần phù hợp với kinh nghiệm, nhu cầu 
của cả học sinh nam và nữ, cũng như nhu cầu của xã hội. Các chương trình kĩ 
năng sống về bất cứ chủ đề nào được coi là hiệu quả thì cần phải đưa ra mô 
hình thực hành về kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng giải quyết vấn đề / ra 
quyết định (học để biết). các kĩ năng để tự kiểm soát bản thân, đương đầu với 
những cú sốc và tình cảm (học để tự khẳng định) và các kĩ năng giao tiếp liên 
nhân cách (học để chung sống với mọi người) cũng như các kĩ năng thực hành 
(Học để làm) để thực hiện những hành vi mong muốn. 


} LiƒÐ skills The bridge to hưman capabilities, UNESCO education sector position paper,. 
Draft 13 UNESCO 6/2003. 


48 


Chương trình và tài liệu dạy / học là những thành tố cốt lõi của giáo dục, 
nó là một thành phần bổ trợ cho người GV giỏi và người học muốn tìm tòi. Do 
đó, điều quan trọng đối với người biên soạn chương trình là phải tính đến cả 
người dạy và người học khi xây dựng tài liệu sử dụng cách tiếp cận kĩ năng 
sống và gắn kết trực tiếp các ví dụ, hình ảnh minh họa với các kinh nghiệm và 
hứng thú của cä học sinh nữ và nam. Mặc dù các tài liệu thông thường như 
tranh ảnh, chuyên khảo, tờ rơi, tạp chí, sách... ngày càng nhiều hơn, nhưng vẫn 
cần những phương tiện dạy học (như đĩa CD-Rom, đưa phương tiện) và các 
phương tiện biểu đạt khác (các chương trình vô tuyến và truyền thanh học sinh). 


c. Quá trình và môi trường học tập 

Môi trường học tập cần phải lành mạnh, an toàn và có khả năng bảo vệ. 
Tiếp cận kĩ năng sống là cách tiếp cận dựa trên cá nhân và khả năng hành 
động của người đó. Để cách tiếp cận đó có hiệu quả cần phải coi trọng môi 
trường giáo dục không chỉ trong nhà trường mà còn ở gia đình và trong cộng 
đồng. Cần phải kết hợp đào tạo kĩ năng sống với các điều kiện bổ sung như 
chính sách phát triển một môi trường tâm lí xã hội thuận lợi và gắn với các 
dịch vụ của cộng đồng. 


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG 

UNESCO khu vực kì vọng sẽ đưa ra những chỉ dẫn đo đạc, đánh giá và 
xây dựng các công cụ kiểm tra về kết quả giáo dục kĩ năng sống trên cơ sở 
nghiên cứu và có thử nghiệm trong giai đoạn 2 của dự án khu vực nghiên cứu 
về giáo dục kĩ năng sống. 

Quan điểm chung về vấn đề này là: Kết quả học kĩ năng sống thể hiện ở 
điều chương trình kĩ năng sống có đạt được mục tiêu tác động đến hành vi 
người học hay không? 


1. Đánh giá theo cách tiếp cận kĩ năng sống 

Xuất phát từ quan điểm bốn trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI là một cách 
cách tiếp cận kĩ năng sống trong giáo dục UNESCO đã gợi ý nội dung đánh 
giá kĩ năng sống uề từng uấn đề theo bốn trụ cột bao gồm những ý cơ bản sau: 

a. Học để biết (Learning to know) 

— Mức độ xã hội: Đã có luật. các chính sách và các dịch vụ công liên quan 
đến các vấn đề liên quan đến nội dung giáo dục đó hay chưa? (Ví dụ giáo dục 
kĩ năng sống để phòng tránh HIVIAIDS thì nhà nước đã có luật, chính sách 
uà những dịch uụ nào uề uấn đề này). 


49 


Mức độ cá nhân: Người học có đầy đủ thông tin cần thiết về những vấn đề 
đặt ra cũng như những dịch vụ có săn trong vùng họ sống không? (Ví dụ HS 
có năm được các thông tin cần thiết uê sự lây nhiễm HIV/AIDS uà thông tin 
uề các dịch uụ để phát hiện, tư uấn... ở trong cộng đồng hay không). 


b. Học để tự khẳng định mình (Learning to be) 

~ Người học có quan tâm đến vấn đề đó không? Họ có cảm thấy trách 
nhiệm và tin rằng cần phải thực hiện các bước và biện pháp phản đối hay 
chấp thuận tình huống đặt ra không? Họ có tự thấy mình là người đại diện 
chính trong việc quyết định tương lai không? (Ví dụ HS có quan tâm đến đại 
dịch này không? có thấy trách nhiệm uà tin rằng cần phải thực hiện các 
biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIVỊAIDS trong các tình huống của cuộc 
sống không? HS có thấy chính mình quyết định tương lai của bản thân uà xã 
hội không?) 

c. Học để chung sống với người khác (Learning to live together) 

Những kiến thức và kinh nghiệm về vấn đề có được chia sẻ với các thành 
viên khác trong cộng đồng hay không? Có những hệ thống hỗ trợ nào để làm 
điểm tựa? (Ví dụ, HS có chia sẻ những điều đã biết uề HIV/AIDS, đặc biệt là 
các biện pháp phòng tránh đối uới những người sống quanh mình trong cộng 
đồng để họ cũng biết tự bảo uệ không?) 

d. Học để làm (Learning to do) 

Các bước mà cá nhân cần thực hiện để thể hiện sự quan tâm đối với vấn 
đề đặt ra là gì? (Ví dụ, HS sẽ làm gì, làm như thế nào để trước hết là bảo uệ 
bản thân, sau là cùng cộng đồng ngăn chặn đại dịch HIVIAIDS) 


2. Nguyên tắc đánh giá kĩ năng sống của UNESCO 

Thước đo các hĩ năng sống uà tác động của nó đối uới xã hội uà cá nhân 
cần phải là một hợp phần trong đánh giá của giáo dục!. Trong đó đã đưa ra 
các khuyến nghị: 

- Việc đo tác động của đào tạo kĩ năng sống cần phải so sánh uới kết quả 
đánh giá, xem chương trình đó có đạt mục tiêu ảnh hưởng đến biến thức, thái 
độ, kĩ năng uà hành uì của nhóm hưởng lợi hay không. Đào tạo kĩ năng sống 
trước hết phải được đánh giá ở 3 mức độ sau: 


ì Life skills The bridge to human capabilities, UNESCO edueation sector position paper, 
Draft 13 UNESCO 6/2003. 


50 


- Kết quả ngắn hạn: Phát triển các kĩ năng của người học (như là biết 
ra quyết định, biết kiên định, biết thương lượng, biết thuyết phục...). 

- Kết quả trung hạn: Sự thay đổi hay duy trì những hành vi hiện tại 
của người học (có giảm sử dụng ma túy, bỏ hút thuốc lá hay không...). 

- Kết quả dài hạn: Đạt được các mục tiêu của chương trình như: thay 
đổi thực trạng hoặc có những kết quả về mặt xã hội (tỉ lệ nhiễm HIV giảm, 
hiện tượng mang thai sớm, hiện tượng tai nạn giao thông do bia, ruợu ít hơn). 


3. Mô hình Kirkpatrick bốn mức độ đánh giá 

Giáo dục kĩ năng sống thông qua các chương trình hoạt động chuyên biệt 
có thể xem là đào tạo, huấn luyện kĩ năng sống, vì để thay đổi hành vi, thói 
quen cũ cần tiến hành theo phương thức đào tạo. Đánh giá kết quả của việc 
học tập trong giáo dục có thể vận dụng thang đo của Bloom trong về phương 
diện nhận thức, còn đánh giá kết quả đào tạo có thể vận dụng Mô hình 
Kirbpatricb bốn mức độ: 


Bốn mức độ đánh giá Kirkpatrick 


Mức 4: Đánh giả ảnh hưởng đào tạo đối vớ 
tổ chức/ tập thể. 


Mức 3: Hành vi. 
Đanh gia ảnh hưởng ~ áp dụng điều đã học vào 
thực tiên. 


Mức 2: Kiến thức, kĩ năng đã học được, kĩ nănc 
nào cần được nâng cao. 


Mức 1: Phản hồi chất lượng đào tạo. 


51 


TÓM LẠI 


Giáo dục kĩ năng sống và tiếp cận kĩ năng sống trong giáo dục là điều tất 
yếu để nâng cao chất lượng giáo dục và để người học có thể đáp ứng những 
thách thức của cuộc sống. Những nội dung nào hàm chứa kĩ năng sống thì cần 
xây dựng những chủ đề có nội dung và phương pháp hướng tới hình thành/ 
giáo dục những kĩ năng sống chuyên biệt đó. 

Đồng thời, quá trình đào tạo trong nhà trường cần phải được tổ chức theo 
hướng tiếp cận kĩ năng sống đảm bảo sự tương tác giữa người dạy- người học 
và người học với nhau theo phương thức cùng tham gia, đảm bảo đạt được kết 
quả tổng hợp, toàn diện của cả kiến thức, thái độ, giá trị và kĩ năng, đảm bảo 
cho người học Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình, Học để 
chung sống với mọi người... 

Sự thay đổi về hành vi bao giờ cũng khó khăn hơn thay đổi về nhận thức, 
do đó cùng với việc thực hiện giáo dục kĩ năng sống và tiếp cận kĩ năng sống 
trong giáo dục còn phải chú ý đến khâu giám sát và đánh giá kết quả kĩ năng 
sống của người học. Do đó, cần xây dựng các tiêu chí đánh giá với các mức độ 
kĩ năng sống cần đạt được phù hợp với người học. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1) Vì sao cần tiến hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh? 


2) Giáo dục kĩ năng sống, tiếp cận kĩ năng sống là gì? Phân biệt tiếp cận kĩ 
năng sống và các tiếp cận khác? 


3) Làm sáng tỏ bốn trụ cột trong giáo dục là tiếp cận kĩ năng sống? 
4) Phân tích những con đường giáo dục kĩ năng sống. 
5) Phân tích và so sánh cách đánh giá kĩ năng sống. 


52 


Chương III 
6IÁ0 DỤC KĨ NĂNG SốN6 ử MỘT Số NƯỚC TRŨN6 KHU VỰC 


Chương này muốn cung cấp thông tin về những quan niệm, nội dung và 
phương thức giáo dục kĩ năng sống trong lĩnh vực giáo dục chính quy và 
không chính quy, những bài học kinh nghiệm ở một số nước trong khu vực để 
giúp hiểu rõ hơn về kĩ năng sống, về sự thống nhất và đa dạng trong quan 
niệm và phương thức giáo dục kĩ năng sống. 


I. TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC CHÍNH QUY' 


1. Giáo dục kĩ năng sống ở Lào 

Khái niệm kĩ năng sống trong các ngữ cảnh cụ thể (liên quan đến giáo dục 
phòng tránh HIV/AIDS) được đề cập đến bắt đầu từ năm 1997. Nội dung kĩ 
năng sống có liên quan đến giáo dục phòng tránh HIV/AIDS đã được lồng 
ghép vào chương trình giáo dục chính quy, không chính quy và các trường sư 
phạm đào tạo giáo viên. 

Từ năm 2001, nội dung kĩ năng sống được mở rộng ra các lĩnh vực khác 
như: giáo dục dân số, giáo dục sức khoẻ sinh sản, giáo dục sức khoẻ và vệ sinh 
cá nhân, giáo dục môi trường... 

Từ năm 1997 đến 2009: Đầu tiên giáo dục kĩ năng sống được thực hiện 
trong 5ð trường THCS thuộc một tỉnh. sau đã mở rộng ra 700 trường tiểu học 
và trung học thuộc 8 tỉnh. 

Những kĩ năng sống cơ bản được giáo dục là: 

— Kĩ năng giao tiếp có hiệu quả/kï năng quan hệ liên nhân cách, kĩ năng 
thương lượng, từ chối. 

~ Ki năng giải quyết vấn đề. 

- Kĩ năng tư duy sáng tạo, k1 năng tư duy phê phán. 

— Kĩ năng ra quyết định. 


! Tài liệu Hội thảo về giáo dục kĩ năng sống của các nước trong khu vực, Họp tại Băng Cốc, 
Thái Lan tháng 9/2003. 


53 


— Kĩ năng tự nhận thức, đặt mục tiêu. 

- Sự thiện cảm. 

~ Ki năng đương đầu với xúc cảm, stress. 

— Ki năng xác định giá trị. 

Những kinh nghiệm và bài học rút ra từ các hoạt động giáo dục kĩ năng 
sống ở Lào là cần phải biên soạn và in ấn nhiều tài liệu hướng dẫn giảng dạy 
và đào tạo giáo viên, cán bộ quản lí nhà trường để mở rộng việc học tập và 
giảng dạy kĩ năng sống ở nhà trường. 


2. Giáo dục kĩ năng sống ở Campuchia 


a. Quan niệm về kĩ năng sống 

~ Kĩ năng sống là năng lực mà con người cần phải có để nâng cao các điều 
biện sống có hiệu quả để phát triển quốc gia. 

~ Kĩ năng tìm việc làm và kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình là 
những kĩ năng sống quan trọng đối với thế hệ trẻ và người lớn. 


b. Phân loại 

~ Dạng kĩ năng sống thứ nhất - gồm các kĩ năng chung sau đây: 

+ Các kĩ năng đơn giản trong đời sống gia đình như: bảo vệ sức khoẻ, 
phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, vệ sinh cá nhân, an toàn 
thực phẩm, đinh dưỡng, nấu ăn, giao tiếp tốt trong gia đình và xã hội, chăm 
sóc con cái, quản lí tài chính gia đình... 

+ Các kĩ năng quản lí gia đình và các phương pháp học tập. Đây là những 
kĩ năng có thể quyết định mục tiêu và xác định phương pháp đạt mục tiêu. 
Biết cách tìm thông tin như thế nào và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu có 
hiệu quả. 

+ Các kĩ năng nâng cao đời sống hàng ngày như: công nghệ cơ bản hiểu về 
nông nghiệp và biết chữa xe tải, mô tô, máy bơm nước, biết sử dụng thời gian 
như thế nào cho hợp lí, có kĩ năng du lịch, lái xe vững vàng và nắm được luật 
giao thông... 

+ Hiểu về các giá trị đạo đức, tự chủ cao, có ý thức và kĩ năng thực hiện 
quyền và trách nhiệm công lân tốt. 

Con người cần sử dụng quyền của mình và hiểu lịch sử, văn hoá, văn 
mỉnh dân tộc, cấu trúc nhà nước, nền dân chủ, quyền có thể đi lại, quyền cá 
nhân, quyền và trách nhiệm của chính phủ, quyền và trách nhiệm của người 
dân đối với môi trường và phát triển đất nước. 


54 


- Dạng bĩ năng sống thứ hai - Các bĩ năng tiền nghề nghiệp 

Các kĩ năng này giúp mọi người hiểu được nhu cầu thị trường. Đó là 
những kĩ năng giao tiếp, các kĩ năng tính toán, công nghệ, thông tin, tri thức 
về quyền và trách nhiệm của người chủ và người làm thuê, kĩ năng giải quyết 
vấn đề, áp dụng vào công việc như thế nào... 

— Dạng thứ 3 của kĩ năng sống - Các kĩ năng nghề nghiệp; 

Người tốt nghiệp có thể thực hiện những công việc như trồng trọt, nuôi gia 
súc, sửa chữa đồ điện, có thể sử dụng máy tính và nói ngôn ngữ nước ngoài. 

e. Kĩ năng sống trong nhà trường chinh quy 

Kĩ năng sống trong trường chính quy được đề cập như là những nhân tố 
chính trong chính sách giáo dục nhằm kết nối giáo dục với nhu cầu thị trường 
để phát triển kinh tế xã hội. Sự nối kết này sẽ nâng cao tính hiệu quả nghề 
nghiệp của học sinh sau khi tốt nghiệp và tăng cường sự đầu tư của địa 
phương và quốc tế, đồng thời sẽ tạo ra nhu cầu tự học ở người học. Những học 
sinh sau khi rời ghế nhà trường trở thành những công dân có trách nhiệm 
trong việc phát triển xã hội. 

Nhìn chung, các chương trình kĩ năng sống trong các nhà trường chính 
quy hướng tới: 

— Làm cho người học có khả năng áp dụng kiến thức của các môn học khác 
nhau vào cuộc sống hiện thực của họ. 

~ Làm cho người học sau khi rời ghế nhà trường là người tích cực và có 
trách nhiệm đối với xã hội 

~ Làm cho người học có thể tham gia vào thế giới công việc 

~ Làm giảm nạn thất nghiệp và nghèo đói có hiệu quả để góp phần phát 
triển xã hội 

Định hướng uê phương pháp thực hiện: 

Nhìn chung có 3 cách thực hiện chương trình kĩ năng sống trong các nhà 
trường chính quy: 

+ Các kĩ năng sống chung được tích hợp vào các bài học của các môn cơ 
bản từ lớp 1 đến lớp 12 

+ Các kĩ năng tiền nghề nghiệp từ lớp 6 đến lớp 12 được tổ chức dạy và 
thực hành trong các tiểu ban công nghệ 

+ Các kĩ năng nghề đơn giản là gieo trồng, chăn nuôi gia súc, sơ chế nông 
sản, khâu, sửa chữa các sản phẩm điện tử và các kĩ năng nấu ăn... được lựa 
chọn dựa trên khả năng của nhà trường. 


, 


55 


3. Giáo dục kĩ năng sống ở Malaysia 

Giáo dục kĩ năng sống ở Malaysia do bộ giáo dục và các cơ quan khác thực 
hiện. Bộ giáo dục coi kĩ năng sống là môn kĩ năng của cuộc sống (living skil]s). 
Trong chương trình giáo dục ở Malaysia môn này được dạy như là một môn 
học ở trường tiểu học từ lớp 4, 5, 6, ở THCS từ lớp 7, 8, 9 và còn đan xen vào 
các môn học khác. Mục tiêu của môn học này ở trường tiểu học là cung cấp cho 
học sinh những kĩ năng thực tế cơ bản để cho họ có thể thực hiện các nhiệm 
vụ và có xu hướng kinh doanh. 

Các kĩ năng của cuộc sống ở trường THCS: 

Mục tiêu là tạo ra những cá nhân có thể tự thực hiện, được xoá mù về 
công nghệ và kinh tế, là người có những đặc điểm và thái độ như: tự tin, sáng 
tạo có khả năng tương tác có hiệu quả với những người khác. 

Nội dung của môn học này ở chương trình lớp 7, 8, 9 bao gồm 2 hợp phần 
được gọi là cốt lõi và lựa chọn. 


Nội dung cốt lõi ~ Các kĩ năng thao tác bằng tay 
~ Các kĩ năng thương mại và đấu thấu 
~ Đời sống gia định 


~ Các kĩ năng thao tác bằng tay (bổ sung) 
~ Kinh tế gia đỉnh 
~ Nông nghiệp 


4. Giáo dục kĩ năng sống ở Bangladesh 
.a. Quan niệm 
~ Nội dung giáo dục kĩ năng sống phụ thuộc vào từng nhóm đối tượng. 
— Nội dung của giáo dục kĩ năng sống luôn thay đổi theo thời gian. 
— Các kĩ năng sống có thể ở các mức độ / cấp độ khác nhau. 
b. Những lĩnh vực cơ bản trong giáo dục kĩ năng sống ở Bangladesh 
* Các kĩ năng xã hội: Là khả năng tâm lí xã hội thực hiện chức đăng công 
dân, bao gồm: 
~ Các kĩ năng tôn tại như chăm sóc sức khoẻ, giải quyết vấn đề. ra quyết 
định, kiểm soát cảm xúc. 
— Các kĩ năng kinh tế như các kĩ năng quản lí, kĩ năng tiếp thị, kĩ năng 
nghề nghiệp, kĩ năng tính toán, đầu vào cho nguồn lực sản xuất... 


56 


~ Các hï năng ngôn ngữ, xoá mù chữ như: đọc, viết... 

* Các kĩ năng phát triển (advaneed): Các kĩ năng cho phát triển cá nhân 
như kĩ năng tư duy phê phán, các kì năng tham gia. kĩ năng quan hệ liên 
nhân cách. kĩ năng thương lượng/thương thuyết. 

* Các kĩ năng chuẩn bị cho tương lai: Gồm các kĩ năng như: sử dụng công 
nghệ thông tin, quản lí strees, giải quyết xung đột. 


II. TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY! 

Tháng 13 năm 2003 tại Bali - Indonesia đã diễn ra hội thảo về giáo dục 
kĩ năng sống trong giáo dục không chính quy với sự tham gia của 1ð nước. 
Qua báo cáo của các nước cho thấy: có nhiều điểm chung, nhưng cũng có 
những nét riêng trong quan niệm về giáo dục kĩ năng sống của các nước. Sau 
đây là một số nét về giáo dục kĩ năng sống trong lĩnh vực giáo dục không 


chính quy tại một số nước vùng châu Á - Thái Bình Dương. 


1. Những nét riêng 

a. Indonesia 

* Trong giáo dục không chính quy, kĩ năng sống được quan niệm là những 
kĩ năng, kiến thức, thái độ giúp người học sống một cách độc lập. kĩ năng sống 
rộng hơn kĩ năng nghề nghiệp. Người thất nghiệp hay người về hưu, người 
đang đi làm hay đang đi học cũng cần có kĩ năng sống vì ai cũng có những vấn 
đề phải đối phó. 

* Kĩ năng sống được phân thành 9 nhóm chính là: 

~ Ki năng chung: gồm những kĩ năng cá nhân (trong đó lại chia thành kĩ 
năng tự nhận thức và kĩ năng tư duy): và kĩ năng xã hội (bao gồm kĩ năng 
giao tiếp, kĩ năng phối hợp). 

~ Kĩ năng sống cụ thể gồm khả năng học thuật và kĩ năng nghề (bao gồm 
kĩ năng nghề cơ sở và kĩ năng nghề nghiệp). 

* Mục tiêu của giáo dục kĩ năng sống: Nhằm giúp người học có: 

~ Kiến thức, kĩ năng và thái độ. 


— Động cơ và đạo đức làm việc cao. 


! Tài liệu Hội thao uề giáo dục kĩ năng sống trong lĩnh uực phì chính quy của các nước 
trong khu uực, Họp tại BaL, Indonesia tháng 13/2003. 


57 


— Nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của giáo dục. 

— Người học có cơ hội bình đẳng được giáo dục, học tập. 

Ở Indonesia, giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục không chính quy tập 
trung vào phát triển kĩ năng nghề, kĩ năng sản xuất, kĩ năng kinh doanh để 
tạo thu nhập. Cho nên, giáo dục kĩ năng sống sẽ đem lại lợi ích sau: 

— Nâng cao cơ hội việc làm. 

— Giảm hiện tượng đô thị hoá không cần thiết. 

~ Nguồn nhân lực được nâng cao về chất sẽ thúc đẩy việc thực hiện chính 
sách tự chủ địa phương. 

— Tạo ra chất lượng giáo dục cho người nghèo và người thiệt thòi. 


b. Thái Lan 

* Kï năng sống được quan niệm là thuộc tính hay năng lực tâm lí - xã hội 
giúp cá nhân đương đầu với tất cả các loại tình huống hàng ngày một cách 
hiệu quả và có thể đáp ứng với hoàn cảnh tương lai để có thể sống hạnh phúc. 
Nói khái quát hơn, kĩ năng sống là khả năng của cá nhân có thể giải quyết 
những vấn đề trong đời sống hàng ngày để an toàn và hạnh phúc. 

* Giáo dục kĩ năng sống ít nhất cũng phải giúp người học đạt được 10 kĩ 
năng quan trọng sau: 

— Ra quyết định một cách đúng đắn 

~ Giải quyết xung đột 

— Sáng tạo 

— Phân tích và đánh giá tình hình 

— Giao tiếp 

— Quan hệ liên nhân cách 

— Làm chủ cảm xúc 

— Làm chủ được các cú sốc (stress) 

~ Đồng cảm 

— Thực hành. 

c. Ấn Độ 

* Kĩ năng sống được quan niệm là những khả năng giúp tăng cường sự 
lành mạnh về tỉnh thần và năng lực của con người. 

* Các loại kĩ năng sống: 

- Giải quyết vấn đề 


58 


~ Tư duy phê phán 

~ Tư duy sáng tạo 

~ Kĩ năng giao tiếp 

— Kĩ năng quan hệ liên nhân cách 

— Kĩ năng ra quyết định 

— Kĩ năng đàm phán 

— Kĩ năng tự nhận thức 

~ Kĩ năng đối phó với stress và cảm xúc 

— Kĩ năng từ chối 

= Kĩ năng kiên định, hài hoà. 

d. Nepal 

* Kĩ năng sống được coi như là một phương thức để ứng phó hay là những 
kĩ năng cần thiết để tổn tại. 

* Cách phân loại kĩ năng sống có những điểm riêng, cụ thể gồm: 

~ Kĩ năng tồn tại: Là những kĩ năng cần có giúp hành động thành công để 
tồn tại 

— Kĩ năng chung hay là những năng lực chủ chốt: Những kĩ năng này có 
thể giúp để tìm ra và giải quyết những vấn đề của cuộc sống. 

~ Những kĩ năng luân chuyển/ dịch chuyển: Những kĩ năng luân chuyển là 
sự kết hợp của kĩ năng tổn tại, một vài kĩ nãng chung và kĩ năng nghề. kĩ năng 
này về cơ bản giúp eon người nhanh chóng thích ứng với việc phải chuyển sang 
nghề mới. 

e. Philipine 

* Kĩ năng sống được quan niệm là những năng lực thích nghi và tính tích cực 
của hành vi giúp cho cá nhân có thể ứng phó một cách hiệu quả với những yêu 
cầu, những thay đổi. những trải nghiệm và tình huống của đời sống hàng ngày. 

* Những kĩ năng sống cần hình thành và phát triển ở con người là: 

— Kĩ năng tự nhận thức 

~ Kĩ năng đồng cảm 

— Kĩ năng giao tiếp có hiệu quả 


— Kĩ năng quan hệ liên nhân cách 


59 


— Kĩ năng ra quyết định 

~ Kĩ năng giải quyết vấn đề 

— Kĩ năng tư duy sáng tạo 

— Kĩ năng tư duy phê phán 

— Kĩ năng ứng phó 

— Kĩ năng làm chủ xúc cảm và căng thẳng 

— Kĩ năng kinh doanh. 

h. Bhutan 

* Kĩ năng sống được quan niệm là bất kì kĩ năng nào góp phần phát triển 


xã hội, kinh tế, chính trị, văn hoá và tỉnh thần và tạo quyền cho cá nhân 
trong cuộc sống hàng ngày của họ và giúp xoá bỏ nghèo khổ để có nhân phẩm 
và cuộc sống hạnh phúc trong xã hội. 


60 


* Giáo dục kĩ năng sống nhằm hình thành ở người học những khả năng về: 
— Tỉnh thần: 

e Những giá trị tỉnh thần 

e Niềm tin và thực hành niềm tin. 

e Cầu nguyện và những thực hành tôn giáo. 
— Tâm lí - xã hội: 

e Truyền thống xã hội 

e Ra quyết định 

e Giải quyết vấn đề 

e Giao tiếp liên nhân cách 

se Tham gia 

s« Lãnh đạo. 

— Kinh tế: 

e Đào tạo kĩ năng nghề 

e Hệ thống tín dụng nhỏ 

s Hợp tác. 

— Văn hoá: 

e Những hoạt động thúc đẩy văn hoá 


e Trao đổi giữa các nền văn hoá 


® Văn hoá địa phương 

e Tính đồng nhất và tính riêng biệt về văn hoá. 

Từ những điều nêu trên có thể thấy quan niệm về kĩ năng sống của một số 
nước có những điểm chung do cùng đựa vào quan niệm của Tổ chức Y tế thế 
giới hoặc của UNESCO và UNICEE, nhưng cũng phản ánh những nét riêng 
do hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. 


2. Những nét chung 

a. Mục tiêu của giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục không chính quy của các 
nước vùng châu Á -Thái Bình Dương 

Hội thảo Bali đã xác định mục tiêu của giáo dục kĩ năng sống trong giáo 
dục không chính quy của các nước vùng châu Á - Thái Bình Dương là: nhằm 
nâng cao tiểm năng của con người để có hành vi thích ứng và tích cực nhằm 
đáp ứng nhu cầu, sự thay đổi, các tình huống của cuộc sống hàng ngày, đồng 
thời tạo ra sự đổi thay và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

b. Thiết kế chương trình giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục không chính quy 

Chương trình, tài liệu giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục không chính 
quy đa đạng về hình thức, cụ thể là: 

* Lồng ghép vào chương trình dạy chữ, học vấn, vào tất cả các môn học và 
các chương trình ở các mức độ khác nhau. 

Ví dụ: Có nước lồng ghép dạy kĩ năng sống vào các chương trình đạy 
chữ cơ bản nhằm xoá mù chữ. bên cạnh dạy chữ hành dụng có kết hợp 
đạy kĩ năng làm nông nghiệp, kĩ năng bảo tồn môi trường, sức khoẻ, 
HIV/AIDS. 

* Dạy các chuyên đề cần thiết cho người học. 

Ví dụ: Tạo thu nhập; môi trường, kĩ năng nghề: kĩ năng kinh doanh... 

* Hội thảo Bali đã thống nhất yêu cầu khi thiết kế chương trình giáo dục 
kĩ năng sống phải đảm bảo 3 thành tố chính của kĩ năng sống là: 

~ Kĩ năng cơ bản: Đọc, viết, ghi chép, báo cáo. 

— Kĩ năng chung: Tư duy phê phán. tư duy sáng tạo. ra quyết định, giải 
quyết vấn đề... 

- Kĩ năng cụ thể: Tạo thu nhập. tạo bình đẳng giới. bảo vệ sức khoẻ... 


61 


TÓM LẠI 

Mặc dù cùng xuất phát từ quan niệm chung về kĩ năng sống của tổ chức y 
tế thế giới hoặc của UNESCO, nhưng quan niệm và nội dung giáo dục kĩ năng 
sống ở các nước không giống nhau và nội hàm của kĩ năng sống được mở rộng 
hơn nhiều nội hàm chỉ gồm những khả năng năng tâm lí, xã hội. 

Có sự khác nhau về nội dung giáo dục kĩ năng sống cả trong lĩnh vực giáo 
dục chính quy và không chính quy ở trong một quốc gia. Trong giáo dục phi 
chính quy những kĩ năng cơ bản như đọc, viết, nghe, nói được coi là những kĩ 
năng sống cơ sở và chú trọng đến kĩ năng kiếm sống. Trong ý thức toàn cầu khái 
niệm kĩ năng sống bao hàm cả kĩ năng nghề nghiệp (Cronin & Patton, 1993). 

Những quan niệm, nội dung giáo dục kĩ năng sống được triển khai vừa 
thể hiện nét chung và cả tính đặc thù, những nét riêng của từng quốc gia. 
Nhìn chung các quốc gia cũng mới bước đầu triển khai giáo dục kĩ năng sống 
nên chưa thật toàn diện và sâu sắc, vì chưa có quốc gia nào đưa ra được kinh 
nghiệm hoặc hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng kĩ năng sống. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1) Anh/chị hiểu thêm được điều gì về kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống qua 
tìm hiểu tình hình giáo dục kĩ năng sống của một số nước trong khu vực? 


2) Anh/chị thấy có sự khác biệt nào về giáo dục kĩ năng sống trong lĩnh vực 
chính quy và phi chính quy ở các nước trong khu vực? 


62 


hương 4 
THỰC TRẠNG BIÁ0 DỤC KĨ NĂN6 SỐNG VIỆT NAM' 


Chương này sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về quá trình nhận 
thức về kĩ năng sống ở Việt Nam và thực hiện giáo dục kĩ năng sống trong các 
bậc học qua đổi mới giáo dục và qua các chương trình, dự án hàm chứa kĩ 
năng sống do các tổ chức trong và ngoài nước tiến hành. Qua đó có thể nhận 
thấy việc giáo dục kĩ năng sống còn hạn chế và cần phải quán triệt tiếp cận kĩ 
năng sống trong quá trình đào tạo. 


I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ GIÁO DỤC KĨ NẴNG SỐNG Ở VIỆT NAM 

1. Lịch sử xuất hiện và áp dụng thuật ngữ "kĩ năng sống" ở Việt Nam 

* Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, nội dung giáo dục con người biết đối 
nhân xử thế, kinh nghiệm làm ăn để đáp ứng những thách thức của thiên 
tai... đã được phản ánh khá phong phú qua ca dao, tục ngữ. Còn trong hệ 
thống giáo dục thì quan điểm học để làm người, nghĩa là để biết ứng xử với đời 
đã được coi như một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục. Cho nên, 
giáo dục đã quan tâm cung cấp cho người học những kiến thức, thái độ và kĩ 
năng cần thiết để chuẩn bị cho người học có khả năng gia nhập cuộc sống xã 
hội. Tuy nhiên, những nội dung đó chưa được gọi tên là giáo dục kĩ năng sống 
vì xã hội lúc đó chưa chứa đựng những vấn đề mang tính thách thức, nguy cơ 
và rủi ro như trong xã hội hiện nay. 

* Thuật ngữ kĩ năng sống được người Việt Nam biết đến bắt đầu từ chương 
trình của UNICBE (1996) "Giáo dục kĩ năng sống để bảo vệ sức khoẻ và phòng 
chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường". Quan niệm 
về kĩ năng sống được giới thiệu trong chương trình này chỉ bao gồm những kĩ 
năng sống cốt lõi như: kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xác định 
giá trị, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng biên định, kĩ năng đặt mục tiêu... 
nhằm vào các chủ đề giáo dục sức khỏe do các chuyên gia Úc tập huấn. Tham 
gia chương trình này đầu tiên gồm có ngành Giáo dục và Hội Chữ thập đỏ. 

Sang giai đoạn 2, chương trình được mang tên: "Giáo dục sống khoẻ mạnh 
và kĩ năng sống". Ngoài ngành Giáo dục, đối tác tham gia còn có 2 tổ chức xã 


' Nguyễn Thanh Bình, Giáo dục kĩ năng sóng ở Việt Nam, Life Skills Mapping in Việt 
Nam, Nhà in Thống nhất 2006. 


63 


hội chính trị là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại diện của các tổ chức này cũng được tập huấn 
về kĩ năng sống với nội dung như trên. Trên cơ sở đó, quan niệm về kĩ năng 
sống cơ bản đối với từng nhóm đối tượng được vận dụng đa dạng hơn. 

Ví dụ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa ra quan niệm Kĩ 
năng sống là các bĩ năng thiết thực mà con người cần đến để có cuộc sống an 
toàn bhỏe mạnh uà hiệu qud. Theo họ có những kĩ năng sống cơ bản như: kĩ 
năng ra quyết định; kĩ năng từ chối; kĩ năng thương thuyết, đàm phán; kĩ 
năng lắng nghe; kĩ năng trình bày: kĩ năng nhận biết... Ở đây kĩ năng giao 
tiếp đã được phân nhỏ thành những kĩ năng cụ thể cho dễ hiểu đối với chị em 
phụ nữ. Phụ nữ cần phải vận dụng những kĩ năng sống trên để chống bạo lực 
trong gia đình, để xoá đói giảm nghèo... 

Có người chỉ hiểu một cách hạn chế rằng những kĩ năng sống đó cần cho 
lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ, phòng tránh các tệ nạn xã hội. Nghĩa là, kĩ năng 
sống chỉ dành cho một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao để đương đầu với 
những thách thức của xã hội, chứ không phải là cần cho mọi người. Nhưng 
cũng có quan niệm sâu sắc hơn cho rằng với những kĩ năng đó con người có 
thể vận dụng vào giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau, trong các hoàn cảnh 
và tình huống khác nhau của từng loại đối tượng. Còn có cách hiểu khác cho 
rằng trong số những kĩ năng sống cốt lõi đó thì có những kĩ năng cần thiết hơn 
cho các đối tượng sống trong các hoàn cảnh xã hội khác nhau, chẳng hạn như 
đại diện của Đoàn Thanh niên cho rằng kĩ năng kiên định đối với thanh niên 
thành phố thì cần ở mức độ cao hơn so với thanh niên ở vùng nông thôn. 

Một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng triển khai những chương 
trình, dự án nhằm can thiệp giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS với 
những đối tượng có nguy cơ cao và trong đó cũng đã sử dụng cách tiếp cận kĩ 
năng sống với quan niệm về kĩ nâng sống là những kĩ năng cốt löi trên. 

Khái niệm kĩ năng sống thực sự được hiểu uới nội hàm đầy đủ uà đa 
dạng sau hội thảo "Chất lượng giáo dục và kĩ năng sống" do UNESCO tài trợ 
được tổ chức từ 23 - 25 tháng 10 năm 3003 tại Hà Nội (những khái niệm đó đã 
được giới thiệu trong chương I). Từ đó, những người làm công tác giáo dục ở 
Việt Nam đã hiểu đầy đủ hơn về kĩ năng sống và trách nhiệm phải giáo dục kĩ 
năng sống cho người học. 


II. CƠ SỞ PHÁP LÍ CỦA GIÁO DỤC KỈ NĂNG SỐNG Ở VIỆT NAM 
Để thấy rõ thực tiễn giáo dục kĩ năng sống cần tìm hiểu những cơ sở pháp 
lí của giáo dục kĩ năng sống cho người học ở Việt Nam. Những cơ sở đó là: 


64 


1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết về đổi mới giáo dục 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt nam giai đoạn 23001- 2010 đã 
đặt ra mục đích "Cần có những thay đổi triệt để trong giáo dục". Mục đích này 
có ý nghĩa như một tầm nhìn được áp dụng cho tất cả các cấp từ trung ương 
đến địa phương 

Trên cơ sở đó nhiệm vụ đổi mới giáo dục liên tục được đề cập trong các 
Nghị quyết của Đảng và của quốc hội: 

+ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền 
thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học... [Nghi 
quyết Hội nghị Trung ương 8] 

+ Nghị quyết số 40/2000/QH10 uề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 
đã khẳng định mục tiêu là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo 
dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận 
trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới. 

+ Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ IX (4/2001) đề ra nhiệm vụ: 
"Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương 
pháp dạy học..." 

Trên cơ sở đó, đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã đưa 
ra những định hướng sau có liên quan đến giáo dục kĩ năng sống cho HS 
phổ thông: 

~ Đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn điện, đảm bảo sự phát triển hài hoà về 
đức, trí, thể, mĩ, các kĩ năng cơ bản, chú ý định hướng nghề nghiệp, hình 
thành và phát triển cơ sở ban đầu của hệ thống các phẩm chất, năng lực cần 
thiết cho lớp người lao động phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước và hội nhập quốc tế, thể hiện qua mục tiêu đào tạo của từng cấp, bậc 
học, qua các môn học và các hoạt động. 

~ Nội dung chương trình phổ thông phải cơ bản, tỉnh giản, thiết thực và 
cập nhật... tăng cường thực hành vận dụng. gắn với thực tiễn Việt Nam... 

Đặc biệt coi trọng phương pháp dạy học, giúp HS biết cách tự học và hợp 
tác trong học tập: tích cực, chủ động, sáng tạo trong phát hiện và giải quyết 
vấn đề để tự chiếm lĩnh tri thức mới. giúp HS tự đánh giá năng lực bản thân. 
Đảm bảo sự hài hoà giữa dạy người, dạy chữ, hướng nghiệp và dạy nghề. Do 
đó chương trình mới tập trung thể hiện tỉnh thần đổi mới phương pháp dạy và 


65 


phương pháp học nhằm phát triển khả năng tư duy sáng tạo, kĩ năng thực 
hành, năng lực tự học của HS'. 

Không chỉ trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, Quyết định 161 của Thủ 
tướng Chính phủ về các chính sách phát triển giáo dục mầm non có quy định 
Điều 3 về xây dựng và đổi mới chương trình mầm non. Chương trình này đã được 
xây dựng và thực nghiệm, dự kiến sẽ được triển khai trong năm học 2009 - 2010. 


2. Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003 - 2015 

Nhóm mục tiêu 1: Giáo dục mầm non 

Chương trình hành động 1.5: Cải tiến chất lượng chương trình giảng dạy 
và các chương trình chăm sóc giáo dục mầm non. 

Nhóm mục tiêu 9: Giáo dục tiểu học 

Mục tiêu 1: Tạo điều kiện tiếp cận giáo dục tiểu học có chất lượng và ở 
mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế cho tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân 
tộc thiểu số, trẻ em thiệt thòi và trẻ em gái. 

Chương trình hành động 2.5: Thực hiện cải cách chương trình giảng dạy 
mới hiện nay. 

Chương trình hành động 2.9: Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật chương 
trình tiểu học (2008 - 2015). 

Nhóm mục tiêu 3: Giáo dục THCS 

Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo dục THCS và sự phù hợp của kết 
quả học tập. 

Chương trình hành động 3.5: Thực hiện cải cách chương trình mới hiện 
nay (2002 - 2006). 

Chương trình hành động 3.9: Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật chương 
trình THCS (2007 - 2015) 

Nhóm mục tiêu 4: Giáo dục thường xuyên 

Mục tiêu 9: Đảm bảo rằng tất cả người lớn, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm 
thiệt thòi, đều được tiếp cận miễn phí với các chương trình xoá mù chữ và sau 
xoá mù chữ có chất lượng, các chương trình đào tạo có chất lượng và ở mức độ 
phù hợp với điều kiện kinh tế về kĩ năng sống cũng như các cơ hội học tập 
suốt đời. 


! Đề án đổi mới giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự thảo). 1999. 
66 


Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng, sự phù hợp và kết quả của tất cả các 
chương trình giáo dục thường xuyên (các chương trình bổ túc tiểu học và 
THCS, các chương trình xoá mù chữ, sau xoá mù chữ và kĩ năng sống) cho 
thanh thiếu niên và người lón (cho đến 40 tuổi). 

(Nguồn UNESCOIBộ ŒD - ĐT 2003) 


3. Các bộ luật 

a. Luật Giáo dục năm 2005 

Điều 28 về yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông đã nêu: 
“Phát huy tính tích cực, tự giác. chủ động, tư duy sáng tạo của người học... bồi 
dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng 
vận dụng kiến thức vào thực tiễn”. 

Điều 33 về mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp đã yêu cầu “...Tạo điều kiện 
cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm...” 

Điều 34 về yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp đã 
nhấn mạnh “phải tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp...”. 

Điều 44 về giáo dục thường xuyên có đề cập: giúp người học cải thiện chất 
lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội. 

b. Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giảo dục trẻ em sửa đổi năm 2004 

Điều 21 về “Bổn phận của trẻ em” có quy định những bổn phận phản ánh 
kĩ năng thiện cảm của trẻ em đối với người thân trong gia đình, với bạn bè, 
với những người có hoàn cảnh đặc biệt, phản ánh thái độ trách nhiệm đối với 
sức khỏe của bản thân, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, đảm bảo an toàn 
giao thông và bảo vệ môi trường... 

Điều 32 về “Những việc trẻ em không được làm” đã quy định những điều 
phần ánh kĩ năng phòng tránh rủi ro như vì phạm pháp luật, sa vào các tệ 
nạn xã hội, sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe, sử dụng văn hóa 
phẩm đổi trụy có hại cho sự phát triển lành mạnh... Đồng thời, trong Điều 32 
quy định “Gia đình, Nhà nước và xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ 
trẻ em được tiếp cận thông tin phù hợp, được phát triển tư duy sáng tạo và 
bày tỏ nguyện vọng...” 

Điều 33 về “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ. chăm 
sóc và giáo dục trẻ em” quy định “tạo cơ hội thuận lợi để trẻ em thực hiện 
quyền, bổn phận và phát triển toàn điện về thể chất, trí tuệ, tỉnh thần và 
đạo đức *Giữa kĩ năng sống và việc thực hiện quyền trẻ em có mối quan hệ 
chặt chẽ: những trẻ có kĩ năng sống sẽ biết tự bảo vệ quyền trẻ em của 
mình tốt hơn”. 


67 


Điều 41 về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt” đã nêu “Trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phải coi trọng 
việc phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt... phát hiện, 
ngăn chặn, xử lí kịp thời các hành vi để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt”. 


4. Các chỉ thị phản ánh yêu cầu giáo dục kĩ năng sống về một số vấn để 
cụ thể 

- Quyết định 1363/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đưa nội dung 
bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”. 

— Chỉ thị 10/GD & ĐT ngày 30/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào 
tạo về tăng cường công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội trong 
ngành Giáo dục và Đào tạo. 

— Chỉ thị 24/CT - giáo dục - đào tạo ngày 11/11/1996 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng chống tệ nạn ma túy ở các 
trường học. 

Tóm lại 

Những điều nêu trên mới chỉ phản ánh những cơ sở chính trị, pháp lí, văn 
hóa - xã hội và khoa học cho việc tiếp cận kĩ năng sống trong giáo dục. Có thể 
nói vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho người học chưa được thể chế hóa trong 
chính sách giáo dục ở Việt Nam. Ngay cả những chỉ thị ở mục 4 phản ánh nội 
dung giáo dục kĩ năng sống, nhưng nội dung của các chỉ thị đó cũng không đề 
cập đến kĩ năng sống. Duy nhất trong mục tiêu và chương trình hành động 
giáo dục cho mọi người ở lĩnh vực giáo dục thường xuyên yêu cầu giáo dục kĩ 
năng sống đã được đề cập đến. Qua đó có thể thấy định hướng giáo dục kĩ 
năng sống cho người học trong giáo dục thường xuyên rõ hơn so với trong lĩnh 
vực giáo dục chính quy. Đây cũng là một nguyên nhân hạn chế sự phát triển 
giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam. 


II. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Ở MẦM NON 


1. Nội dung kĩ năng sống thể hiện trong Chương trình hiện hành (cải cách 
năm 1994) 

Chương trình này đã chú ý đến giáo dục trẻ kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng 
giao tiếp ứng xử như: chào hỏi, cám ơn, xin lỗi... phát triển tình cảm xã hội 
biết cảm thông với người khác... thông qua giải quyết tình huống đặt ra hàng 
ngày, qua truyện kể. và qua trò chơi sắm vai theo các chủ đề như: 

—Mẹ - con, gia đình 


68 


— Bán hàng, cửa hàng 

— Bác sĩ, bệnh viện 

— Các chú bộ đội, doanh trại quân đội 

~ Chú hải quân, hạm đội (đối với vùng biển). 

Các chủ đề này mang tính đồng tâm từ lớp mẫu giáo nhỏ đến lớp lớn, 
nhưng mức độ mở rộng và tính phức tạp tăng dần. Tuy nhiên những vấn đề này 
chưa được đặt ra thành yêu cầu và thể hiện rời rạc, lẻ tẻ trong chương trình. 

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ lứa tuổi mầm 
non theo tinh thần của quyết định 161, chương trình đổi mới đã được dự thảo 
với định hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho các em 


2. Chương trình khung chăm sóc và giáo dục mầm non đổi mới 

* Nội dung kĩ năng sống thể hiện trong Chương trình khung chăm sóc 0à 
giáo dục mầm non đổi mới 

~ Phát triển thể chất (trong đó chú ý đến rèn luyện kĩ năng vận động thô 
và vận động tỉnh). 

— Nhận thức (cung cấp tri thức và kĩ năng cần thiết). 

— Phát triển ngôn ngữ, trong đó có chú ý đến kĩ năng giao tiếp. 

— Tình cảm và ứng xử xã hội bao gồm: ý thức về bản thân, những việc 
được làm và không được làm, cách cư xử đối với bạn bè và người thân (cảm 
nhận được trạng thái cảm xúc của người khác, đồng cảm, đáp lại, giúp đỡ...). 

~ Nghệ thuật và thẩm mĩ nhằm phát huy tính sáng tạo của trẻ thông 
qua bắt chước theo cách riêng của từng em trong hoạt động nghệ thuật 
tạo hình. 

* Trong tất cả những lĩnh uực nội dung trên đêu chứa đựng nội dung hĩ 
năng sống ngay từ lứa tuổi nhà trẻ! 

~ Yêu cầu cụ thể về rèn luyện một số thói quen tốt trong ăn uống, vệ sinh 
cá nhân của trẻ đã thể hiện mục tiêu giáo dục kĩ năng sống như: Không nhặt 
thức ăn rơi vãi đưa lên miệng; biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh (đối với trẻ 
từ 18 đến 24 tháng); biết mời cô, mời bạn khi ăn; tự đi vệ sinh đúng nơi quy 
định, đi giầy dép đúng chân; không vứt rác ra lớp; bước đầu biết lau mặt, mũi 
đánh răng, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn... (đối với 
trẻ 3 tuổi). 

~ Yêu cầu cụ thể về giữ gìn sức khoẻ và an toàn: Biết tránh một số vật 
dụng gây nguy hiểm đến tính mạng (đối với trẻ từ 18 đến 24 tháng); biết khi 


! Chương trình đổi mới chăm sóc và giáo dục trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (dự thảo). 


69 


đi nắng, đi mưa phải đội mũ; có thói quen đi giày, dép; không bỏ vật lạ vào 
mồm, vào mũi; biết tránh nơi gây nguy hiểm đến tính mạng; không theo người 
lạ... (đối với trẻ 3 tuổi). 

~ Đặc biệt trong nội dung phát triển tình cảm xã hội kĩ năng sống thể 
hiện rõ rệt hơn: Bắt đầu chú ý và thể hiện sự quan tâm đến những trẻ khác; 
không tranh dành đồ chơi của bạn; nhận biết cảm xúc của người khác và thể 
hiện cảm xúc một cách phù hợp; Biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi; biết chờ đợi 
đến lượt; mạnh đạn, hồn nhiên trong giao tiếp; sử dụng các từ thể hiện sự lễ 
phép khi nói chuyện với người lớn, thân thiện khi nói chuyện với bạn; Biểu 
đạt hiểu biết, tình cảm, nhu cầu của bản thân; nhận biết một số hành động 
tốt/xấu... (đối với trẻ lứa tuổi cuối nhà trẻ). 

* Nội dung kĩ năng sống thể hiện qua mục tiêu cụ thể đối uới trẻ cuối tuổi 
mẫu giáo! 

~ Phát triển thể lực: Có một số kĩ năng sống và thói quen tự phục vụ liên 
quan đến sức khoẻ, an toàn, vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống,vệ sinh môi 
trường sinh hoạt. Biết cách phòng tránh một số bệnh thông thường; Có nề 
nếp, thói quen tự phục vụ, hành vi văn mỉnh trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, 
vệ sinh môi trường; Nhận biết những nơi không an toàn, nguy hiểm, và cách 
phòng tránh... 

— Phát triển nhận thức: Có một số hiểu biết về môi trường tự nhiên và xã 
hội gần gũi; Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, phân tích 
để tìm mối quan hệ nhân quả đơn giản. Suy nghĩ có phê phán về các sự vật, 
hiện tượng gần gũi xung quanh. 

~ Phát triển ngôn ngữ: Nghe và hiểu lời nói trong giao tiếp. Có khả năng 
dùng lời nói để diễn đạt ý nghĩ, cảm xúc và tình cảm của mình. Đặc biệt đối 
với trẻ em dân tộc có thể sử dụng tiếng phổ thông trong giao tiếp ở trường 
mầm non; Có một số kĩ năng chuẩn bị bước vào lớp 1. 

— Phát triển tình cảm, ứng xử uà quan hệ xã hội: Mạnh dạn. tự tin, lễ 
phép trong giao tiếp, có hành vi ứng xử đúng đắn với bản thân, với mọi người 
xung quanh; Biết chấp nhận sự khác nhau của bản thân, bạn bè và những 
người xung quanh; Bước đầu có ý thức trách nhiệm và kiên trì thực hiện công 
việc được giao đến cùng: Bước đầu biết tôn trọng, hoà nhập, chia sẻ, cộng tác 
với bạn bè trong nhóm lớp và những người gần gũi; Thực hiện được các quy 
tắc đơn giản, nếp sống văn minh trong gia đình, trường lớp và nơi công cộng: 


! Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình đổi 
mới chăm sóc uà giáo dục trẻ lứa tuổi nhà trẻ uà mẫu giáo (dự thảo), Viện Chiến lược và 
Chương trình giáo dục, 2004. 


70 


Yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người thân trong gia đình, bạn bè và cô 
giáo ở lớp; Yêu quý vật nuôi, cây trồng và bước đầu có ý thức bảo vệ môi 
trường... Rèn luyện một số phẩm chất, kĩ năng sống phù hợp: Biết cách xử lí 
tình huống trong từng hoàn cảnh cụ thể, bày tỏ tình cảm phù hợp, đúng lúc; 
Tự lập trong các tình huống quen thuộc. Có một số kĩ năng tự phục vụ, hợp 
tác, có trách nhiệm... 

Các nội dung giáo dục trong ð lĩnh vực giáo dục của chương trình được 
sắp xếp theo hệ thống chủ đề gồm: Bản thân; Gia đình; Trường, lớp mầm 
non; Trường tiểu học; Nghề nghiệp; Giao thông; Bác Hồ - Quê hương - Đất 
nước; Tết và các ngày lễ hội; Thế giới thực vật: Thế giới động vật; Các hiện 
tượng tự nhiên; Dinh dưỡng - sức khoẻ. Hệ thống chủ đề gần gũi với cuộc 
sống của trẻ và được mở rộng dần trong mối quan hệ qua lại giữa trẻ với 
gia đình, với trường mầm non, với cộng đồng xã hội và môi trường tự nhiên 
xung quanh. 

* Phù hợp với mục tiêu 6 trong chương trình hành động Dakar, chương 
trình đổi mới giáo dục mầm non ở Việt Nam đã tính đến kĩ năng sống như là 
yếu tố hợp thành của chất lượng giáo dục. Cho nên những tác giả xây dựng 
chương trình đã đề xuất được các tiêu chí đánh giá kĩ năng sống ở bậc học 
này. Các tiêu chí này được phản ánh trong "Kết quả và dấu hiệu đánh giá bậc 
Mầm non" 

Kết luận 

Có thể do đặc thù của trẻ em lứa tuổi mầm non là đang làm quen dần với 
xã hội và thế giới tự nhiên, cho nên nội dung giáo dục kĩ năng sống trong 
chương trình giáo dục ở bậc Mầm non khá phong phú và toàn diện để giúp các 
em thích ứng với cuộc sống. Giáo dục kĩ năng sống ở bậc Mầm non được tiến 
hành thông qua những nội dung hàm chứa kĩ năng sống - đây là đặc trưng 
riêng của bậc học này so với bậc phổ thông. Còn ở bậc phổ thông con đường 
giáo dục kĩ năng sống được thực hiện chủ yếu thông qua tiếp cận kĩ năng sống 
đối với quá trình dạy học. 


IV.GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
a. Tiếp cận kĩ năng sống trong các cấp học 

* Tiếp cận kĩ năng sống ở tiểu học 

~ Thể hiện qua những nét mới của chương trình tiểu học: 

e Tập trung thực hiện giáo dục các kĩ năng cơ bản: 

s Tập trung vào các kĩ năng cơ bản: đọc. viết. tính toán, nói, nghe. 


71 


e Coi trọng đúng mức các kĩ năng sống trong cộng đồng, thích ứng với 
những đổi mới diễn ra hằng ngày trong xã hội hiện đại như: giao tiếp. thương 
lượng, lãnh đạo, hợp tác, thích nghỉ với sự đưa dạng về văn hoá. 

e Hình thành các kĩ năng tư duy như sáng tạo, phê phán, giải quyết vấn 
đề, ra quyết định, trí tưởng tượng... 

~ Tập trung đổi mới phương pháp giáo dục: Thực hiện dạy học dựa vào các 
hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của HS: góp phần hình thành 
phương pháp và nhu cầu tự học (tự phát hiện và tự giải quyết các tình huống 
có vấn đề để chiếm lĩnh nội dung mới theo sự tổ chức hướng dẫn của giáo 
viên... Khuyến khích HS trao đổi ý kiến. tìm các phương án khác nhau để giải 
quyết vấn đề của bài học. Ban soạn thảo chương trình tiểu học đã đổi mới 
cách biên soạn sách giáo khoa, coi sách giáo khoa là phương tiện để HS hoạt 
động học tập. Tăng cường các thiết bị học tập để góp phần giúp HS gắn với 
thực hành: Tăng thời lượng luyện tập, thực hành ở các môn từ 50% đến 70% 
tổng thời lượng dạy học! 

Sau một thời gian thực nghiệm các đoàn giám sát, khảo sát về chương 
trình tiểu học đã có những kết luận chung là: 

Chương trình và sách giáo khoa đổi mới được cán bộ quản lí giáo dục và 
giáo viên hoan nghênh vì định hướng thực hành rõ ràng, phát huy được tính 
chủ động, tích cực của HS, phát triển trí lực của HS trên cơ sở đổi mới về cơ 
bản phương pháp dạy học. Nói chung HS nắm được kiến thức tốt hơn và được 
thực hành, vận dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, trong báo cáo thực trạng dạy và 
học qua 3 năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới của Vụ 
Tiểu học tháng 11/ 2005 có nhận xét "Học sinh miền núi, học sinh vùng xa xôi 
hẻo lánh và học sinh dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp 
cận chương trình mới với một bộ sách giáo khoa dùng chung trên phạm vị 
toàn quốc". 

* Tích hợp giáo dục kĩ năng sống qua một số môn học có tiềm năng 

Môn Đạo đức 3 

Với đặc thù của mình, nội dung môn đạo đức ở tiểu học đã chứa đựng 
nhiều tri thức liên quan đến kĩ năng sống. Thêm vào đó khi biên soạn tài liệu 
học tập tác giả đã vận dụng phương pháp tiếp cận kĩ năng sống. Hầu như tất 
cả các bài đạo đức ở Tiểu học đều có tác dụng giáo dục kĩ năng sống thông qua 
nội dung của chính môn học hoặc qua các phương pháp (động não, đóng uai, 
thảo luận nhóm, trò chơi, đề án, nghiên cứu các trường hợp điển hình...) dẫn 


! Đỗ Đình Hoan, Một số uấn đề cơ bản của chương trình tiểu học mới. NXB Giáo dục 2003. 


72 


dắt HS nắm được các chuẩn mực và hành vi đạo đức. Vở bài tập đạo đức có các 
dạng bài tập chính sau: Quan sát tranh và kể chuyện theo tranh; Nhận xét về 
hành vi của các nhân vật trong tranh: Xử lí tình huống; Đóng vai: Chơi trò 
chơi; Liên hệ, tự liên hệ; Múa hát. đọc thơ. kể chuyện, diễn kịch, tô màu 
tranh, vẽ tranh... về chủ đề bài học. 

Những kĩ năng sống cụ thể được giáo dục qua môn Đạo đức là: 

— KT năng giao tiếp: 

+ Các em học được quy tắc giao tiếp chung như: chào hỏi, cám ơn, xin lỗi, 
nói lời yêu cầu, đề nghị, bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với người khác, khi đến 
nhà người khác, tiếp khách đến nhà... 

+ Giao tiếp trong các tình huống đặc biệt (qua điện thoại, khi gặp đám 
tang,...) 

+ Giao tiếp với một số đối tượng gần gũi, quen thuộc với HS tiểu học như 
thày, cô giáo, bạn bè, người thân trong gia đình, bạn có hoàn cảnh suy biệt 
khó khăn, người nước ngoài... 

~ Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhìn nhận, đánh giá về bản thân. nhận ra bản 
sắc của mình (ví dụ bài đầu của lớp 1), biết được mặt mạnh của mình để phát 
huy, mặt yếu để khắc phục (lớp 5). 

— Kĩ năng ra quyết định: được hình thành thông qua việc GV đưa ra 
các tình huống đạo đức để mở, yêu cầu HS phán đoán các cách giải quyết, 
đánh giá kết quả của các cách giải quyết, so sánh các kết quả và quyết 
định lựa chọn phương án tối ưu. Việc GV chốt lại phương thức đi đến 
quyết định cuối cùng chính là đã đưa ra thông điệp về quy trình các bước 
ra quyết định. 

— Kĩ năng biên định: được hình thành khi HS được đặt vào tình huống cần 
liên định bảo vệ các ý kiến mà các em cho là đúng, hay kiên định thực hiện 
các hành động mà các em cho là tốt, hoặc kiên định từ chối không tham gia 
vào các hành vị, việc làm mang tính tiêu cực. 

— Kĩ năng đặt mục tiêu: HS được rèn luyện kĩ năng đặt mục tiêu thông 
qua bài tập xây dựng kế hoạch hành động cho nhóm hoặc cá nhân khi được 
giao nhiệm vụ (thường ở lớp 4 và 5) như: 

+ Lập kế hoạch giúp đỡ các bạn HS nghèo trong lớp, trong trường. 

+ Lập kế hoạch đền ơn, đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa 
phương. = 

+ Điều tra tình hình sử dụng nước sạch ở gia đình hay trong cộng đồng và 
lập kế hoạch bảo vệ nguồn nước. 


73 


Khi xây dựng kế hoạch các em phải xác định mục tiêu cần đạt được, 
phân tích những thuận lợi đã có, những khó khăn có thể gặp phải. những 
biện pháp cần thực hiện, ai có thể hỗ trợ. giúp đỡ, các mốc thời gian thực 
hiện, hoàn thành... 

Môn Tự nhiên - Xã hội (lớp1 - 3) và môn khoa học (lớp 4 - 5) 

Sau môn Đạo đức, môn Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1 - 3) và môn Khoa học 
(ở lớp 4 - 5) có chú trọng nhiều đến giáo dục kĩ năng sống. Môn Tự nhiên và 
Xã hội và môn Khoa học là môn học được tích hợp với môn sức khoẻ trong 
chương trình tiểu học cũ. Môn Giáo dục sức khoẻ trước đây đã được tích hợp 
giáo dục kĩ năng sống do dự án của UNICEF hỗ trợ về kinh phí và kĩ thuật, 
nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người làm chương trình những môn này kế 
thừa cách tiếp cận giáo dục kĩ năng sống vào các bài học. 

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 1 - 3 bao gồm các chủ đề: Con 
người và sức khoẻ; Xã hội; Tự nhiên. Kĩ năng sống được giáo dục chủ yếu qua 
chủ đề "Con người và sức khoẻ" với các bài cụ thể như vệ sinh cá nhân, vệ sinh 
môi trường, phòng chữa bệnh, dinh dưỡng, an toàn ở nhà, ở trường và ở nơi 
công cộng. Ngoài ra, kĩ năng sống còn được giáo dục qua các bài về gia đình, 
nhà trường và cộng đồng...giúp các em biết được vị trí của mình trong các mối 
quan hệ xã hội và biết cách xử lí các mối quan hệ (từ góc độ xã hội học). 

Chương trình môn khoa học ở lớp 4 - 5 bao gồm các chủ đề: con người 
và sức khoẻ; vật chất - năng lượng; thực vật - động vật. Kĩ năng sống được 
giáo đục chủ yếu qua chủ đề "con người - sức khoẻ" với các bài cụ thể như: 
chống strees, chống bị xâm hại... Phương pháp dạy các bài trong môn học 
cũng thường đặt HS vào xử lí các tình huống, các bài tập gắn với cuộc sống 
của HS. 

Bên cạnh đó, chủ trương đưa trẻ khuyết tật trong giáo dục hòa nhập đã là 
thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho các em. Trong quá trình học, chương 
trình học tập được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với khả năng của từng trẻ, 
không quá chú trọng đến kiến thức mà là những kĩ năng sống để trẻ khuyết 
tật hòa nhập với cộng đồng. 

b. Tiếp cận kĩ năng sống ở trung học cơ sở 

* Thề hiện qua đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp: 

~ Đổi mới về mục tiêu: 

e Hình thành các năng lực cơ bản: năng lực thích nghỉ, năng lực hành 
động, năng lực ứng xử, năng lực tự học suốt đời. 


74 


e Đào tạo với định hướng: Học để biết. học để làm. học để làm người, học 
để sống... 

- Đổi mới về nội dung: Bảo đảm tính vừa sức. tính thiết thực, giảm lí 
thuyết kinh viện nặng nề, không phù hợp với lứa tuôi 11 - 14, tăng tính thực 
hành, hành dụng. gắn với đời sống thực tế... 

~ Đổi mới về phương pháp. phương tiện: 

e Chuyển từ phương pháp đào tạo lấy thầy và kiến thức làm trung tâm 
sang phương pháp đào tạo lấy trò và năng lực cần đào tạo (năng lực hành 
động, năng lực ứng xử, năng lực tự học, năng lực thích nghì) làm trung tâm. 

e Coi trọng tổ chức các hoạt động thực hành, luyện tập trong và ngoài lớp. 

* Tích hơp giáo dục kĩ năng sống qua một số môn có tiềm năng: 

~ Công nghệ là môn học có nhiều tiềm năng để giúp HS "Học để làm". Nội 
dung giáo dục kĩ thuật và hướng nghiệp trước đây chưa chú ý đến tính thiết 
dụng và còn nặng về lí luận. Trong chương trình THCS đổi mới để giúp phát 
triển tư duy kĩ thuật và tư duy công nghệ cho HS. môn kĩ thuật và kĩ thuật 
ứng dụng trước đây được đổi tên là môn công nghệ. Chương trình được biên 
soạn theo định hướng quán triệt nguyên tắc cơ bản, phổ thông, kĩ thuật tổng 
hợp. mang tính thiết thực gắn sát với yêu cầu học tập. sinh hoạt và lao động 
của HS ở lứa tuổi 11 đến 15. với những nội dung cụ thể như sau: 

e Lớp 6: Kinh tế gia đình gồm 4 chương (70 tiếu: May mặc trong gia đình; 
Trang trí nhà ở; Nấu ăn trong gia đình; Thu chi trong gia đình. Kinh tế 
gia đình ngoài những kĩ thuật cụ thể để tạo sản phẩm đơn giản theo quy trình 
còn chú ý đến những kiến thức, kĩ năng đễ vận dụng vào cuộc sống, đồng thời 
quan tâm đến hiệu quả kinh tế về các lĩnh vực; ăn - mặc - ở - thu chỉ trong 
gia đình. 

e Lớp 7: Nông - Lâm - Ngư nghiệp (70 tiết): Tuy số tiết giảm hơn trước 30 
tiết nhưng nội dung kiến thức, kĩ năng cơ bản vẫn được giữ nguyên, đồng thời 
còn bổ sung thêm những kiến thức cần thiết nhất là về thực hành. Chương 
trình và SGK công nghệ 7 đã tăng số bài thực hành lên 15 bài. Nội dung các 
bài thực hành cũng được thay đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và điều 
kiện thực hiện. 

® Lớp 8: Công nghiệp. 

e Lớp 9 gồm kinh tế, nông nghiệp. công nghiệp soạn theo các môđun và để 
các trường tự chọn cho phù hợp điều kiện thực tiễn. Mỗi lớp học 70 tiết trong 
một năm học, 


~ Bên cạnh môn Công nghệ, Giáo dục công dân cũng là môn học có nhiều 
tiềm năng để giáo dục kĩ năng sống thông qua nội dung của mình. Các tác giả 
sách giáo khoa đã thiết kế bài học theo hướng tiếp cận kĩ năng sống và đưa ra 
những bài tập thực hành để rèn luyện kĩ năng sống cho người học. 


* Những đổi mới nêu trên theo hướng tăng cường năng lực người học đã 
được phản ánh qua đánh giá kế! quả của đổi mới chương trình, sách giáo khoa 
lớp 6 sau 1 năm triển khai đại trà: 

~ Giáo viên đạy chương trình thí điểm ở các trường đều có nhận xét: ở các 
mức độ khác nhau, chương trình và sách giáo khoa của các môn học về cơ bản 
đã thể hiện được những yêu cầu về lựa chọn kiến thức, kĩ năng cơ sở giàu tính 
ứng dụng, đặc biệt ứng dụng vào thực tế, giảm những nội dung lí thuyết ở 
mức độ cần thiết để tăng nội dung mang tính thực hành. 

~ Thời lượng dành cho thực hành tăng lên rõ rệt. Môn Toán, Ngoại ngữ, 
Thể dục, Mĩ thuật, Công nghệ, Ngữ văn chiếm tới 50 đến 60%, các môn học 
khác từ 10 đến 40%, đặc biệt có những môn như Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công 
dân trước đây hầu như không có phần thực hành nay cũng đã đưa nội dung 
này vào sách giáo khoa. 

— Mặc dù ở các mức độ khác nhau, song sách giáo khoa lớp 6 của tất cả các 
môn học đã mạnh dạn đổi mới cấu trúc của bài học nhằm tạo điều kiện đổi 
mới phương pháp dạy học. sách giáo khoa các môn học như: Toán, Vật lí, Sinh 
hoạ, Ngữ văn, Giáo dục công dân được cấu trúc bài theo lôgic: thu thập thông 
tin, xử lí thông tin, vận dụng, ghi nhớ... đã được nhà trường đánh giá cao. Với 
cấu trúc đó HS học năng động hơn, biết phát biểu ý kiến của mình và bước 
đầu biết sử dụng các thiết bị dạy học. 

— Nhiều môn học đã quan tâm xử lí mối quan hệ giữa kiến thức mang tính 
toàn quốc và địa phương. Đây cũng là một yêu cầu của xây dựng chương trình 
và sách giáo khoa. 

c. Tiếp cận kĩ năng sống ở trung học phổ thông 

Việt Nam đang triển khai đổi mới chương trình giáo dục trung học phổ 
thông (bắt đầu thí điểm từ năm học 2003 - 2004). 

* Thể hiện qua đổi mới về mục tiêu, phương pháp: 

Các yêu cầu cụ thể đối với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông có liên 
quan đến giáo dục kĩ năng sống cho HS: 


76 


- Mục tiêu và nội dung chương trình phải hướng tới việc hình thành và 
củng cố các năng lực chủ yếu đáp ứng mục tiêu giáo dục và phát triển con 
người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là năng lực 
hành động có hiệu quả trên cơ sở những kiến thức, kĩ năng và phẩm chất đã 
hình thành trong quá trình đào tạo; năng lực thích ứng với những thay đổi 
trong thực tiễn để có thể chủ động. lính hoạt và sáng tạo trong học tập và 
trong cuộc sống; năng lực giao tiếp ứng xử nhân ái, có văn hoá và có trách 
nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội: năng lực tự khẳng định, không ngừng 
tự rèn luyện, phấn đấu, có khả năng tự đánh giá và phê phán. 

— Chương trình cần thể hiện rõ sự tăng cường thực hành và vận dụng 
kiến thức. 

Để thực hiện được điều đó, quan niệm về cấu trúc và cách biên soạn, sử 
dụng các tài liệu giáo khoa cũng được đổi mới. Ban chỉ đạo xây dựng chương 
trình và viết sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu: Lựa chọn 
các cách trình bày nội dung thích hợp... tạo điều kiện cho HS nâng cao năng 
lực tự học và giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tổ chức, 
hướng dẫn HS chủ động. linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tìm hiểu, tiếp 
nhận tri thức. 

Trong đó cốt lõi của việc định hướng đổi mới phương pháp dạy học là: 
Hướng tới việc học tập chủ động. chống thói quen học tập thụ động, đồng thời 
coi dạy học thông qua tổ chức hoạt động của HS là đặc trưng thứ nhất của 
phương pháp dạy học tích cực. Điều đó có thể thực hiện được nhờ: 

e Chuyển từ giáo viên hoạt động là chính sang HS hoạt động là chính. 

e Chuyển từ giáo viên thuyết trình, HS thụ động nghe ghi sang giáo viên 
hướng dẫn HS hoạt động, còn HS thực hiện các họat động độc lập hoặc theo nhóm. 

se Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp, lao động hướng nghiệp, hình 
thành và phát triển kĩ năng ứng xử, chuẩn bị vào đời cho HS cuối cấp THPT. 

* Cùng với đổi mới phương pháp, một số nội dung hàm chứa kĩ năng sống 
như bảo vệ môi trường, giới, phòng chống ma tuý, an toàn giao thông đã được 
tích hợp vào chương trình, sách giáo khoa các môn học ở chương trình các bậc 
học, ngành học nói chung và ở bậc THPT nói riêng. 


2. Chương trình, dự án về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông 

Trong phần này chỉ đề cập đến những chương trình. dự án do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo chính thức hợp tác với các ngành khác và với các tổ chức quốc tế. 
Còn những chương trình dự án khác cũng hướng vào nhóm đối tượng hưởng lợi 
là học sinh phổ thông. nhưng do chưa được ngành Giáo dục và Đào tạo thể chế 


Tĩ 


hóa và chỉ đạo thực hiện như một chương trình tự chọn phù hợp với từng vùng 
miền thì sẽ được đề cập trong chương sau (về giáo dục thường xuyên). 

* Giáo dục là 1 trong các chiến lược can thiệp phòng chống tai nạn thương 
tích (TNTT) nhằm thay đổi hành vi, cho nên: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa các nội dung phòng tránh tai nạn thương 
tích (TNTT) cho trẻ em vào trong chương trình ngoại khoá của các trường phổ 
thông các cấp trong nhiều năm. 

Bộ Giáo dục phối hợp với ngành Công an và Uỷ ban An toàn Giao thông 
Quốc gia đưa chương trình giảng dạy thí điểm và tổ chức nhiều cuộc thi tìm 
hiểu luật an toàn giao thông cho trẻ em các trường từ mẫu giáo đến phổ thông 
trung học để trang bị những kiến thức ban đầu về luật lệ an toàn giao thông. 
Tuy nhiên, trong chương trình này chủ yếu mới đưa ra các thông điệp về an 
toàn, mà chưa chú trọng sử dụng các phương pháp giáo dục làm thay đổi 
hành vi của người học. 

* Vụ thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp tác với UNICEF triển khai dự 
án "giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục sức khỏe cho học sinh" ở tiểu học. 
Trong đó có một số kĩ năng cụ thể như: giao tiếp, tự nhận thức, xác định giá 
trị, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng kiên định... 

* Bên cạnh đó, UNICEF đã hỗ trợ xây dựng tài liệu giáo dục kĩ năng sống 
cho học sinh tiểu học miền núi bao gồm những nội dung bổ trợ như: 

— Giáo dục kĩ năng an toàn: giúp các em biết tránh hoặc xử lí những tai 
nạn về sông nước, điện giật, sét đánh, động vật cắn, bom, mìn. 

— Giáo dục kĩ năng ăn uống vệ sinh... 

~ Giáo dục trẻ em gái ở miền núi với các kĩ năng tự nhận biết mình thuộc 
giới nào, giữ vẻ đẹp con gái, mặc sạch sẽ, vệ sinh gia đình. vệ sinh em gái, biết 
về tuổi dạy thì, vệ sinh kinh nguyệt, biết tự bảo vệ mình, và các kĩ nắng về nữ 
công gia chánh, các kĩ năng phòng bệnh thường gặp như do lao động quá sức, 
nước ăn chân, bướu cổ, ghẻ lở, chấy rận, đau bụng khi hành kinh, viêm ngứa 
bộ phận sinh dục: phòng tránh HIV/AIDS... 

— Ngoài ra còn có nội dung giáo dục kĩ năng phòng chống thảm hoạ thiên 
tai tại 7 tỉnh miền múi 

* Dự án Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho HS tiểu học được tiến 
hành với sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và Tổ chức 
Cứu trợ và Phát triển Mĩ CRS (Catholie Relief Services). Dự án bắt đầu từ 


78 


tháng 8/2000 với mục đích giúp các trường tiểu học trong khu vực bị ảnh 
hưởng bom mìn (của 3 huyện Triệu Phong. Gio Lĩnh) tiếp nhận kĩ năng để 
thực hành và tuyên truyền các thông điệp giáo dục phòng tránh bom mìn và 
thông điệp đối xử nhân ái với người khuyết tật đến với cộng đồng. Đối tượng 
hưởng lợi là 5.500 học sinh và 300 GV được tập huấn về tiếp cận kĩ năng sống 
để dạy kĩ năng sống phòng tránh tai nạn bom mìn. Chương trình này được Sở 
Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị coi là nội dung phần mềm và được tiến hành 
vào quỹ thời gian dành cho những nội dung mang tính địa phương. 

* Chương trình thực nghiệm giáo dục sống khoẻ mạnh và kĩ năng sống 
đo UNICEE hỗ trợ đang được triển khai thí điểm ở 20 trường thuộc 5 quận, 
huyện của các tỉnh: Lạng Sơn; Hà Nội; Hải Phòng: Hồ Chí Minh: An Giang: 
Kiên Giang. 

~ Mục tiêu của chương trình này nhằm: 

s Tạo điều kiện cho học sinh THCS được tiếp cận với các thông tin liên 
quan đến những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống khoẻ mạnh bao gồm cả 
HIV/AIDS. 

e Giúp HS rèn luyện các kĩ năng sống thiết thực để ứng phó với các vấn đề 
như HIV/AIDS, lạm dụng ma tuý và các chất kích thích, tình trạng quan hệ 
tình dục và mang thai ở tuổi chưa thành niên. 

e Huy động sự tham gia của cha mẹ HS và cộng đồng trong việc giáo dục 
kĩ năng sống cho trẻ em. 

~ Nội dung cụ thể bao gồm các chủ đề: 

e Quyền trẻ em 

® Phòng tránh thuốc lá rượu, bia 

s Phòng tránh ma tuý 

e Tuổi dậy thì 

e Giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên 

s Bệnh lây qua đường tình dục 

s Phòng tránh HIV/AIDS 

e Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em 

e Phòng tránh và ứng phó với tình huống căng thẳng. 

Chín chủ đề trên được tổ chức cho HS từ lớp 6 đến lớp 9 định kì mỗi tháng 
một buổi, mỗi buổi từ 60 đến 90 phút. 


79 


— Các kết quả chính: 

e Học sinh hứng thú và tham gia nhiệt tình. 

se Tạo không khí học tập có sự tương tác giữa HS với nhau. giữa Hồ và 
giáo viên thông qua các hình thức tổ chức hoạt động sáng tạo. 

e Học sinh có điều kiện tham gia và bày tỏ suy nghĩ của mình. 

e Học sinh được nâng cao và mở rộng sự hiểu biết về nội dung các chủ để 
và được tăng cường các kĩ năng. 

e Học sinh được rèn luyện các hành vi có trách nhiệm và có lợi cho sức khoẻ. 

s Học sinh mạnh dạn và tự tin hơn. 

Sang giai đoạn 2006 - 2010 chương trình giáo dục kĩ năng sống cho học 
sinh THCS được tiếp tục triển khai trong dự án "Thúc đẩy sự phát triển uà 
tham gia của thanh, thiếu niên”. Mục tiêu chung của dự án trong ð năm là: 
Phát huy tiểm năng và thực hiện các quyền của thanh thiếu niên thông qua 
việc tiếp cận với giáo dục THCS có chất lượng, trong đó có giáo dục kĩ năng 
sống trong nhà trường và ở cộng đồng. Một trong số 5 mục tiêu cụ thể của dự 
án này là: Đưa giáo dục kĩ năng sống và phòng tránh HIV/AIDS vào giảng 
dạy đại trà ở THCS và lồng ghép vào các chương trình giáo dục thanh thiếu 
niên tại cộng đồng triển khai ở 8 Sở GD&ĐT, 50 trường THC8. 

* Dự án VỊIE 01/10 do UNFPA tài trợ đã biên soạn tài liệu "Giáo dục dân 
số và sức khỏe sinh sản vị thành niên thông qua họat động ngoại khóa trong 
nhà trường" Khi viết tài liệu này các tác giả đã thể hiện phần nào cách tiếp 
cận KNS đối với các vấn đề SKSS§. Tài liệu đã được thực nghiệm và đưa vào sử 
dụng chung trong các trường THCS và THPT. 

Kết luận: 

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông ở Việt Nam bước đầu được 
cải thiện thông qua cách tiếp cận kĩ năng sống trong các chương trình tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đổi mới. Tư tưởng đổi mới và cách 
tiếp cận chung của các chương trình này là dựa trên cơ sở định hướng của 4 
trụ cột trong giáo dục thế kỉ XXI. chuyển từ trang bị tri thức sang hình thành 
năng lực cho người học. 

Nội dung giáo dục kĩ năng sống chuyên biệt ở bậc giáo dục phổ thông còn 
hạn chế nhiều so với bậc Mầm non về cả phương diện nội dung lẫn phạm vi 
đối tượng hưởng lợi. Nhìn chung, học sinh phổ thông chưa được giáo dục một 
cách hệ thống những kĩ năng sống cốt lõi và những kĩ năng sống đặc thù cho 
từng lứa tuổi ở bậc học này. 


80 


Một số nội dung giáo dục hàm chứa kĩ năng sống đã được triển khai ở bậc 
giáo dục phổ thông nhưng thể hiện chưa rõ là giáo dục kĩ năng sống. Cách tổ 
chức giáo dục còn nặng về cung cấp thông tin, thông điệp mà chưa chú trọng 
thỏa đáng đến việc đặt người học vào những tình huống được trải nghiệm, 
được lựa chọn và ra quyết định để hình thành và thay đổi hành vi mang tính 
tích cực. 


V. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
THƯỜNG XUYÊN 

1. Đặc thù của giáo dục thường xuyên 

1.1. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên 

~ Tạo cơ hội học tập thứ hai cho những người thiệt thòi. 

- Cung cấp kiến thức hành dụng cho người lớn để đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất. 

1.2. Đối tượng của giáo dục thường xuyên 

~ Là những người có trình độ văn hóa hạn chế. 

~ Ưu tiên trẻ em bỏ học, nông dân, dân tộc thiểu số, người nghèo, phụ nữ 
và trẻ em gái, thanh niên thất nghiệp. 

Vì thế khi thiết kế chương trình và lựa chọn nội dung của giáo dục 
thường xuyên đã hướng tới những kiến thức và kĩ năng thiết thực mà người 
học cần. 


2. Tiếp cận kĩ năng sống qua các chương trình giáo dục thường xuyên 

Giáo dục thường xuyên trước Luật Giáo dục 2005 bao gồm 6 loại chương 
trình sau: 

— Chương trình xoá mù chữ. 

~ Chương trình tương đương (bổ túc). 

— Chương trình giáo dục tạo thu nhập. 

— Chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống. 

~ Chương trình đáp ứng yêu cầu. 

— Chương trình hướng tới tương lai. 


Sau đây xin giới thiệu một số chương trình cụ thể: 


81 


di | 


2.1. Chương trình xoá mù chữ (tương đương với lớp 1 - 3) 

Tổng số là 130 buổi, mỗi buổi 100 phút. Chương trình được triển khai từ 1990. 

Mục tiêu của chương trình này là hình thành các kĩ năng đọc, viết, tính 
toán và xoá mù chức năng. 

Chương trình đã tích hợp những nội dung liên quan đến kĩ năng sống như: 

— Những kiến thức và kĩ năng liên quan đến đời sống gia đình. 

— Những kiến thức và kĩ năng liên quan đến bảo vệ sức khỏe. 

—~ Những kiến thức và kĩ năng liên quan đến kinh tế và thu nhập (những 
kiến thức về sản xuất...). 

- Những kiến thức và kĩ năng liên quan đến văn hóa - xã hội (ý thức 
công dân). 

Bốn mảng nội dung trên được đưa vào chương trình theo cấu trúc đồng 
tâm ở 3 mức từ đơn giản đến phức tạp - 8 vòng (lưới kiến thức hành dụng). 

2.2. Chương trình sau xóa mù chữ (tương đương với lóp 4 - 5) 

Bao gồm 6 lĩnh vực kiến thức hành dụng: 

— Đời sống gia đình 

— Kinh tế thu nhập 

— Kĩ thuật nông nghiệp 

— Bảo vệ sức khỏe 

— Dân số và môi trường 

— Đạo đức công dân. 

Kï năng sống phù hợp cho từng vùng miền trong chương trình nêu trên 
còn thể hiện ở những điểm sau: 

~ Lưới kiến thức hành dụng nêu trên đã dành 30% cho địa phương bổ 
sung, điều chỉnh (tùy địa phương, đối tượng). Trung tâm nghiên cứu chiến 
lược và chương trình giáo dục thường xuyên đã nghiên cứu bổ sung, điều 
chỉnh một số chủ đề cho phù hợp với đối tượng là phụ nữ và ở miền núi; còn 
cần tiếp tục điều chỉnh cho đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. 

— Lưới chương trình chỉ mang tính định hướng chung, bao gồm đầy đủ 6 
mảng nội dung để thống nhất. Từng địa phương có thể lựa chọn và biên soạn 
chuyên đề cho phù hợp với nhu cầu người học. 


2.3. Chương trình các lớp tương đương (bổ túc) 
Trước những năm 1990 có sách riêng cho từng đối tượng như công nhân, 
nông dân... nên nội dung hành dụng được đưa vào thích hợp hơn. 


82 


Hiện nay, chương trình được dùng chung cho mọi đối tượng do đó chỉ được 
điều chỉnh, chọn những kiến thức cơ bản, tỉnh giản, thiết thực. Kiến thức 
hành dụng nhiều nhất khoảng 30%. Tuy vậy, kiến thức hành dụng trong 
chương trình này còn hạn chế vì người học còn có nhu cầu thi vào trường 
trong hệ thống giáo dục chính quy, hoặc thì vào đại học. Chương trình có 7 
môn bắt buộc và ba môn không bắt buộc là Giáo dục công dân, Công nghệ 
và tiếng Anh. Hai trong số ba môn không bắt buộc là môn giáo dục công dân 
và môn Công nghệ lại là hai môn có tiểm năng giáo dục kĩ năng sống. Nội 
dung kĩ năng sống trong chương trình này là hạn chế nhất so với các chương 
trình khác của giáo dục thường xuyên. Nội dung của nó chủ yếu dựa theo 
chương trình giáo dục chính quy. 


2.4. Chương trình chuyên để 

Chương trình này giàu tiểm năng giáo dục KNS nhất vì đây là chương 
trình hoàn toàn được xây dựng trên cơ sở đáp ứng nhu cầu người học. Các 
chuyên đề còn tùy theo từng địa phương. Ví dụ: ở Thái Bình đã xây dựng 80 
chuyên đề cho 1 năm. 

Cách phân tách thành 6 chương trình nêu trên có sự chồng chéo, cho nên 
theo Điều 4ð của Luật Giáo dục 2005 thì chương trình giáo dục thường xuyên 
chỉ còn bốn loại như sau: 

— Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. 

~ Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến 
thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ. 

— Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, 
nghiệp vu. 

~ Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Các chương trình trên thực chất có thể gộp lại thành 2 mảng là: Giáo dục 
cơ bản và giáo dục kĩ năng sống. 


3. Các chương trình, dự án giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục 
thường xuyên 

Với phạm vi đối tượng chủ yếu là những người thiệt thòi về cơ hội học tập, 
nên gøiác dục thường xuyên đã thu hút được nguồn tài trợ quốc tế không chỉ về 
mặt tài chính mà quan trọng hơn là về mặt kĩ thuật để giúp người học có thể 
nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. 


83 


3.1. Chương trình, dự án do các bộ, ngành triển khai 


a. Các chương trình giáo dục kĩ năng sống do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện 

— Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tổ chức ƯNESCO đã có dự án dành 
cho nhóm hưởng lợi là phụ nữ biết đọc, biết viết hạn chế (từ năm 1990 — 1992). 

— Chương trình xóa mù chữ và tăng thu nhập cho phụ nữ từ 1996 - 2000 
do UNICEF tài trợ nhằm giáo dục kĩ năng sống cho phụ nữ miền núi. Hiện 
nay chương trình này vẫn tiếp tục triển khai và mang tên là “Truyền thông 
và tăng thu nhập” (có một tập tài liệu truyền thông — 170 loại tài liệu trong 
kỉ yếu). 

- Chương trình hỗ trợ rủi ro, tai nạn cho trẻ em và phụ nữ đồng bằng 
sông Cửu Long (do UNICEE hỗ trợ, 2000 — 2001). 


~ Dự án của ACCU (trung tâm văn hóa châu Á) - hướng dẫn cách biên 
soạn tài liệu cho đối tượng mới biết chữ là phụ nữ, dân tộc, miền núi, trẻ em 
về: vấn đề môi trường, nước sạch, rác thải... 

Ngoài ra còn có những chương trình khác như: Chương trình quyền trẻ 
em và giới, chống buôn bán ma túy, chống buôn bán trẻ em và phụ nữ... 

~ Gần đây, UNESCO Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí để Viện chiến lược và 
chương trình giáo dục xây dựng tài liệu giáo dục kĩ năng sống cho đối tượng là 
vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn học tập tại các trung tâm học tập cộng 
đồng. Tài liệu gồm 11 chủ đề với các kĩ năng sống cơ bản như: kĩ năng xác 
định mục tiêu, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ra quyết 
định, giải quyết vấn đề, kĩ năng từ chối, kĩ năng kiên định, kĩ năng giải quyết 
mâu thuẫn, kĩ năng đương đầu với cảm xúc, kĩ năng tìm kiếm việc làm!... Tài 
liệu đã được thử nghiệm ở 2 xã miền núi thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc. Đối tượng hưởng lợi là 22 giáo viên trường THC8 Bồ Lý và Yên Dương, 
sau đó GV lại tập huấn cho 47 học sinh bỏ học từ 13 đến 17 tuổi ở 2 xã này. 
Kết quả đánh giá sau thử nghiệm là: 

Tài liệu góp phần quan trọng trong việc cung cấp và tăng cường sự hiểu 
biết của HS ngoài nhà trường về kĩ năng sống. 

Tài liệu có ảnh hưởng khá tích cực đối với việc xây dựng kĩ năng sống cho 
học sinh ngoài nhà trường giúp các em có thể giải quyết các vấn đề và khó 
khăn trong cuộc sống. 

Tài liệu này không chỉ hữu ích đối với trẻ em ngoài nhà trường mà còn đối với 
HS các trường phổ thông, thậm chí đối với cả các tổ chức khác trong cộng đồng. 


' Lưu Thu Thủy và cộng sự, Tải liệu hưởng dẫn giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn tại các trung tâm học tập cộng đồng. NXB Chính trị Quốc gia. 2006. 


84 


Sau tập huấn: Trẻ em có tiến bộ rõ nhất đối với kĩ năng giao tiếp. Các kĩ 
năng sống khác như kĩ năng xác định giá trị, tự nhận thức, đặt mục tiêu là 
tương đối khó đối với cả giáo viên, đặc biệt là đối với trẻ em. 

- Đồng thời, UNESCO cũng hỗ trợ kinh phí để Trung tâm Chiến lược 
và Chương trình giáo dục thường xuyên (thuộc Viện Chiến lược và Chương 
trình giáo dục) triển khai dự án Giáo dục bĩ năng sống ở cộng đồng. Dự án đã 
triển khai thử nghiệm giáo dục các kĩ năng sống về Bình đẳng giới, bảo tồn 
môi trường tại xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Qua thử 
nghiệm, hi vọng sẽ khái quát được mô hình giáo dục kĩ năng sống ở cộng đồng 

b. Các chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
thực hiện 

* Dự án Giáo dục dân số và Sức khoẻ sinh sản do PDI (Tổ chức Dân số 
Phát triển Quốc tế) tài trợ: 

~ Giai đoạn 1: Đã triển khai từ 1994 — 1997 ở các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ 
An, Quảng Nam. Nội dung chủ yếu tập trung vào dân số. 

~ Giai đoạn 3: từ 1998 - 2002, mở rộng, tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An. Nội dung có kết hợp sức khoẻ sinh sản và phòng chống HIV/AIDS 
và vẫn do PDI tài trợ. 

— Giai đoạn 3: từ 2003 đến 2005 do UNFPA tài trợ “Tăng cường năng 
lực cho đoàn thanh niên về truyền thông thay đổi hành vi sức khoẻ sinh 
sản cho vị thành niên” - đã đưa kĩ năng chăm sóc vào giai đoạn này. Sau 
khi viết sách, dự án triển khai ở 11 tỉnh: Thái Bình, Hòa Bình, Hà Giang, 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Thọ, Yên Bái, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình 
Phước. Tiền Giang. 

Từ chu kì 1 đến chu kì 4 (từ 1985 đến 1999) chủ yếu mới chú trọng đến 
nhận thức. Trong thực tế nhiều người nhận thức đúng nhưng không thay đổi 
hành vi và thái độ. Do đó, giữa chu kì V và chu kì VI (HIV/AIDS) đã chú trọng 
đến mục tiêu thay đổi hành vi. Mục tiêu đánh giá ở giai đoạn 1 là nhận thức, 
sang giai đoạn sau cũng vẫn đánh giá nhận thức, sau này mới quan tâm đến 
sự thay đổi hành vi và chú trọng đến mức độ bền vững của hành vi. 

Kết quả: Trung tâm Giáo dục Dân số Sức khỏe sinh sản Trung tương Đoàn 
được sự hỗ trợ của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Úc (FPA), Tổ chức Dân số 
và Phát triển Quốc tế (PDI) đã biên soạn được tài liệu "Hướng dẫn hoạt động 
Đội kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản và phòng chống AIDS". Tài liệu gồm 10 
chủ đề: Tình bạn và các mối quan hệ; Tình yêu và các kĩ năng giao tiếp; 
Những thay đổi về cơ thể của vị thành niên; Tâm lí tuổi dậy thì; Có thai ngoài 
ý muốn và thụ thai; Tình dục; Tình dục an toàn; Các biện pháp tránh thai; 
Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục: HIV/AIDS. 


" 


85 


* Dự án VIE/01/009: “Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho thanh 
niên Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS dựa trên cơ sở cộng đồng” do 
AUSAID tài trợ thông qua UNDP. Dự án triển khai từ tháng 6/2001 tại 8 xã, 
phường tại 4 huyện, thị tại 2 tỉnh Cần Thơ và Hà Tĩnh. Giai đoạn tiếp theo sẽ 
triển khai ở hai tỉnh Sơn La và Tây Ninh. 

~ Mục tiêu của dự án: 

+ Nâng cao năng lực quần lí và chuyên môn cho cán bộ Đoàn Thanh niên 
các cấp trong việc xây dựng các hoạt động phòng chống AIDS dựa trên cơ sở 
cộng đồng. 

+ Xây dựng các tài liệu truyền thông và nâng cao nhận thức về phòng 
chống AIDS cho thanh niên nói chung. 

+ Thực hiện các hoạt động giáo dục phòng chống AIDS và kĩ năng sống 
dựa vào cộng đồng để nâng cao nhận thức và khuyến khích thay đổi hành vi 
cho nhóm có hành vi nguy cơ cao. 

- Kết quả: 

+ Góp phần là cơ sở để hình thành chính sách: Vấn đề HIV/AIDS và hành 
vi an toàn phòng lây truyền HIV/AIDS đã được đề cập trong Chương trình 
hành động của Đoàn Thanh niên về chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản vị 
thành niên và thanh niên đến năm 2010 và Chiến lược thanh niên đến năm 
2010 vừa được Chính phủ thông qua. 

+ Đoàn thanh niên có kiến thức và kĩ năng xây dựng tài liệu truyền thông 
phòng chống AIDS có sự tham gia của nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao. 

+ Một bộ tài liệu truyền thông đã được xây dựng, bao gồm: sách nhỏ hướng 
dẫn cho thanh niên; sách nhỏ bỏ túi cho đối tượng mại dâm; sách nhỏ bỏ túi 
cho đối tượng ma tuý; tờ rơi cho thanh niên, với các thông điệp tập trung về 
an toàn tình dục và sử dụng ma tuý. 

Ngoài ra, dự án VIE/97/P12 hợp tác với Quỹ Dân số Liên hợp quốc 
(UNFPA) đã biên soạn chương trình đào tạo cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, 
cán bộ tư vấn... về sức khỏe sinh sản vị thành niên (1998 - 2000). 

* Kï năng tạo việc làm tăng thu nhập là một kĩ năng sống cơ bản 
của thanh niên. Trong các dự án phát triển của Đoàn đều có phần hỗ trợ giúp 
thanh niên tăng thu nhập. Trong các dự án về môi trường có phần hỗ trợ 
để thanh niên bên cạnh viêc bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển tăng thu 
nhập. Ví dụ: cho vay vốn để phát triển: dạy cách lập kế hoạch, lựa chọn công 
việc gì phù hợp với năng lực của mình để bảo tồn và phát triển vốn. 


86 


— Dự án giáo dục môi trường cho thanh niên trung du miền núi (Canada 
hỗ trợ 1997 - 2000) triển khai ở Hương Sơn - Hà Tĩnh và Nho Quan — 
Ninh Bình. 

— Dự án của UNFPA: giai đoạn III: vận động g:a đình trẻ không sinh con 
thứ 3 và khoảng cách giữa 2 con là 5 năm có hỗ trợ zốn cho những gia đình trẻ 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình cam kết bảo tôn vốn. sử dụng vốn có hiệu quả. 

~ Chương trình thanh niên lập nghiệp đã hướng dân thanh niên cách xây 
dựng dự án sản xuất, kinh doanh để vay vốn; Đoàn Thanh niên đứng ra làm 
tín chấp. 

~ Trung tâm Giới thiệu việc làm trước đây của Đoàn Thanh niên có tổ chức 
một số hoạt động đào tạo một số ngành nghề cho thanh niên và giới thiệu việc làm. 

c. Các chương trinh giáo dục kĩ năng sống do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
thực hiện 

* Chương trình giới uà phát triển (do UNICEE tài trợ bắt đầu từ 1994 và 
kết thúc năm 2000) triển khai tại 16 xã/phương thuộc 6 tỉnh Hà Giang, 
Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Tây 

— Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là trẻ em gái - trẻ em vị thành niên (phụ 
nữ là đối tượng gián tiếp). 

- Mục tiêu cuối cùng là tiến tới bình đẳng gió: trên cơ sở nâng cao năng 
lực cho trẻ em gái, phụ nữ. 

Ở chu kì này kĩ năng sống được thể hiện trong những nội dung, như: 

~ Kĩ năng giao tiếp. đặc biệt là với người lớn tuổi. người không biết chữ; 
trong gia đình; 

— ILàm thế nào để vay vốn ngân hàng: 

- Sử dụng vốn như thế nào cho có hiệu quả; 

— Kết quả: 

e Đã biên soạn một số đầu sách XMC cho đối tượng hưởng lợi; 

e Đối tượng hưởng lợi đã biết tự đi vay vốn. 

e Đối tượng hưởng lợi đã biết viết sổ sách... 

* Từ 2001 - 2005 Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia dự án Giáo 
dục kĩ năng sống Giứo dục sống khoẻ mạnh uò Èĩ năng sống (phối hợp với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Đoàn Thanh niên) do UNICEF tài trợ với nhiệm vụ là 
giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em đưới 17 tuổi trong cộng đồng. Hoạt động chủ 


87 


yếu là dạy xóa mù chữ để các em trở lại nhà trường và hòa nhập cộng đồng. 
Đồng thời phụ nữ còn tham gia giáo dục một số kĩ năng tự phòng tránh để bảo 
vệ mình cho các em lang thang kiếm sống. Phụ nữ đã kết hợp với ngân hàng 
giúp trẻ lang thang được vay vốn và có kĩ năng tự lập cuộc sống (2001 - 2003); 
kết hợp với Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tiến hành một số họat động 
liên quan đến giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em; kết hợp với Vụ Mầm non 
triển khai các dự án về phát triển trẻ thơ (do UNICEEF tài trợ). Hội Liên hiệp 
Phụ nữ có thế mạnh là tác động giúp các bà mẹ có kĩ năng trong việc chăm sóc 
và dạy con. 

* Dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của nam giới trong sức 
khỏe sinh sản" (VIE/97/P11) hợp tác với Hội Nông dân và do Quỹ Dân số Liên 
hợp quốc (UNFPA) tài trợ. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho 
cán bộ Hội Phụ nữ và Hội Nông dân áp dụng phương pháp tiếp cận giới trong 
chương trình sức khỏe sinh sản/kế hoạch hoá gia đình. Chiến lược của dự án 
là thực hiện mô hình nhóm sức khỏe sinh sản/kế hoạch hoá gia đình theo định 
hướng giới tại 180 xã của 36 huyện ở 9 tỉnh, thành phố. 

Để hỗ trợ các nhóm trưởng nhóm sức khỏe sinh sản/kế hoạch hoá gia đình 
theo định hướng giới có điều kiện điều hành thảo luận nhóm, Ban quản lí Dự 
án đã tổ chức biên soạn bộ tài liệu "Sổ tay sức khỏe sinh sản" cùng với 13 tập 
tài liệu hướng dẫn nhóm trưởng nam và nữ... Bộ tài liệu được biên soạn công 
phu theo định hướng cung cấp kiến thức và kĩ năng. Tài liệu đã được thử 
nghiệm nghiêm túc, lấy ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước. 


d. Các chương trình giáo dục kĩ năng sống do Bộ Y tế thực hiện 


Bộ Y tế có ưu thế giáo dục kĩ năng sống qua các chương trình mang những 
nội dung chủ yếu sau: 

* Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân: Nội dung bao gồm tất cả 
những gì liên quan đến chăm sóc sức khỏe ban đầu như: kế hoạch hóa gia 
đình, làm mẹ an toàn, bú sữa non, chăm sóc trẻ bệnh, phòng chống tai nạn 
thương tích, vệ sinh cá nhân:và vệ sinh môi trường, nước sạch, đình dưỡng, an 
toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, một số bệnh nguy hiểm thường gặp như 
bệnh sốt rét... 

* Giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS với đối tượng chủ 
yếu là vị thành niên vì họ là những người trẻ thích cuộc sống hiện đại, đều có 
nguy cơ cao nhiễm HIV/AIDS. Một số dự án đã phối hợp với các tổ chức quốc 
tế là: 


88 


~ GŒT.J (93 - 99) (của Đức): tiến hành ở Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng... (5 
tỉnh). đến nay đã triển khai ở 8 - 9 tỉnh. Đối tượng là những người có nguy cơ 
nhiễm HIV/AIDS ở lứa tuổi trẻ (qua đường ma túy và tình dục). 

~ CARE: tiến hành ở các địa điểm trên quốc lộ 1 như cửa khẩu Lao Bảo - 
Quảng Trị, Huế... (từ 1995). Đối tượng là cán bộ hãi quan, lái xe ôm, lái xe tải, 
gái ở các quán bar (chủ yếu qua đường tình dục). 

~ WHO và UNFPA cùng triển khai các dự án về sức khỏe sinh sản. 

— UNICEE: Từ khi có văn phòng UNICEF ở Việt Nam đã triển khai dự án 
về HIV/AIDS. 

~ Ngoài ra còn có chương trình truyền thông "Sức khỏe và phát triển vị 
thành niên. Đầu tư cho vị thành niên - đầu tư cho tương lai" do Vụ Bảo vệ sức 
khỏe Bà mẹ Trẻ em/KHHGĐ Bộ Y tế hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới khu 
vực Tây Thái Bình Dương. Thông điệp chính của chương trình là: "Khuyến 
khích sự phát triển lành mạnh của vị thành niên là một đầu tư quan trọng và 
lâu dài của xã hội". Trong số những nhu cầu của vị thành niên được xác định, 
nhu cầu đầu tiên là phát triển năng lực của họ (trong đó có thể chất, cuộc 
sống, kĩ năng sống). Đây là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách xây 
dựng chính sách quốc gia về sức khỏe và phát triển vị thành niên... 

e. Các chương trình giáo dục kĩ năng sống do Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em 
thực hiện 

Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em được hợp thành từ 2 Uỷ ban: Uỷ ban 
Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ 
em (trước năm 92003). Cho nên trong phần này sẽ đề cập các dự án do 9 tổ 
chức này thực hiện. 

* Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em phối hợp với UNICEE tổ chức các 
hoạt động tập huấn về kĩ năng sống cho trẻ em ở các tỉnh. thành phố: Hà Nội, 
Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Thanh Hoá; Hưng Yên, Khánh 
Hoà (1999 - 2005). 

~ Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em còn hợp tác với UNICEE triển khai 
chương trình phòng tránh tai nạn thương tích. 

Một trong các mục tiêu tổng quát của chương trình này là "Giảdm thiểu 
tới mức thấp nhất tỉ lệ trẻ em bị chết oà tàn tật do tai nạn thương tích ở 
Việt Nam. Cụ thể, đến năm 2005 giảm được 1/3 số trẻ em bị chết do tai nạn 
thương tích so uới năm 2000”. 


89 


dị Ì 


Do đối tượng là trẻ em nên chiến lược của chương trình này chú trọng về 
phòng ngừa thụ động với mục đích là: Thay đổi môi trường, hay phương tiện 
của người sử dụng, chưa coi trọng phòng ngừa chủ động với mục đích là thay 
đổi hành u¡ của trẻ. Các tài liệu được biên soạn và các lớp tập huấn hướng vào 
những người lớn trong nhà trường, gia đình và cộng đồng để tạo ra môi trường 
an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó cũng có 1 tài liệu về phòng chống tai nạn thương 
tích được biên soạn dành cho trẻ, tuy nhiên nội dung nặng về trang bị kiến 
thức và những hướng dẫn, nên hiệu quả giáo dục kĩ năng sống sẽ bị hạn chế. 

Chương trình phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em có sự phối hợp 
liên ngành tốt. UNICEF tài trợ cho Bộ Y tế thực hiện đề án về “Phòng chống 
tai nạn thương tích cho trẻ em” giai đoạn 2002 - 2005. Ngoài ra, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cũng đưa nội dung phòng tránh tai nạn thương tích vào trong nhà 
trường từ mầm non đến phổ thông. 

* Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã triển khai dự án 
"Tăng cường sức khỏe sinh sản" đã biên soạn 4 tập tài liệu "Sức khỏe sinh sản 
và sức khỏe tình dục thanh thiếu niên" dành cho giảng viên đi tập huấn cho 
thanh thiếu niên (năm 2000). 

Nội dung từ tập 1 đến tập 3 trình bày nội dung và phương pháp tổ chức hoạt 
động tập huấn của 7 chương: 1) Tìm hiểu về cơ thể; 2) Bộ máy sinh sản của nam 
và nữ; 3) Đồng hồ sinh học; 4) Chu kì kinh nguyệt; 5) Thụ tỉnh, thụ thai, thai 
nghén và sinh đẻ; 6) Trách nhiệm làm mẹ; 7) Trách nhiệm làm cha mẹ. 

Còn tập 4 đề cập đến đánh giá nội dung của 7 chương và giám sát hoạt 
động hoạt động tập huấn về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục thanh 
thiếu niên cho nhóm hưởng lợi. 

Hai hoạt động được đề cập dưới đây thuộc về lĩnh vực tham vấn. Tham 
vấn giúp cho người gặp căng thẳng, khó khăn biết cách giải quyết tình huống 
của bản thân. Do đó tham vấn cách giải quyết vấn đề, vượt qua được thách 
thức cũng là một hình thức của giáo dục kĩ năng sống. 

* Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam hợp tác với UNICEF biên 
soạn các tài liệu đào tạo giảng viên về công tác tham vấn, trong đó ưu tiên 
hướng tới đối tượng trẻ em và thanh, thiếu niên. Tài liệu 3 chuyên về tham 
vấn những kĩ năng sống cốt lõi như giá trị, kiên định, giải quyết vấn đề, 
giải tỏa cảm xúc... Hiện nay dự án đang tập trung làm tài liệu về phòng 
chống, tự bảo vệ trước các tệ nạn xã hội. Các tập tiếp theo là tham vấn về 
phòng chống lạm dụng trẻ em gồm 6 cuốn cho các đối tượng: cha mẹ, công an, 
y tế, giáo dục, cán bộ xã hội, và trẻ em. 


90 


~ Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông thuộc Uy ban Dân số, Gia 
đình và Trẻ em Việt Nam từ năm 2004 đã hợp tác với PLAN tổ chức tư vấn 
giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về sức khoẻ nói chung 
và sức khỏe sinh sản thông qua đường dây nóng. 

* Chương trình giáo dục kĩ năng sống của ngành Lao động, Thương bình 
và xã hội 

Dự án "Khuyến trợ việc làm nhiều và tốt hơn cho nữ thanh niên Việt 
Nam" thuộc chương trình Phát triển về giới GENPROM') và đối tác phía Việt 
Nam là Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội, do Chính phủ Hà Lan tài trợ. 

Kết quả: 

~ Năm 9004 đã xây dựng được tài liệu “Bình đẳng giới và kĩ năng sống”. 
Bộ tài liệu đào tạo cho nữ và nam thanh niên nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo 
về bình đẳng giới. kĩ năng sống, giáo dục sức khỏe và sống khỏe cho nữ và 
nam thanh niên. Nó nhằm hỗ trợ thành công nữ và nam thanh niên chuyển 
tiếp từ học sang làm và sang cuộc sống trưởng thành. Đặc biệt, bộ tài liệu 
nhằm hướng tới nữ thanh niên với quan điểm tăng cường vị thế cho họ và cải 
thiện chất lượng công việc và cuộc sống của mình. Phương pháp đào tạo là 
cùng tham gia với các bài tập học qua thực hành tập trung vào việc thúc đẩy 
bình đẳng giới và kĩ năng sống. 

~ Đã tiến hành đào tạo thí điểm tại một số trung tâm dịch vụ việc làm ở 
Việt Nam'. 

3.2. Các chương trình giáo dục kĩ năng sống do các tổ chức quốc tế triển khai 

a. Quỹ Dân số Thế giới của Hà Lan (WPF) 

~ Tên dự án: Giáo dục giới tính, tình dục uà sức khoe sinh sản cho trẻ em 
có hoài cảnh đặc biệt khó khăn. 

~ Cơ quan hợp tác: Trung tâm Giáo dục Đạo đức - Công dân, Cục V26 - Bộ 
Công an và Trung tâm dạy nghề KOTO. 

~ Nhóm hưởng lợi trực tiếp là những người chưa thành niên ở các trường 
giáo dưỡng và trung tâm dạy nghề KOTO. 

- Địa điểm triển khai: Dự án triển khai tại 4 trường giáo dưỡng do cục 
V26 quản lí tại: Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An và Ninh Bình và Trung tâm 
Dạy nghề KOTO. 


! Bình đẳng giới uà kĩ năng sống, Bộ tài liệu đào tạo cho nữ và nam thanh niên Việt Nam. 
(GENPROM, I[LO Hà Nội, Bộ LÐ - TB - XH)., Hà Nội và Genewa 2/2004. 


91 


— Thời gian thực hiện dự án: Dự án hoạt động trong 2 năm, từ tháng 
5/2001 - 5/2003. 

~ Mục tiêu chung: Góp phần nâng cao sức khoẻ sinh sản và thúc đẩy quyền 
sinh sản của trẻ vị thành niên trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Dự án đã biên soạn bộ tài liệu giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe 
sinh sản cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ tài liệu gồm hai cuốn : 
Tài liệu Hướng dẫn giáo viên và tài liệu đọc thêm cho giáo viên, được xây 
dựng dựa trên cách tiếp cận kĩ năng sống. Bộ tài liệu đã được đồng tình, ủng 
hộ của các GV và HS các trường của Dự án, được sự đánh giá cao của các 
chuyên gia và các cán bộ làm việc với trẻ em. Tài liệu đã được thử nghiệm tại 
4 trường Giáo dưỡng và KOTO. Kết quả thử nghiệm cho thấy HS rất thích học 
theo bộ tài liệu này, còn giáo viên đã tỏ ra ngày càng vững vàng, tự tin và đã 
chuyển tải có kết quả những nội dung giáo dục cơ bản bằng phương pháp dạy 
học có sự tham gia tích cực của người học. 

b. Quỹ Nhi đồng Mĩ (Save the Childrent US) 

~ Tên dự án: Chương trình giáo dục sức khoẻ sinh sản cho trẻ uị thành niên. 

— Mục tiêu: nâng cao sức khoẻ sinh sản của những người chưa thành hôn 
trong và ngoài nhà trường (10 - 19 tuổi) trong 6 xã của huyện Sa Pa (khoảng 
2000 người). 

— Kết quả mong muốn: 

+ Nâng cao nhận thức, kiến thức và kĩ năng về sức khoẻ sinh sản. 

+ Nâng cao hành vi tình dục an toàn trong những trẻ vị thành viên chưa 
có gia đình. 

+ Tăng cường thái độ tích cực với tình dục an toàn (mong muốn làm chậm 
lại thời gian bắt đầu có quan hệ tình dục và có con lần đầu). 

+ Tăng cường những quan hệ xã hội giữa những trẻ vị thành niên chưa có 
gia đình. 

+ Nâng cao sự hỗ trợ của cha mẹ và những người lớn khác cho những 
quyết định và hành động cho sức khoẻ sinh sản của trẻ vị thành niên. 

+ Tăng cường quan hệ hiểu biết trong dịch vụ sức khoẻ sinh sản. 

+ Nâng cao việc sử dụng dịch vụ sức khoẻ sinh sản giữa những trẻ vị 
thành niên chưa có gia đình. 

— Kết quả cụ thể: 

+ Dạy xoá mù chữ cho 120 người của 6 xã trong 2 tháng, 58 cán bộ được 
lựa chọn để học các lớp này. 


92 


+ Xây dựng 6 trung tâm học tập cộng đồng, những trung tâm này đồng 
thời cũng là nơi dạy kĩ năng sống, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, 
thư viện... 

+ Tập huấn về kĩ năng sống và vấn đề sức khoẻ sinh sản vị thành niên 
cho những nhóm trưởng. 

+ Tổ chức những cuộc họp về sức khoẻ sinh sản vị thành niên mỗi tháng 1 
lần trong những xã thực hiện dự án. 

+ GD về kĩ năng sống/sức khoẻ sinh sản vị thành niên một cách không 
chính quy thông qua mạng thông tin đồng đẳng trong địa phương. 

Ngoài ra, Quỹ Nhi đồng MI còn triển khai dự án về giáo dục phòng chống 
HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường tại huyện Tĩnh 
Gia, Thanh Hoá. 

c. Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh (SCUK) 

* Dự án can thiệp phòng tránh HIV/AIDS cho vị thành niên ở trong nhà 
trường và ngoài cộng đồng tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh (1999 - 2004) 
đã triển khai các hoạt động sau: 

+ Giáo dục kĩ năng sống cho thanh, thiếu niên ở trong và ngoài nhà 
trường giúp để phòng tránh lây nhiễm HIV qua con đường tiêm chích ma túy 
(1999 - 2004). 

+ Giáo dục Èĩ năng sống trong uấn đề giới, giới tính uà sức khoẻ sinh sản 
cho HS từ tiểu học đến trung học phổ thông và thanh niên ngoài cộng đồng 
nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV qua đường tình dục, thực nghiệm ở 15 trường 
và 14 phường ở 6 quận thuộc Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh (2000 - 2004). 

— Kết quả: 

+ Nhóm đối tượng hưởng lợi đã biết cách xử trí trong các tình huống liên 
quan đến các vấn đề ma tuý, giới, giới tính, sức khỏe sinh sản. 

+ Đã biên soạn được bộ tài liệu giáo dục giới tính thông qua hoạt động ngoại 
khoá cho HS ở 3 bậc học: Tiểu học, THCS và THPT, cùng với tài liệu đọc thêm. 

+ Đã biên soạn được tài liệu "Cẩm nang tập huấn tuyên truyền viên đồng 
đẳng trẻ với trẻ" năm 2004. Trong tài liệu này có 1 chủ đề về kĩ năng sống, 
trong đó chú trọng đến các kĩ năng suy nghĩ sáng tạo, kĩ năng nhận thức ra 
vấn đề, kĩ năng thương lượng, kĩ năng từ chối, và kĩ năng ra quyết định... 

+ Đã in được 1 cuốn sách “Những điều cần biết để giáo dục giới tính cho 
con” dành cho cha mẹ để giúp họ có kĩ năng giáo dục con và để tạo ra tác động 
đồng bộ từ cả phía nhà trường, gia đình và cộng đồng. 


93 


N 


* Dự án “Những sáng kiến dựa vào cộng đồng phòng chống buôn bán trẻ 
em ở Việt Nam” với mục đích là góp phần giảm tác động của vấn đề buôn bán 
trẻ em và phụ nữ. 

Để thực hiện được mục đích nêu trên, dự án đã triển khai hoạt động giáo 
dục kĩ năng sống cho 6000 trẻ em trong và ngoài nhà trường thuộc vùng dự 
án. Đó là các xã thuộc 6 huyện gần biên giới ở các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, 
Quảng Ninh. 

Kết quả là đã xây dựng được tài liệu Giáo dục kĩ năng sống để phòng 
tránh buôn bán trẻ em. Tài liệu này bao gồm 13 chủ đề, trong đó có cả những 
chủ đề chuyên biệt về các kĩ năng sống chung như: Lòng tự trọng, kĩ năng tự 
nhận thức, xác định mục tiêu, xác định giá trị, giao tiếp, ra quyết định và giải 
quyết vấn đề.... Bên cạnh đó là những chủ để gắn với vấn đề phòng tránh 
buôn bán trẻ em, trong đó các kĩ năng sống chung được vận dụng vào giải 
quyết các tình huống có nguy cơ bị buôn bán, kĩ năng vượt qua những thách 
thức khi bị buôn bán và kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ để quay về nhà an toàn. 
Tám trong số 13 chủ đề đã được tập huấn và đang được tổ chức thực nghiệm. 
Phương pháp giáo dục đồng đẳng được sử dụng trong việc giáo dục kĩ năng 
sống của dự án này. 

d. Quỹ Nhi đồng Nhật (Save the Childrent Japan) tại Việt Nam 

Xuất phát từ quan điểm cho rằng những kiến thức, kĩ năng của HS ở các 
vùng triển khai dự án chủ yếu do nhà trường cung cấp, và chỉ bằng con đường 
này mới hiệu quả, cho nên dự án đã lựa chọn con đường tổ chức giáo dục kĩ 
năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lóp. 

Từ năm học 2002 - 2003 đã thực hiện dự án "Trẻ với trẻ" ở 4 trường phổ 
thông thuộc 2 huyện Trấn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái, trong đó có 3 
trường THCS và 2 trường THPT. 

* Mục tiêu cụ thể của dự án là: 

- Tăng cường những hành vi lành mạnh và kĩ năng sống cho trẻ em từ 12 
đến 18 tuổi. 

— Nâng cao tính hiệu quả của các điều khoản trong quyền trẻ em và Luật 
Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em đối với đối tượng là giáo viên, cha mẹ, 
cộng đồng và cán bộ chính quyền. 

Mục tiêu trên được thực hiện thông qua tổ chức sinh hoạt các chủ đề: 
Quyền trẻ em; Tuổi dậy thì; Tình bạn, tình yêu: Lối sống lành mạnh; Dinh 
dưỡng; An toàn (phòng chống tai nạn, thương tích). Nội dung này được gắn 
liền với những nguy cơ có thể xảy ra do đặc thù của vùng dự án. Đó là những 
tai nạn gắn liền với sông, suối... 


94 


* Dự án đã lôi cuốn được 1.354 HS của 33 lớp trong đó có 18 lớp 10. 1ð lớp 7 
và lớp 8. Các em đã nhận thức và thực hành quyền trẻ em. Bên cạnh đó các em 
đã có những thay đổi tích cực trong hành vi của mình. Các em đã thay đổi thói 
quen ăn uống như ăn những chất không có hại cho sức khoẻ và thực phẩm có 
đỉnh dưỡng.... Đặc biệt các em đã có những kĩ năng sống quan trọng như: 

~ Giao tiếp và kĩ năng quan hệ liên nhân cách. đạc biệt khi thảo luận về 
các vấn đề về những thay đổi ở tuổi dạy thì và những vấn đề của vị thành 
niên với bạn bè. bạn khác giới, với cha mẹ và giáo viên. 

- Kĩ năng nói trước mọi người được rèn luyện nên các em trở nên tự tin hơn. 

— Khả năng diễn đạt rõ ràng những suy nghĩ và ý kiến của mình được 
phát triển. 

~ Khả năng tổ chức các hoạt động của lớp được tăng cường. 

~ Thể hiện được những kĩ năng sống và khả năng trong các hoạt động của 
dự án. 

Sang năm học 2003 - 2004: dự án đã mở rộng ra 8 trường, nhưng chỉ tập 
trung cho đối tượng HS THCS. 


e. Quỹ Nhi đồng Úc (CCF Australia) và UBND Huyện Cao Phong phối hợp thực 
hiện dự án "Gây dựng tài sản với thanh niên và vị thành niên Hòa Bình” 

Địa bàn thực hiện: Xã Nam Phong và Xuân Phong thuộc Huyện Cao Phong. 

* Mục đích của dự án là giảm nghèo và thiệt thỏi thông qua phương pháp 
trao quyền cho nhóm thanh niên và vị thành niên nghèo ở những cộng đồng 
vùng núi nhằm gây dựng những tài sản mà họ sở hữu hoặc tiếp cận được. 

* Mục tiêu cụ thể của dự án: 

- Tăng cường khả năng đáp ứng với những thách thức và những biến 
động, thay đổi của môi trường sống. 

— Tăng cường kĩ năng và kiến thức thực tê của thanh niên và vị thành 
niên và các tiềm lực mà họ có trong lĩnh vực dân sinh bền vững. 

— Nâng cao năng lực tự nhận thức về giá trị, định hướng tương lai và sức 
cạnh tranh của thanh niên và vị thành niên với các cơ hội nghề nghiệp. 

Để đạt được những mục tiêu nêu trên giáo dục kĩ năng sống theo phương 
thức đồng đẳng là một trong 3 mảng hoạt động chính của dự án. 

* Kết quả sau khi kết thúc dự án: 

~ Thanh niên và vị thành niên được tăng cường tiếp cận và cải thiện chất 
lượng với các tài sản về con người thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, 
học tập và tập huấn đa dạng. thiết thực và mang tính định hướng cho cuộc sống. 


95 


— Các kĩ năng giao tiếp, xác định mục tiêu cuộc sống, ứng xử và giải quyết 
các vấn đề của cuộc sống, lập kế hoạch hoàn thiện bản thân, lập kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, tăng cường bình đẳng giới và tiếp cận thông tin... vốn là 
những kĩ năng mới đang dần được thanh niên và vị thành niên áp dụng tạo 
nên hiệu quả nhất định về giảm nghèo và khẳng định vị thế trong đời sống 
cộng đồng. Một số chuyển đổi hành vi theo hướng tích cực của thanh niên và 
vị thành niên đang được cộng đồng ghỉ nhận. 

~ Thanh niên và vị thành niên thấy được tầm quan trọng của đa dạng cây 
trồng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong nâng cao thu nhập và bảo vệ 
nguồn tài nguyên đất. 

~ Thanh niên và vị thành niên hiểu và nhận thức được về các giá trị 
truyền thống, các kiến thức bản địa cần giữ gìn, cũng như giá trị của các mối 
quan hệ mới được thiết lập trong sản xuất nông nghiệp (với cơ quan khuyến 
nông, các dịch vụ nông nghiệp tại địa phương). 

~ Thanh niên và vị thành niên đoàn kết và tăng cường chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm trong cuộc sống. 

— Cùng với việc được tăng cường tiếp cận tới các hoạt động cho vay, thanh 
niên và vị thành niên khẳng định được tính độc lập và hiệu quả trong huy 
động và củng cố tiểm lực tài chính gia đình (tiết kiệm, tích luỹ, quản lí vốn 
vay hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. tăng thu nhập). 

~ Thanh niên và vị thành niên tự tin, chủ động hơn và có những quyết 
định, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày. 

* Thành công và bài học kinh nghiệm: 

— Một số kinh nghiệm thu được là khi tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho 
nhóm hưởng lợi nên thường xuyên giao tiếp và tiếp xúc trực tiếp, quan sát và 
cùng tìm kiếm với họ. 

— Việc biên soạn tài liệu hướng dẫn và tài liệu phát tay về kĩ năng sống và 
các cuộc thảo luận dựa trên vân để được thừa nhận như là thành công bước 
đầu của CCF trong lĩnh vực mới mẻ này. Đó không chỉ là tài sản mới của CCF 
mà còn có thể chuyển giao cho nhóm giáo dục đồng đẳng ở cấp làng, xã. Nhóm 
này có thể và tự tin tiếp tục vai trò của họ trong việc phổ biến những cố gắng 
của CCE và đối tác về những kết quả bước đầu cho những cộng đồng mới 
trong tương lai. 

~ Một thành công khác của dự án là đã thể chế hóa được hoạt động của 
nhóm giáo dục kĩ năng sống. Điều đó thể hiện sự hiểu biết, sự thừa nhận và 
ủng hộ của chính quyền địa phương đối với nhóm giáo dục kĩ năng sống đồng 
đẳng cũng như đối với sự tồn tại và tác động xã hội trong tương lai có thể được 
tạo thành từ nhóm đồng đẳng này. 


96 


g. PLAN vùng Hà Nội 

PLAN vùng Hà Nội đã có những hoạt động sau về giáo dục kĩ nãng sống như: 

~ Phối hợp với Uỷ ban Dân số. Gia đình và Trẻ em Hà Nội tổ chức tập 
huấn về kĩ năng sống cho trẻ em ở các "Mái ấm tình thương" ở các quận, 
huyện như Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Gia Lâm... 

~ Trợ giúp tổ chức đào tạo nghề cho cha mẹ HS nghèo ở các phường Phúc 
Tân, Phúc xá (quận Hoàn Kiếm), Hoàng Văn Thụ (quận Hai Bà Trưng) và 
Nghĩa Dũng (Quận Ba Đình) Hà Nội. 

~ Từ năm 3004 hợp tác hỗ trợ trung tâm truyền thông của Uỷ ban Dân số 
Gia đình và Trẻ em tổ chức hoạt động tư vấn trực tiếp qua điện thoại giúp trẻ 
sống tại Hà Nội giải quyết những tình huống khó khăn. 

h. CARE 

CARE đã phối hợp với Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh thực 
hiện tiểu dự án" Lồng ghép giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 
thành niên vào chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em thanh phố" thuộc dự 
án Bước đệm CARE với sự tài trợ của cộng đồng châu Âu (EC) và Quỹ Dân số 
Liên hợp quốc (UNEPA). Một trong các hoạt động của dự án là xây dựng tài 
liệu truyền thông để phục vụ những công tác tuyên truyền và tập huấn cho 
trẻ em đường phố về kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên; xây dựng đội 
"Trẻ giúp trẻ" làm công tác truyền thông cho các bạn cùng trang lứa ngoài 
đường phố. 

Tài liệu được biên soạn gồm 8 bài: 

- Giới thiệu về sự hiểu biết bản năng tình dục của con người. 

~ Những thay đổi tâm, sinh lí tuổi đậy thì / Em lón lên như thế nào. 

~ Kết bạn và giữa tình bạn. 

~ Giao hợn. sự quấy rầy và hiếp đâm 

— Dấu hiệu có thai, phá thai và các biện pháp tránh thai. 

~ Em với cha mẹ và cuộc hẹn hò với người yêu. 

- Các bệnh lây qua đường tình dục. 

— Đây chính là tôi. 

¡. PATH Canada 

PATH cộng tác với các chuyên gia Việt nam và được sự tài trợ của Đại sứ 
quán Vương quốc Hà Lan đã biên soạn tài liệu hướng dẫn trò chuyện "Giới 
tính. tình yêu, sức khỏe" (năm 2001). Đây là một cuốn sách mang tính thực tế 
nhằm giúp người đọc (hoặc được truyền thông) thay đổi hành vi và biết cách 
giải quyết đối với các vấn đề về sức khỏe sinh sản xảy ra đối với bản thân hoặc 


97 


-_ 


với những người xung quanh. Phạm vi đối tượng mà cuốn sách hướng tới khá 
rộng rãi. 

Tài liệu này gồm 11 chương: 1) Đôi điều cần biết về cơ thể; 2) Tuổi dậy thì; 
3) Quan hệ giữa giới nam và giới nữ; 4) Tình dục: 5) Tránh thai; 6) Chín tháng 
mong chờ; 7) Sinh nở; 8) Khi có thai mà không muốn sinh con; 9) Tứ ngũ lục 
tuần; 10) Sức khỏe và các bệnh đường tình dục; 11) HIV/AIDS. 

h. Tổ chức Nhân dân Úc vì y tế, giáo dục, phát triển hải ngoại (APHEDA) 
hợp tác với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn (AUSAID tài 
trợ) thực hiện dự án: “Dạy nghề cho thanh niên nông thôn miền núi tỉnh Bắc 
kạn 2001 - 2005”. Dự án bắt đầu từ tháng 1 năm 2002 và kết thúc vào tháng 
6 năm 2005. 

Hai trong số 3 mục tiêu cụ thể của dự án là: 

Giảm tình trạng đói nghèo (theo chuẩn nghèo) cho thanh niên nông thôn, 
đặc biệt các thanh niên dân tộc ít người tỉnh Bắc Kạn thông qua dạy nghề cơ 
bản về nông - lâm nghiệp, điện tử, cơ khí, mộc. 

Cải thiện sức khoẻ của thanh niên nông thôn bằng việc lồng ghép giáo dục 
sức khoẻ nghề nghiệp và sức khoẻ tình dục/HIV vào các chương trình dạy nghề. 

Dự án đã mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.805 người hưởng lợi là những 
thanh niên nghèo dưới 35 tuổi ở các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, 
Chợ Mới, Pắc Nặm và thị xã Bắc Kạn. 

~ Kết quả: 

- Đa số học viên và gia đình đã tăng thu nhập do áp dụng kiến thức - 
kĩ năng học được: Tỉ lệ tăng thu nhập của học viên lớp nông - lâm là 87.4%, 
điện tử là 88,9%, còn cơ khí là 66,7%. 

~ Trước khi tham gia tập huấn thu nhập trung bình của một hộ gia đình 
là 286.000 đồng / tháng, nhưng sau khi tham gia tập huấn thu nhập trung 
bình của một hộ gia đình là 426.684 đồng/tháng. 

— Tỉ lệ gia đình học viên vượt qua mức đói / nghèo thấp nhất là 17,14% 
(xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) và cao nhất là 80,6% (xã Cẩm Giàng, huyện 
Bạch Thông). 

I. Tổ chức Di dân Thế giới (IOM) 

IOM phối hợp với Quỹ Dân số Thế giới và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Quảng Ninh thực hiện dự án: "Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em" 

Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2005. 

Nhóm đối tượng hưởng lợi là những người bị buôn bán quay trở về và các 
đối tượng có nguy cơ bị buôn bán cao. 


98 


Mục tiêu của dự dán: Xây dựng được các trung tâm dạy nghề mà ở đó 
những người có nguy eơ bị buôn bán. bao gồm cả những người đã từng bị buôn 
bán được đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch và được tập huấn về kĩ năng 
sống để có thể thoát khỏi mặc cảm và để tăng cường các cơ hội về kinh tế và 
xã hội của họ. 

Các hết qua mong đợi của dự án: 

- Những hành vi mạo hiểm được thay đổi và ngăn chặn được buôn bán 
thông qua đào tạo kĩ năng sống, giáo dục chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lí 
xã hội. Biên soạn tài liệu dùng để đào tạo các giảng viên dạy kĩ năng sống cho 
các nạn nhân bị buôn bán trở về. 

— Tạo ra các cơ hội kiếm việc làm thông qua đào tạo nghề phù hợp 
với thị trường cho nhóm có nguy cơ cao và những người bị buôn bán đã quay 
trở về. 

Kết luận: 

Từ những thông tin trên có thể nhận thấy những chương trình dự án có 
lông ghép giáo dục kĩ năng sống do các bộ, ngành và của các tổ chức quốc tế 
trực tiếp hợp tác với các địa phương đã và đang triển khai là khá đa đạng. 
Nhưng nhìn chung, mới chỉ có nhóm yếu thế và nhóm có nguy cơ cao được tiếp 
cận với kĩ năng sống. Nội dung giáo dục kĩ năng sống tập trung vào vấn đề 
giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính... đối với nhóm đối tượng vị thành niên, 
thanh niên, phụ nữ và trẻ em gái. Nội dung phòng tránh tai nạn thương tích 
các loại lại tập trung vào nhóm trẻ em. Nội dung phòng tránh buôn bán trẻ 
em và phụ nữ tập trung ở các tỉnh sát biên giới. Kĩ nàng tạo việc làm để tăng 
thu nhập lại tập trung vào thanh niên và các vùng nghèo... Điều đó cho thấy: 
nội dung giáo dục kĩ năng sống đã tính đến sự phù hợp với đối tượng và vùng, 
địa phương. 


VI. ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Ở VIỆT NAM 

Giáo dục kĩ năng sống là vấn đề cần thiết cho mọi đối tượng, ở mọi nơi. Tuy 
vậy, từ bức tranh thực trạng về giáo dục kĩ năng sống nêu trên cho thấy: do nhận 
thức, thiếu nguồn lực và kinh nghiệm nên việc triển khai giáo dục kĩ năng sống 
một cách có ý thức, có hệ thống và có hiệu quả ở Việt Nam còn hạn chế. 


1. Về đối tượng được tiếp cận các chương trình giáo dục kĩ năng sống 
— Một số chương trình/ dự án đo các tổ chức quốc tế triển khai ở Việt Nam 
có nội dung giáo dục kĩ năng sống hoặc tiếp cận kĩ năng sống chủ yếu hướng 


99 


vào những nhóm đối tượng được cho là có nguy cơ, còn thiếu kinh nghiệm đó 
là nhóm vị thành niên, nhóm yếu thế như phụ nữ và trẻ em gái, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Như vậy đối tượng được 
tiếp cận các chương trình giáo dục kĩ năng sống còn hạn chế, phiến diện. 
Trong khi mọi người đều cần có kĩ năng sống để sống có hiệu quả trong xã hội 
hiện đại. Trong lĩnh vực giáo dục chính quy (bậc phổ thông) việc giáo dục kĩ 
năng sống cho người học còn mờ nhạt. 

~ Trong lĩnh uực giáo dục chính quy uới những đổi mới uề nội dung uà 
phương pháp đã yêu cầu khắc phục lối dạy truyền thụ kiến thức và lối học tiếp 
nhận kiến thức một cách thụ động, mới chỉ làm thay đổi phương pháp tư duy 
cho trẻ, góp phần hình thành tư duy phê phán và tư duy sáng tạo - với tư cách 
cũng là kĩ năng sống. Tuy vậy, tiếp cận kĩ năng sống qua dạy học trong đổi mới 
giáo dục trong thực tế chưa được như mong đợi, vì nội dung bài học còn dài và 
cách thiết kế chưa phản ánh tiếp cận kĩ năng sống, hơn nữa khả năng vận dụng 
các phương pháp dạy học thể hiện tiếp cận kĩ năng sống của GV vẫn còn hạn 
chế. để giáo dục kĩ năng sống có hiệu quả cần tăng cường tích hợp nội dung giáo 
dục kĩ năng sống và tiếp cận kĩ năng sống trong quá trình đào tạo. Đáng tiếc là 
trong các mục tiêu và chương trình hành động giáo dục cho mọi người (Hà Nội, 
tháng 6/2003) chưa có mục nào đề cập chuyên biệt đến vấn đề giáo dục kĩ năng 
sống cho HS phổ thông. 


2. Về nội dung giáo dục kĩ năng sống đã được triển khai ở Việt nam 

* Khái quát lại có thể thấy giáo dục kĩ năng sống ở Việt nam đã được thực 
hiện trong các ngữ cảnh sau: 

— Giáo dục kĩ năng sống trong giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. 

~ Giáo dục kĩ năng sống để thực hiện quyền trẻ em. 

— Giáo dục kĩ năng sống để đề phòng tai nạn, thương tích cho trẻ em. 

— Giáo dục kĩ năng sống trong lĩnh vực sức khoẻ do UNICEE Việt nam hỗ trợ. 

~ Giáo dục kĩ năng sống để phòng tránh ma tuý, HIV/AIDS. 

- Giáo dục kĩ năng sống để giải quyết các vấn đề giới, giới tính và sức 
khoẻ sinh sản cho vị thành niên. 

- Giáo dục kĩ năng sống để tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, 
thanh niên. 

— Ngoài ra, một số nội dung kĩ năng sống như bảo vệ môi trường, giới, 
phòng chống ma tuý, an toàn giao thông đã được tích hợp vào chương trình, 
sách giáo khoa các môn học ở chương trình các bậc học, ngành học. 


100 


* Những kĩ năng sống cốt lõi (hoặc kĩ năng sống chung) đã được giáo dục ở 
Việt Nam: 

- Kĩ năng tự nhận thức 

= KT năng kiên định 

- Kĩ năng giao tiếp 

- Kĩ năng ra quyết định 

— Kĩ năng xác định giá trị 

~ Kĩ năng đặt mục tiêu. 

Như vậy, nội dung kĩ năng sống cũng chưa đầy đủ. 

* Sản phẩm - loại tài liệu uê giáo dục kĩ năng sống: 

Đã biên soạn hơn 30 đầu sách uà tài liệu có liên quan đến giáo dục kì 
năng sống cho nhóm hưởng lợi và những tình nguyện viên. Tuy nhiên, cách 
biên soạn nội dung của một số tài liệu chưa thể hiện rõ tiếp cận hình thành kĩ 
năng sống. Một số tài liệu đã thể hiện rõ tiếp cận hình thành kĩ năng sống lại 
chưa quan tâm rút ra quy trình hình thành hoặc thể hiện kĩ năng sống đó, 
cũng như chưa tạo cơ hội, hoặc khuyến khích người học vận dụng, rèn luyện 
kĩ năng sống. 

Ngoài ra còn có một số băng hình liên quan đến giáo dục kĩ năng sống về 
giới tính, sức khỏe sinh sản. 

3. Tác động của những chương trình giáo dục kĩ năng sống 

~ Tất cả những chương trình liên quan đến giáo dục kĩ năng sống đều có 
tác động tích cực đến hành vi/cuộc sống của những người hưởng lợi. Kết quả 
đánh giá của một số dự án như của tổ chức CCF, APHEDA, SC¿2J, SCUK... đã 
phần ánh những tác động tích cực và rõ rệt của giáo dục kĩ năng sống. 

~ Người học hứng thú với nội dung và hình thức tổ chức giáo dục kĩ năng sống. 

— Người học trở nên mạnh dạn, cởi mở và tự tin hơn nhờ được rèn luyện 
qua các phương pháp tổ chức nhằm xây dựng kĩ năng sống. 

~ Người học nắm được một số kĩ năng sống, sống có trách nhiệm với bản 
thân và người khác hơn. 


TÓM LẠI 


Giáo dục kĩ năng sống đã được thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương 
cho một số đối tượng nhưng vẫn còn trong diện hẹp và phân tán. 


101 


Giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam với nghĩa là cung cấp cho người học 
những tri thức thực tiễn, cập nhật với xã hội hiện nay và rèn luyện một số kĩ 
năng nhận thức, thực hành đã được quan tâm, đặc biệt trong đổi mới giáo dục. 

Tuy nhiên, giáo dục kĩ năng sống với ý nghĩa để đáp ứng với những thách 
thức của cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống... còn phân tán, mang tính 
sơ khai, tập trung vào một số đối tượng được lựa chọn ưu tiên với những nội 
dung còn hạn hẹp. Những đối tượng được hưởng lợi từ những chương trình 
đó mới chỉ được trang bị những kĩ năng sống tối thiểu để giải quyết những 
thách thức của một trong số nhiều vấn đề xã hội. Do đó, giáo dục kĩ năng sống ở 
Việt nam chưa đảm bảo quyền được hưởng giáo dục có chất lượng của trẻ em, 
quyền được tiếp cận chương trình giáo dục kĩ năng sống phù hợp đã đề ra trong 
mục tiêu 3 của chương trình hành động DAKAR về giáo dục cho mọi người. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1) Hãy trình bày cơ sở pháp lí của giáo dục kĩ năng sống, tiếp cận kĩ năng 
sống trong giáo dục. Theo anh, chị có cần bổ sung thêm cơ sở pháp lí cho 
giáo dục kĩ năng sống không? Nếu có thì sẽ cần bổ sung điều gì? 


2) Vì sao ở bậc Mầm non và giáo dục thường xuyên chương trình giáo dục 
chứa đựng nhiều tiềm năng giáo dục kĩ năng sống hơn ở bậc phổ thông? 

3) Vì sao ở bậc phổ thông giáo dục kĩ năng sống cho học sinh hiện nay được 
thực hiện chủ yếu thông qua tiếp cận kĩ năng sống? 

4) Theo anh / chị chúng ta cần làm gì để đảm bảo cho người học ở Việt Nam 
được tiếp cận chưong trình giáo dục kĩ năng sống thích hợp theo tỉnh thần 
mục tiêu 3 của chương trình hành động DAKAR? 

5) Qua tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam anh / chị hiểu 
biết thêm gì về kĩ năng sống? l 


102 


Phần B 
_ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC 
NHỮNG KĨ NĂNG SỐNG CỐT LỚI 


thương V 
0 SỬ KHũA HỌC ĐỂ THIẾT KẾ bÁC 0HỦ BỀ 


I. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH NHỮNG KĨ NÀNG SỐNG CẦN GIÁO 
DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1. Cơ sở thực tiên 

Theo kết quả điều tra cho thấy: những kĩ năng sống rất cần uà cần được 
giáo dục cho lứa tuổi HS THPT được sắp xếp theo thứ tự như sau!: 


SN | CáeMinangsngiieẩndwpegiode | — CieMnigsingcẩmdMgeglode —_ 
1 |Bã&smgimhmmh  —— — Jðãgãawamahinumhbke | 
[2 |[B&pentinhsucmdl —— Ï8ãM@nám — 

[—3 |Bi&Lunhảnhúcđingbảnthân — | Bấthọnnghépuhg 

[ —4 [Biết xác ảnh mục têu phuhẹp ———— | Bếtraquyếtdnhding 

[5  [Bã&ghewtanienmnMH ——————”Ƒ8&wáeếmaarisiaihobinhen 

8 |B&dwsseao ———————JƑBãhwfpue_ 

Bếthươg ươg_— 

—§ |B&tphengtinhlladie —————”ƑBãláwmgdiuvöcinghăng cămxi 

[— —[BiếtphongtánhHWAADS —————J 8ãigã¡quztvănđóvéquanhegidiinh 

[T6 [B@gaoiếp  — ———————Ƒ8ãioingcôtmim 

TL [Bftgg ——————————[§ãnmuem 
L8] —— — —  ]|BRá@wdumaggÐg | 
T-Ị ———————————]Bãñgä qwiivănđémengheingoàÿ muốn 
L1] ——————————————— TBáinuẽnwaeø 


! Nguyễn Thanh Bình, Bđo cáo tổng kết đề tài “Giao dục một số kĩ năng sống cho học sinh 
THPTT, Mã số B 3005-75-136. 


108 


Như vậy có rất nhiều kĩ năng sống mà các em mong đợi được tiếp cận. 
Trong khuôn khổ của tài liệu này chỉ đề cập đến một số kĩ năng sống cốt lõi, 
cơ bản nhất đối với lứa tuổi này. 


2. Đặc điểm tâm, sinh lí lứa tuổi học sinh trung học phổ thông 

Lứa tuổi học sinh THPT là thời kì quan trọng của sự phát triển thể chất 
và nhân cách. Những kết quả nghiên cứu sự phát triển tâm sinh lí của học 
sinh cho thấy đó là sự thay đổi có gia tốc. Cụ thể: sự phát triển thể chất đang 
đi vào giai đoạn hoàn chỉnh. Các tố chất thể lực như sức mạnh, sức bền, sự 
đẻo dai được tăng cường: là thời kì trưởng thành về giới tính. Có sự ổn định, 
cân bằng hơn so với lứa tuổi trước đó trong các hoạt động của hệ thần kinh 
(hưng phấn, ức chế) cũng như các mặt phát triển khác về thể chất. 

Do sự hoàn thiện về cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh trung ương và 
các giác quan, sự tích lũy phong phú kiến thức và kinh nghiệm sống. do yêu 
cầu ngày càng cao của hoạt động học tập, lao động. các hoạt động xã hội mà 
sự phát triển về mặt tâm lí của học sinh THPT có những nét mới về chất. 

~ Đặc điểm nổi bật nhất là sự phát triển Tự ý thức. Học sinh THPT nhận 
thức được những đặc điểm và phẩm chất của mình trong xã hội, trong cộng 
đồng. Cần phải có chủ đề về kĩ năng tự nhận thức để giúp các em tự nhận 
thức đúng đắn và đầy đủ về mình làm cơ sở cho những quyết định đúng đắn 

~ Các em cũng có khả năng tự đánh giá bản thân theo những chuẩn mực 
của xã hội, đánh giá những điều có ý nghĩa, quan trọng đối với mình. Các em 
khao khát muốn biết mình là người như thế nào? Có năng lực gì? Bên cạnh sự 
phát triển của tự ý thức và tự đánh giá, tính tự trọng của học sinh THPT cũng 
phát triển mạnh. Vì thế, rất cần xây dựng chủ đề tự xác định giá trị cho 
HS THPT. 

~ Các em ở lứa tuổi có những khát vọng, hoài bão, ước mơ về tương lai nên 
rất cần có những kĩ năng xác định mục tiêu mang tính khả thi. 

— Các em cũng rất cần có kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để có 
thể giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp mà các em gặp phải trong 
cuộc sống của mình. 


~ Ý thức chọn nghề của HS THPT trở nên cấp bách bởi việc chọn nghề có 
liên quan đến toàn bộ kế hoạch đường đời của các em. Theo điều tra của Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gần đây ngay ở thành phố lớn nhất của 


104 


nước ta đã có hơn 40% học sinh chọn nghề theo cảm tính mà không dựa trên 
sự phù hợp giữa tố chất của bản thân với nghề định lựa chọn. Vì vậy cần phải 
có chủ đề giáo dục kĩ năng lựa chọn nghề cho HS. 

~ Các mối quan hệ giao tiếp của học sinh THPT ngày càng được mở rộng 
về phạm vi và đặc biệt được phát triển về mặt chất lượng. Tuy nhiên, kinh 
nghiệm và kĩ năng giao tiếp của các em còn hạn chế. Nên cần có chủ đề kĩ 
năng giao tiếp để giúp các em biết giao tiếp có hiệu quả với người khác 

~ Ở lứa tuổi này, đời sống tình cảm, xúc cảm của học sinh rất phong phú, 
đa dạng, đồng thời áp lực trong quan hệ giới tính, trong học tập để đạt được 
mục tiêu cùng với rất nhiều yếu tố khác trong đời sống gia đình, các mối quan 
hệ trong nhà trường và cộng đồng có thể gây căng thẳng cho các em. Nên cần 
có chủ đề giáo dục kĩ năng ứng phó với xúc cảm, căng thẳng cho HS THPT. 

— Do thiếu kinh nghiệm và kĩ năng sống, do suy nghĩ còn nông cạn nên 
các em có thể có những hành vi bạo lực với người khác khi có mâu thuẫn, 
xung đột. Một thực tế đang tôn tại khá phổ biến các hiện tượng HS THPT giải 
quyết mâu thuẫn với nhau bằng bạo lực, thậm chí các em nữ cũng tham gia. 
Vì vậy cần giúp các em thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi để giải quyết 
mâu thuẫn một cách tích cực, mang tính xây dựng. 


II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ 
Các chủ đề được thiết kế để tổ chức trong quỹ thời gian của hoạt động 
ngoài giờ lên lớp. 


1. Các cách tiếp cận khi thiết kế các chủ đề giáo dục kĩ năng sống 

Thiết kế các chủ đề giáo dục kĩ năng sống có thể theo 2 cách: 

~ Thứ nhất, Mỗi chủ đề trực tiếp tập trung vào kĩ năng sống cốt lõi như để 
cập trong cách phân loại. Theo cách này qua hoạt động theo chủ đề người học 
sẽ hiểu kĩ năng sống đó là gì, cách hình thành kĩ năng sống đó và vận dụng nó 
để giải quyết các tình huống giả định. 

~ Thứ hai, Mỗi chủ đề gắn với một vấn đề thường nảy sinh trong cuộc 
sống ở lứa tuổi này, mà để giải quyết nó thì cần phải vận dụng những kĩ năng 
sống khác nhau. Qua đó mà hình thành và rèn luyện những kĩ năng sống đó. 
Trong trường hợp này các kĩ năng sống được gắn liền với các vấn đề cụ thể. 

Các chủ đề sau đây được thiết kế theo cách tiếp cận thứ nhất, hướng vào 
hình thành các kĩ năng cốt lõi cho người học. 


105 


2. Cấu trúc của mỗi chủ đề bao gồm: 

— Mục tiêu của chủ đề 

~ Thông điệp 

~ Tài liệu và phương tiện 

~ Hướng dẫn tổ chức hoạt động 

~ Tổng kết. 

Nội dung cốt lõi của chủ để nằm trong phần "Hướng dẫn tổ chức hoạt động". 

Vận dụng nguyên tắc giáo dục qua trải nghiệm và các bước của quá trình 
học tập nhấn mạnh đến kĩ năng sống mỗi chủ đề giáo dục kĩ năng sống được 
thiết kế theo cấu trúc có 3 hoạt động như sau: 

~ Hoạt động 1: Hướng vào làm cho người học hiểu kĩ năng sống đó là gì 

Bước 1: Hướng vào khai thác kinh nghiệm của người tham gia (HS) để xử 
lí vấn đề đặt ra thông qua hoạt động nhóm. 

Bước 9: Phản hồi, chia sẻ những cách xử lí theo thói quen, kinh nghiệm cũ 
của các nhóm trong phạm vi lóp/nhóm lớn. 

~ Hoạt động 3: Hướng vào làm cho người học nắm được cách thức hình 
thành KNS đó. Tiếp thu, lĩnh hội kĩ năng. cách ứng xử mới thông qua hoạt 
động nhóm nhỏ/ hoặc nhóm lớn (toàn lớp). Thực chất là HS thông hiểu kĩ 
năng sống đó và các bước thực hiện kĩ năng đó. 

~ Hoạt động 3: Hướng vào tạo tình huống/cơ hội để người học rèn luyện kĩ 
năng sống đó. Vận dụng kĩ năng sống đã tiếp thu ở hoạt động 9 để xử lí các 
tình huống mới. 

Mặc dù mỗi chủ đề có 3 hoạt động nhưng thực chất cũng thực hiện 4 giai 
đoạn trong mô hình chu trình học tập qua trải nghiệm nêu ở trên. Hai bước 
trong hoạt động 1 chính là 2 giai đoạn trong chu trình. 

Mỗi hoạt động lại được cấu trúc theo lôgie sau: 

— Mục tiêu của hoạt động 

~ Cách tiến hành hoạt động 

~ Kết luận rút ra sau hoạt động. 

Phần hướng dẫn tổ chức không đòi hỏi người tổ chức phải tuân thủ 
nghiêm ngặt như đã viết mà để người tổ chức có thể linh hoạt sáng tạo điều 
chỉnh phương pháp và tình huống sao cho phù hợp với đối tượng tham gia 
hoạt động của mình và phù hợp với điều kiện thời gian, phương tiện tổ chức. 


106 


kĩ năng sống là của từng cá nhân nên các phương pháp tích cực như: động 
não. nghiên cứu tình huống. trò chơi. sắm vai. thảo luận nhóm... được sử 
dụng tối đa. 

— Có những phần chốt lại. hoặc phần kết luận còn để mở để người tổ chức 
dựa vào ý kiến tham gia của HS mà tổng hợp. khái quát đưa vào và coi đó là 
sự khám phá của chính họ. 

~ Phần tổng kết cũng được gợi ý để cho người tham gia tự rút ra những 
thu hoạch về nhận thức và kĩ năng sống của cả chủ để. sau đó người tổ chức 
mới bổ sung cho đầy đủ. 


3. Các bước cơ bản và phương pháp giáo dục kĩ năng sống trong các chủ đề 


* Người học được giới thiệu về mục tiêu của hoạt động để định hướng cho 
hoạt động và kích thích nhu cầu và tạo động cơ của người học. 


* Sau đó người học được đặt vào tình huống phải động não để đưa ra ý 
kiến của mình về vấn đề đã có chút ít kinh nghiệm. hiểu biết, hoặc về một vấn 
đề mới trên cơ sở được cung cấp một số thông tin cơ bản, cần thiết. Trong giáo 
dục kĩ năng sống phương pháp động não được sử dụng đầu tiên giúp người 
học biết về những điều là cơ sở cho việc hình thành thái độ và kĩ năng có liên 
quan đến kĩ năng sống cần học. 

Động não là phương pháp giúp cho HS trong một thời gian ngắn nảy sinh 
được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó. Đây là một phương 
pháp có ích để "lôi ra" một danh sách các thông tin. 

Bên cạnh phương pháp động não, trong bước này còn hay dùng phương 
pháp nghiên cứu tình huống. Nghiên cứu tình huống thường là một câu 
chuyện được viết nhằm tạo ra một tình huống “thật” để minh chứng một vấn 
đề hay loạt vấn đề. Đôi khi nghiên cứu tình huống có thể được thực hiện trên 
video hay một băng catsset mà không phải trên dạng chữ viết. Vì tình huống 
này được nêu lên nhằm phản ánh tính da dạng của cuộc sống thực, nó phải 
tương đối phức tạp, với các dạng nhân vật và những tình huống khác nhau 
chứ không phải là một câu chuyện đơn giản. 

Người ta còn sử dụng phương pháp trò chơi trong bước này. 

Ví dụ: Khi học về kĩ năng "Ra quyết định", để người học biết ra quyết định 
là gì thì thay vì cung cấp thông tin về "Ra quyết định" là tổ chức cho người học 
chơi trò chơi "Cờ ca rô người". Kết thúc trò chơi. người học phải trả lời các 
câu hỏi: 


107 


- Để giành được thắng lợi trong trò chơi. mỗi người và toàn đội cần phải 
làm gì? 

~ Trò chơi cần đến kĩ năng gì? 

Phương pháp trò chơi là tổ chức cho HS chơi một trò chơi nào đó để thông 
qua đó mà tìm hiểu một vấn đề, biểu hiện thái độ hay thực hiện hành động. 
việc làm. 

Phương pháp trò chơi có ưu điểm sau: 

- Qua trò chơi, HS có cơ hội để thể nghiệm những thái độ. hành vi. Chính 
nhờ sự thể nghiệm này, sẽ hình thành được ở họ niềm tin vào những thái độ, 
hành vi tích cực, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong 
cuộc sống. 

- Qua trò chơi, người học sẽ được rèn luyện khả năng quyết định lựa chọn 
cho mình cách ứng xử đúng đắn, phù hợp trong tình huống. 

- Qua trò chơi, HS được hình thành năng lực quan sát, được rèn luyện kĩ 
năng nhận xét, đánh giá hành vi. 

- Bằng trò chơi, việc học tập được tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh 
động; không khô khan, nhàm chán. HS được lôi cuốn vào quá trình học tập 
một cách tự nhiên, hứng thú và có tỉnh thần trách nhiệm, đồng thời giải tỏa 
được những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập. 

~ Trò chơi còn giúp tăng cường khả năng giao tiếp giữa HS với HS, giữa 
GV với HS. 

Trên cơ sở ý kiến của từng cá nhân, tất cả lại tham gia xem xét tính hợp 
lí của từng ý kiến để giữ lại khái quát hóa thành các kết luận, thông điệp. 
Trong quá trình đó, từng người học phải sử dụng tư duy phê phán, tư duy 
sáng tạo để khẳng định ý kiến hợp lí, loại bỏ ý kiến chưa hợp lí và tìm ra điều 
cần biết. Như vậy ở khâu này tính tích cực, chủ thể của người học cũng thể 
hiện rất rõ. 

* Tiếp theo, người học được đặt vào tình huống giả định để trải nghiệm, 
để đưa ra cách giải quyết theo kinh nghiệm và hiểu biết của mình. 

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp được thực hiện trong mối quan hệ cộng 
đồng, trong đó mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm có một vai trò hết 
sức quan trọng (AIley,1999)'. Thông thường ở bước này thường sử dụng 
phương pháp thảo luận nhóm. Thực chất của phương pháp này là để HS cùng 


! Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án VIE/98/018, thiết kế mẫu một số mỏ-đun giáo dục môi 
trường ngoài giờ lên lớp, Hà Nội. 2004. 


108 


tham gia trao đổi về một vấn đề nào đó theo nhóm nhỏ. Thảo luận nhóm được 
sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho mọi HS tham gia một cách chủ động vào 
quá trình học tập, tạo cơ hội cho người học có thể chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan đến nội dung cần học. 
Các nghiên cứu về phương pháp thảo luận nhóm đã chứng minh tác dụng của 
việc thảo luận trong nhóm như sau: 

- Ý kiến của HS sẽ giảm bót phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính 
khách quan khoa học; 

~ Hiểu biết trở nên sâu sắc, bền vững hơn do được giao lưu, học hỏi giữa 
các thành viên trong nhóm; 

~ Nhờ không khí thảo luận cởi mở nên HS trở nên thoải mái, tự tin hơn 
trong việc trình bày ý kiến của mình và biết lắng nghe có phê phán ý kiến 
của bạn. 

Trong thảo luận nhóm, các thành viên đều phải tham gia thực hiện nhiệm 
vụ với tỉnh thần trách nhiệm cao nhất theo tỉnh thần hợp tác chặt chẽ vì họ sẽ 
"Cùng chìm, hoặc cùng nổi" với nhau. Khi phân tích tình huống, mỗi cá nhân 
lại phải sử dụng tư duy phê phán. tư duy sáng tạo để lựa chọn và ra quyết 
định chung của nhóm. Việc luân phiên các vai trò đảm nhiệm trong nhóm: 
nhóm trưởng, thư kí và các vai trò khác cũng là một yếu tố khuyến khích vai 
trò chủ thể, tích cực của người học. 

Trên cơ sở quyết định của các nhóm. người dạy/người tổ chức hoạt động 
cùng các thành viên của lớp lại một lần nữa cần sử dụng tư duy phê phán, tư 
duy sáng tạo để lựa chọn và ra quyết định chung của lớp về cách giải quyết tình 
huống đặt ra, về các bước thực hiện kĩ năng sống hàm chứa trong tình huống. 

Những điểm chủ yếu trong thdo luận nhóm bao gồm: 

— Cac mối quan hệ của H8 hình thành một mạng lưới đa dạng và phức Lạp. 

~ Mỗi HS là một thành viên của cộng đồng và là một mắt xích trong quá 
trình trao đổi thông tin. 

- Sự giao lưu thông tin thể hiện qua cả hoạt động chính thức lẫn không 
chính thức. 

— Hoạt động nhóm đóng vai trò quan trọng. 

- Cả cộng đồng/tập thể như một đơn vị chuyển tải thông tin chứ không 
phải mỗi cá nhân học sinh. 

Đây chính là bước học cách giải quyết uấn đề, học bĩ năng sống để giải 
quyết uấn đề trong tình huông đặt ra. 


109 


Ti 


* Bước thực hành kĩ năng sống đã học: 

Sau khi đã cùng người học tìm ra mô hình mâu của hành vi trong tình 
huống giả định chứa đựng kĩ năng sống cần dạy, cần tiếp tục đặt người học 
vào tình huống phải vận dụng kĩ năng sống vừa học để thực hành chúng. 
Trong bước này phương pháp đóng uai thường hay được sử dụng. 

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho HS thực hành, "làm thử” một số 
cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp giảng 
dạy nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào 
một sự kiện cụ thể mà họ quan sát được. Việc “diễn” không phải là phần chính 
của phương pháp này mà hơn thế điều quan trọng nhất là sự thảo luận sau 
phần diễn ấy. 

Phương pháp đóng vai có nhiều ưu điểm: 

— HS được rèn luyện, thực hành những kĩ năng ứng xử và bày tỏ thái độ 
trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. 

— Gây hứng thú và chú ý cho người học. 

~ Tạo điều kiện làm phát triển óc sáng tạo của người học. 

~ Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của người học theo hướng tích cực 

~ Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các 
vai diễn. 

Trong các bước trên, tư duy phê phán và tư duy sáng tạo luôn luôn được 
sử dụng. Từng cá nhân thường thích chấp nhận những hành vi mới nếu họ 
được lựa chọn nó trong số những phương án có thể trên cơ sở tự phân tích, phê 
phán và tìm ra phương án phù hợp với mình khi giải quyết những tình huống 
khó khăn.. Cho nên phương pháp giáo đục kĩ năng sống thúc đẩy phát triển kĩ 
năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo. Chúng vừa là nội dung của kĩ năng 
sống (nó là 2 kĩ năng sống thuộc về nhóm kĩ năng nhận thức). vừa là phương 
tiện để hình thành các kĩ năng sống khác. 

* Bước rèn luyện, củng cố kĩ năng sống: 

Thay đổi hành vi luôn luôn là việc khó. Nếu chỉ dừng lại ở việc học và thực 
hành kĩ năng sống trong các tình huống giả định được đặt ra trong khi học thì 
chưa thể đảm bảo người học sẽ có hành vi tích cực bền vững. Do đó, quá trình 
học kĩ năng sống còn tiếp nối trong quá trình vận dụng các kĩ năng sống, duy 
trì những hành vi lành mạnh, tránh tái phạm những thói quen cũ. Vì vậy, học 
kĩ năng sống đòi hỏi người học luôn có ý thức vận dụng, củng cố những hành vi 


110 


tích cực, đồng thời tránh lặp lại những thói quen, hành vi tiêu cực. Điều này lại 
càng đòi hỏi vai trò chủ thể, tích cực cao hơn quá trình học kĩ năng sống 

Ngoài ra. còn có thể sử dụng Phương pháp “trò chơi quân bài” để ôn tập. 
củng cố sau khi HS được học một số chủ đề về kĩ năng sống 

"Trò chơi quân bài" là loại trò chơi trong đó sử dụng nhiều quân bài 
(phiếu). Trên mỗi quân bài có ghi những câu hỏi, những tình huống cần xử 
lí... có liên quan đến nội dung kĩ năng sống cơ bản hoặc những kĩ năng sống 
được vận dụng vào các nội dung giáo dục cụ thể. Phương pháp này được vận 
dụng với mục đích ôn lại hoặc tổng kết những nội dung sau khi tổ chức một 
nhóm các chủ đề là thích hợp nhất. 

Thực tế đã cho thấy, với cách tiếp cận và sử dụng các phương pháp nêu 
trên đã tạo nên phương thức truyền thông thay đổi hành vi đem lại kết quả 
khác xa với phương thức truyền thông thay đổi nhận thức mà lâu nay chúng 
ta vẫn thường làm đối với các vấn đề giáo dục. 


111 


ii 


Phương VI 
KĨ NĂNG TỰ NHẬN THỨC 


I.MỤC TIÊU 


1. Kiến thức: HS biết tự nhận thức là một kĩ năng sống quan trọng giúp 
mỗi người hiểu rõ hơn về bản thân: biết mình là ai, mình có những điểm 
chung và những điểm riêng nào so với người khác. 


2. Thái độ: HS chủ động rèn luyện kĩ năng tự nhận thức và có thái độ tự 
tin với những gì đã có, thấy được những gì cần cố gắng, biết mình muốn gì và 
không thích gì để kiên định và ra quyết định phù hợp. 


3. Về kĩ năng sống: Thực hành kĩ năng tự nhận thức, tự đánh giá, tự xác 
định giá trị, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo. kĩ năng giao tiếp: kĩ năng lắng 
nghe, kĩ năng trình bày ý kiến/suy ngh1/ý tưởng của mình: kĩ năng hợp tác. 


II. THÔNG ĐIỆP 

Mỗi người cần biết tự nhận thức đúng về bản thân để có thể ra quyết định 
đúng và xác định mục tiêu phù hợp cho mình. Đồng thời, để có thể sống và 
phát triển hài hoà trong mối quan hệ với mọi người xung quanh trong cộng 
đồng/ xã hội, chúng ta cần phải hiểu rõ những cái riêng của chúng ta, cũng 
như tôn trọng cái riêng của những người khác để những cái riêng đó phục vụ 
tốt nhất cho cái chung của cộng đồng, xã hội. 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

~ Giấy màu, giấy khổ A4 để cá nhân vẽ, viết những thông tin giới thiệu 
bản thân. 

~ Giấy khổ A0 để trình bày kết quả thảo luận nhóm. 

~ Bút dạ, bút viết. 

~ Băng dính, kéo. 


112 


IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Người tổ chức (có thể là GV, cán bộ Đoàn, hay HS) giới thiệu về mục tiêu 
và thông điệp của chủ đề. 

Hoạt động 1: Tự nhận thức uề bản thân 

a. Mục tiêu 

HS tự phân tích và nhìn nhận mình về các khía cạnh khác nhau để hình 
dung. nhận biết về bản thân. đồng thời rèn luyện kĩ năng lắng nghe, trình 
bày khi giao tiếp với người khác. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc cá nhân 

Người tổ chức phát cho mỗi HS 1 tờ giấy. yêu cầu mỗi người chuẩn bị 
(trong 5 phút) về những nội dung sau: 

+ Ba điều mà bạn ưa thích. 

+ Ba điều mà bạn không thích. 

+ Ba điểm mạnh/eó thể làm của bạn. 

+ Ba điểm yếu, hoặc cần cố gắng. 

+ Đặc điểm nổi bật nhất của bạn. 

(Gợi ý: khuyến khích các bạn thích uẽ(có hủ năng uẽ để mô tả uề bản 
thân để giới thiệu uề mình) 

* Bước 9: Chia sẻ theo từng cặp. 

~ Người tổ chức yêu cầu các bạn chia sẻ những đặc điểm về bản thân với 
bạn ngồi cạnh. 

~ Người tổ chức lấy tỉnh thần xung phong của một vài bạn đứng lên chia 
sẻ những điều đã nhận thức được về đặc điểm của bạn cùng cặp với mình (eó 
thể so sánh thêm điểm chung uới mình). 

~ Người tổ chức hỏi người cùng cặp xem những điều mà bạn vừa trình bày 
đã phản ánh đủ những điều mình đã chia sẻ chưa? 

(Lưu ý: Không nên sử dụng những tờ giấy mà bạn mình viết về bản thân 
để giới thiệu với lớp. yêu cầu phải hiểu và kể lại được những điều mà bạn đã 
giới thiệu) 

c. Kết luận 

Biết những điểm mạnh. điểm yếu. điều mình thích.không thích, đặc điểm 
nổi bật... chính là tự nhận thức về mình. Mỗi người đều có những điểm giống 
và khác nhau. 


113 


Hoạt động 3: Xác định bï năng tự nhận thức 

a. Mục tiêu 

Giúp HS hiểu kĩ năng tự nhận thức là gì và khả năng tự nhận thức ở mỗi 
người là khác nhau. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: 

Người tổ chức giới thiệu với các HS: Việc mỗi người tự đánh giá, tự nhận 
thức về những điểm mạnh, điểm yếu, điều mình thích và không thích. và các 
đặc điểm khác của bản thân... chính là tự nhận thức. Nên: 

Kĩ năng tự nhận thức là khả năng tự nhận biết, tự đánh giá, uề những đặc 
điểm, tính các, khả năng, hạn chế, nhu cầu, mong muốn... của bản thân. 

* Bước 9: 

— Người tổ chức: Qua việc thực hành kĩ năng tự nhận thức và qua những 
điều mà các HS đã trình bày trong hoạt động 1, chúng ta hãy cùng thảo luận 
2 câu hỏi sau: 

1) Trong những mặt điểm mạnh, điểm yếu, điều thích và không thích, đặc điểm 
nổi bật... điều nào bạn dễ trả lời nhất và điều nào khó trả lời nhất đối với bạn? 

2) Bạn có nhận xét gì về khả năng tự nhận thức của từng người, và đặc 
điểm của từng người? Nó giống hay khác nhau? 

~ Người tổ chức tổng hợp ý kiến của HS, bổ sung và chốt lại. 

c. Kết luận 

* Kï năng tự nhận thức về đặc điểm ở mỗi người là rất khác nhau: 

~ Có người khó nhận ra điểm yếu của mình, nhưng lại có người khó nhận 
ra điểm mạnh của mình. 

~ Có người có thể nhận ra ngay những điểm mạnh, điểm yếu, đặc điểm 
nổi bật, điểm thích và không thích của mình. nhưng cũng có bạn rất khó khăn 
khi xác định những điều này (biểu hiện là: có bạn hoàn thành nhiệm vụ của 
mình, có bạn còn chưa hoàn thành, hoặc mới hoàn thành một phần). 

* Mỗi người đều có những điểm riêng và những điểm chung với người 
khác. Chúng ta cần tôn trọng cái riêng của mỗi người, nếu cái riêng đó không 
ảnh hưởng đến người khác. đến cộng đồng. xã hội. 


114 


Hoạt dộng 3: Xác định ý nghĩa 0à cách hình thành Eĩ năng tự 


nhận thức 


a. Mục tiêu 
HS nắm được ý nghĩa của kĩ năng tự nhận thức và biết cách rèn luyện kĩ 


năng tự nhận thức. 


b. Cách tiến hành 
* Bước 1: 
- Người tổ chức chia nhóm lớn thành các nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người để 


thảo luận 2 câu hỏi sau: 


các 


kết 


1) Ki năng tự nhận thức giúp gì cho con người? 
Có thể gợi ý cụ thể hơn: 
- Biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để làm gì? 
- Biết điều mình thích và điều mình không thích để làm gì? 
~ Biết đặc điểm/tính cách của mình để làm gì? 
- Biết nghề phù hợp với mình để làm gì? 
2) Để nhận thức ! đánh giá đúng uề mình, mỗi người cần phải làm gì? 
* Bước 9: Người tổ chức theo đõi các nhóm làm việc xem: 
+ Các nhóm có hiểu câu hỏi không? 
+ Mọi thành viên của nhóm có tham gia chia sẻ ý kiến không? 
Kết quả thảo luận nhóm được thư kí viết vào giấy to để trình bày trước 
HS khác. 
Bước 3: Thảo luận trong nhóm lớn: 
— Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 
— Người tổ chức trưng cầu ý kiến bình luận hoặc hỏi của các HS khác về 
quả thảo luận của từng nhóm. 


~ Người tổ chức tổng hợp kết quả của các nhóm và các ý kiến, sau đó bổ 


sung và chốt lại. 


c. Kết luận 
Kĩ năng tự nhận thức rất cần thiết. nó giúp con người: 


~ Hiểu rõ về bản thân mình: đặc điểm, tính cách, thói quen, nhu cầu... các 


mối quan hệ xã hội cũng như những điểm tích cực và hạn chế của bản thân. 
Trên cơ sở đó, có thể tự tin với những điểm mạnh của mình và cố gắng khắc 
phục những điểm yếu. 


115 


ải Ì 


~ Tự nhận thức giúp ta nhận biết được cả hai mặt ưu và nhược điểm của 
mình. Cần có suy nghĩ tích cực về những điều còn hạn chế của bản thân. 

~ Tự nhận thức là cơ sở quan trọng giúp cho việc giao tiếp có hiệu quả và 
có tỉnh thần trách nhiệm đối với người khác (biết mình biết người, trăm trận 
trăm thắng). 

— Tự nhận thức cũng liên quan đến kĩ năng xác định giá trị, tức là thái độ, 
niềm tin của bản thân và điều mình cho là quan trọng hay cần thiết. 

- Nhận thức rõ về bản thân giúp cá nhân biết điểm yếu và của mình và 
những điều mình thích/không thích để có thể kiên định, tự tránh những mạo 
hiểm, tránh bị lợi dụng. 

— Nhận thức rõ những khả năng của mình, những điều mình thích/không 
thích giúp kiên định để có thể giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả. 

— Tự nhận thức cũng giúp bản thân đặt ra những mục tiêu phấn đấu phù 
hợp và thực tế. 

2. Tuy nhiên không phải ai cũng biết tự nhận thức về mình một cách 
chính xác. Muốn tự nhận thức/đánh giá về mình đúng cần: 

— Luôn tự suy nghĩ/tự phân tích bản thân mình, tự đánh giá mình qua kết 
quả của hoạt động/hành động, từng tình huống ứng xử. 

— So sánh những nhận xét/đánh giá của người khác về mình với tự nhận 
xét, tự đánh giá của bản thân. 

- So sánh với chuẩn mực, yêu cầu chung; so sánh với những gương người 
tốt, việc tốt để thấy mình cần phát huy hoặc cần cố gắng. 

~ Tách ý thức về mình để nhìn nhận bản thân một cách khách quan. 

Hoạt động 4: Rèn luyện kĩ năng tự nhận thức 

a. Mục tiêu 

Giúp HS trải nghiệm những đánh giá của người khác về mình và có thái 
độ tích cực đối với những nhận xét, đánh giá đó. Qua đó củng cố kĩ năng tự 
nhận thức về bản thân. 

b. Cách tiến hành 

* Chia nhóm lớn thành các nhóm nhỏ: 

Nhóm 1: Chơi trò chơi: Tiếp nhận đánh giá, nhận xét của người khác về mình. 

~ Phát cho HS 1 tờ giấy, 1 cái bút và 1 mẩu băng dính để mỗi người tự ghi 
tên mình vào góc trên của tờ giấy, hoặc vẽ 1 biểu tượng nào đó tượng trưng 
cho mình vào giữa tờ giấy, rồi dán vào sau lưng mình (chuẩn bị trong 3 phút) 


116 


— Khi người tổ chức hô “bất đầu”, thì HS di chuyển nhanh đến sát những 
HS khác để ghi lên tờ giấy sau lưng họ những lời nhận xét của mình về bạn. 

— Người tổ chức hô "hết giờ” thì các HS kết thúc trò chơi và về vị trí của mình. 

~ Các HS gỡ tờ giấy sau lưng mình để xem nhận xét của người khác về mình. 

- Người tổ chức lấy tỉnh thần xung phong của các HS muốn đọc những 
nhận xét đó cho cả nhóm lớn nghe. 

- Người tổ chức hỏi các HS đó về cảm xúc / suy nghĩ của mình về những 
lời nhận xét đó. 

~ Nếu có những nhận xét về nhược điểm, hay nhận xét chưa chính xác về 
mình, thì người tổ chức gợi ý HS đến những suy nghĩ tích cực như: Mình sẽ cố 
gắng để mình hoàn thiện hơn. Hay: chẳng lẽ mình lại như thế ư? Mình sẽ tự 
tin và khẳng định rằng mình không phải như bạn nghĩ đâu... 

Nhóm 9: Đọc truyện và thảo luận nhóm 

Mai thường bị mẹ mắng, chê bai mỗi khi làm bếp uà đánh đổ, uỡ bát đĩa. 
Mai luôn bị so sánh với người anh của mình. Trên thực tế, Mai là HS giỏi của 
lớp, cô cũng biết nấu những món ăn ngon uà tốt bụng uới những người xung 
quanh. Trong khi đó anh của Mai được nuông chiều, không phải làm gì, dù học 
khá nhưng cũng không thể bằng Mai trong học tập. Nhưng những lời nhận xét 
của mẹ đã làm cho Mai cảm thấy bì quan, hình như mình rất kém cỏi. 

Nếu ở địa uị của Mai, bạn sẽ suy nghĩ uà hành động như thế nào? 

~ Kết quả thảo luận nhóm được thư kí viết vào giấy to để trình bày trước 
nhóm lón. 

— Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

- Người tổ chức trưng cầu ý kiến bình luận hoặc hỏi của các HS khác 
trong nhóm lớn về kết quả vừa được trình bày. 

~ Người tổ chức tổng hợp các ý kiến, bổ sung và chốt lại kết quả hoạt động 
của cả 2 nhóm. 

c. Kết luận 

+ Khi nghe ý kiến của những người khác nhận xét, đánh giá về mình, 
chúng ta cần bùnh tĩnh, sáng suốt xem xét ý biến nào là bhách quan, chân thực 
thì sẽ tiếp nhận, còn ý kiến nào là khen quá lời, hay định kiến, thiếu khách 
quan chỉ nên để tham khảo. 

+ Lời khen quá mức cũng nguy hiểm. Vì những lời khen được ví như là nước 
hoa, chỉ nên để ngửi, chứ không thể để uống được. Nếu say sưa với những lời 
khen có thể dẫn đến kiêu ngạo. tự cao tự đại. không đánh giá đúng mình. 


117 


+ Lời nhận xét định kiến, hạ thấp có thể làm ta bi quan. Ta không nên 
thiếu tự tin trước những lời nhận xét như vậy. Hãy tự khẳng định mình để 
chứng tỏ ta không như họ nghĩ. 


V. TỔNG KẾT 

* Người tổ chức yêu cầu các HS nêu lên: 

~ Từ chủ đề này bạn rút ra được những thu hoạch nào về mặt nhận thức? 

— Những kĩ năng sống nào được sử dụng trong chủ đề này? 

* Sau đó người tổ chức chốt lại: 

— Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này: 

+ Mỗi người cần biết tự nhận thức đúng về mình để tự tin với những điểm 
mạnh, thấy được những điểm yếu và cần cố gắng... 

+ Hiểu được việc tự nhận thức và cách tự nhận thức đúng về bản thân... 

+ Mỗi người cần biết tôn trọng những đặc điểm riêng của người khác. 

+ Khi nghe những ý kiến nhận xét, đánh giá về mình cần bình tĩnh, sáng 
suốt tiếp nhận những ý kiến khách quan, chân thành. Không nên quá phấn 
chấn với những lời khen quá mức, hoặc bỉ quan buồn chán với những nhận xét 
không tốt về về mình. 

— Những kĩ năng sống đã thực hành và vận dụng: 

+ Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác khi làm việc theo cặp, thảo luận 
nhóm và thảo luận chung cả lớp. 

+ Kĩ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo trong các hoạt động tự nhận 
thức, khi phân tích những lời nhận xét của người khác về bản thân, và khi trả 
lời các câu hỏi để rút ra những điều cần thu hoạch qua chủ đề. 

+ Thực hành kĩ năng tự nhận thức. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1) Tự xác định những điểm cần phát huy và những điểm cần khắc phục của 
bản thân. 


2) Theo anh/chị cần phải làm thế nào để mỗi người có thể nhận thức được 
đầy đủ và khách quan về bản thân? 


118 


(hương VII 
KĨ NĂNG XÁC ĐỊNH 6IÁ TRỊ 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: HS hiểu xác định giá trị là một kĩ năng sống, nắm được giá 
trị đối với mỗi người là gì, biết xác định những giá trị riêng của bản thân và 
thấy được những giá trị này chi phối hành vi/ hành động của mỗi người. 

2. Thái độ: HS có thái độ tự hào và bảo vệ những giá trị của mình, đồng 
thời biết tôn trọng những giá trị riêng của người khác. 

3. Về kĩ năng sống: Rèn luyện kĩ năng tự nhận thức, tự đánh giá, tự xác 
định giá trị, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kĩ năng giao tiếp: kĩ năng lắng 
nghe, kĩ năng trình bày ý kiến/suy nghi/ý tưởng của mình; kĩ năng hợp tác 


II. THÔNG ĐIỆP 

Giá trị đối với mỗi người trong cuộc sống không chỉ tạo nên danh dự, nhân 
phẩm của mỗi người, mà nó còn có ý nghĩa như là dây cương giữ cho ta ngồi 
vững trên yên ngựa, giống như bộ phận phanh của xe giữ cho ta không bị đi 
quá đà, hoặc lao xuống dốc. Nói cách khác giá trị giúp ta định hướng trong 
từng hành động nói riêng và cuộc sống nói chung. Mỗi người cần biết tự xác 
định được những giá trị đối với mình và những giá trị của mình để có thể ra 
quyết định đúng và giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong cuộc sống. 

Đồng thời mỗi người cần hiểu và tôn trọng những giá trị riêng của 
người khác. 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

~ Giấy màu, giấy khổ A4 để HS viết những ý kiến của mình. 

~ Giấy khổ A0 để thống kê kết quả xác định giá trị. 

~ Bút dạ, bút viết. 


— Băng dính, kéo. 


119 


ẶN 


— Tài liệu phân phát: 

+ Câu chuyện "Cái rìu vàng"; 
+ Phiếu xác định giá trị 

— Hộp đựng phiếu. 


IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

~ Người tổ chức giới thiệu về mục tiêu và thông điệp của chủ đề. 

Hoạt động I: Tìm hiểu giá trị 

a. Mục tiêu: HS nắm được giá trị là gì thông qua phân tích truyện. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Đọc truyện Cái rìu uàng (Phần tài liệu phân phát ở cuối chủ đề này). 

~ Người tổ chức mời 1 bạn có giọng đọc diễn cảm đọc truyện "Cái rìu vàng". 

— Sau đó, người tổ chức hỏi các HS đã nghe rõ và hiểu câu chuyện chưa? 
(nếu cần có thể mời 1 HS khác đọc lại câu chuyện lần thứ 9) 

* Bước 2: Thảo luận nhóm. 

— Người tổ chức chia nhóm từ 5 đến 7 người. Mỗi nhóm đều trả lời các câu 
hồi sau: 

1) Câu chuyện này đã đề cập đến phẩm chất nào của anh tiều phu? 

2) Giữa rìu vàng, rìu bạc và lòng trung thực thì anh tiều phu coi cái nào 
quan trọng hơn đối với mình? 

3) Anh tiểu phu đã fin uào điều gì mà không bị vàng, bạc cám đỗ nên đã 
từ chối cả rìu bạc, lẫn rìu uàng? 

4) Theo bạn, giá trị đối với từng người là gì? 

- Người tổ chức theo đõi các nhóm làm việc xem: Các nhóm hiểu câu hỏi 
thế nào; Mọi thành viên của nhóm có tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến 
không. 

Kết quả thảo luận nhóm được thư kí viết vào giấy to để trình bày trước 
các HS khác. 

* Bước 3: Thảo luận trong toàn lớp. 

— Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

~ Người tổ chức trưng cầu ý kiến bình luận hoặc hỏi của các HS khác về 
kết quả thảo luận của từng nhóm. 

~ Người tổ chức tổng hợp kết quả của các nhóm và các ý kiến, sau đó bổ 
sung và chốt lại. 


120 ” 


c. Kết luận 

Giá trị đối với từng cá nhân là: 

~ Là phẩm chất mà ta có. 

~ Là điều có ý nghĩa. quan trọng đối với bản thân. 

— Là điều quý giá mà mình phải bảo vệ và giữ gìn. 

~ Niềm tin về giá trị giúp ta hành động theo phương hướng đó. 

Hoạt động 3: Thực hành xác định giá trị 

a. Mục tiêu 

Thông qua làm các bài tập. xác định điều có ý nghĩa, điều quan trọng, 
hoặc điều quan trọng nhất. HS nắm được kĩ năng xác đỉnh giá trị là gì và các 
bước tiến hành xác định giá trị. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc theo nhóm. 

~ Chia lớp thành 3 hoặc 6 nhóm (tuỳ thuộc vào số lượng HS. mỗi nhóm 
không nên quá 7 người). 

~ Người tổ chức giao cho mỗi nhóm một trong số các nhiệm vụ sau đây: 

Nhóm 1: Xác định những điều có ý nghĩa (Giá trị là cái có ý nghĩa): 

+ Người tổ chức nêu câu hỏi: Hãy tưởng tượng về 4 điều sau đây và giải 
thích vì sao bạn lại muốn như vậy? (hãy nêu lên ý nghĩa của điều bạn thích). 

e Nếu là một loài hoa, thì tôi muốn/thích là hoa... 

e Nếu là màu sắc. thì tôi muốn/thích là màu... 

e Nếu là ca sĩ, thì tôi muốn/thích là ca sĩ... (nêu tên ca sì). 

® Nếu là Immột nhạc cụ, thì tôi muốn/thích là... 

+ Nhóm trưởng phát cho mỗi HS 1/2 mảnh giấy khổ A4 để viết ra những 
điều tưởng tượng của mình. 

+ Sau đó từng Hồ chia sẻ những tưởng tượng của mình trong nhóm và 
giải thích vì sao mình lại muốn hay thích như vậy (nêu lên ý nghĩa của điều 
mình đã tưởng tượng). 

+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm tìm ra những điểm chung và điểm riêng 
mà các HS trong nhóm cho là có ý nghĩa quan trọng đối với mình. 

+ Thư kí ghi lại những điều này và cử đại diện trình bày trước lớp 

Nhóm 9 : Xác định những điều quan trọng (Giá frị là những điều quan trọng). 


121 


+ Nhóm trưởng phát cho mỗi thành viên một phiếu bài tập cá nhân (ở 
phần tài liệu phân phát ở cuối chủ đề này), để mỗi người tự xác định xem 
những vấn đề nào có ý nghĩa đối với mình (bằng cách gạch chân. hay đánh 
dấu bên cạnh). 

+ Sau đó từng HS chia sẻ những điều được mình coi là quan trọng trong nhóm. 

+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm tìm ra những điểm chung và điểm riêng 
mà các HS trong nhóm cho là guan trọng đối với mình. 

+ Thư kí ghi lại những điều này. Nhóm cử đại diện trình bày trước lớp 

Nhóm 3: Xác định điều quan trọng nhất (Giá trị là những điều quý giá nhất) 

+ Yêu cầu mỗi HS làm một biểu trưng về mình với các nội dung sau đây: 

e Người quan trọng nhất với bạn là a1? 

e Điều quan trọng nhất đối với bạn gì? 

e Phẩm chất đạo đức mà bạn luôn giữ cho mình không bị vi phạm là phẩm 
chất nào? 

se Điều mong muốn lớn nhất mà bạn muốn đạt được trong cuộc đời là gì? 

+ Phát cho mỗi HS một 1/2 mảnh giấy màu hoặc bìa khổ A4 để chia làm 
4 góc, mỗi góc viết ra những điều quan trọng nhất đối với mình. Ở giữa tờ 
giấy có thể phác hoạ chân dung mình. Dùng băng đính dán biểu trưng này 
trước ngực. 

+ Sau đó từng thành viên chia sẻ những điều quan trọng nhất của mình 
trong nhóm. 

+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm tìm ra những điểm chung và điểm riêng 
mà các bạn trong nhóm cho là guan trọng nhất đối với mình. 

+ Thư kí ghi lại những điều này và cử đại diện trình bày trước lớp. 

* Bước 2: Làm việc chung trong nhóm lớn 

— Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm. 

~ Người tổ chức mời các HS bình luận/nêu câu hỏi về kết quả làm việc nhóm. 

~ Sau đó người tổ chức nêu câu hỏi: Qua những giá trị đã xác định, những 
vấn đề nào trong cuộc sống được nhiều người coi trọng nhất? Vì sao? 

— Người tổ chức ghi nhận những ý kiến, phân tích, khái quát, bổ sung và 
chốt lại: 


+ Điều mà mọi người coi là quan trọng trong cuộc sống: 


122 


e Về vật chất như: 

e Về việc làm như: 

e Về sức khoẻ như: 

s Về tình cảm như: 

e Về tỉnh thần như: 

e Về đạo đức như: 

e Người quan trọng nhất đối với mình là: 

+ Điều mong muốn lớn nhất sẽ đạt được trong cuộc đời là: 

* Bước 3: 

~ Người tổ chức tiếp tục đưa ra câu hỏi cho cả nhóm lớn: 

+ Qua uiệc xác định những giá trị ở bước 1, bạn hiểu bĩ năng xác định giá 
trị là gì? 

+ Cách xác định giá trị như thế nào? 

~ Người tổ chức ghi nhận những ý kiến. phân tích, khái quát, bổ sung và 
chốt lại. 

c. Kết luận 

1. Kĩ năng xác định giá trị là khả năng xác định những đức tính, niềm tin, 
thái độ, chính kiến. những mong muốn... nào của mình cho là quan trọng, 
đúng đắn, quý giá mà mình giữ gìn, bảo vệ, hoặc nó đã chỉ phối hành động 
của mình trong cuộc sống. 

9. Cách xác định giá trị đối với bản thân: 

+ Xem xét điều đó có ý nghĩa đôi với bản thân và xa hội không? 

+ Xem xét điều đó có quan trọng đối với cuộc sống của mình không? 

+ Xem xét đó có phải là điều quý giá mà mình phải giữ gìn, bảo vệ không? 

+ Xem xét điều đó có luôn định hướng/chỉ phối hành động, hành vi của 
mình không? 

Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng tự xác định giá trị 

a. Mục tiêu 

HS vận dụng kĩ năng xác định giá trị để tự xác định những giá trị đối với 
mình và những giá trị của mình. 


123 


ll 


b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc cá nhân 

— NTC phát cho mỗi HS một mảnh giấy để viết ra những điều sau đây: 

+ Những điều nào đang có ý nghĩa, quan trọng đối uới bạn hiện nay? 

+ Trong số những điều đó, điều nào bạn thấy quý giá mà cần phải giữ gìn 
uà bdo uệ nó? 

+ Điều nào luôn chỉ phối hành u¡ của bạn? 

* Bước 3: Làm việc chung toàn lớp 

— NTC lấy tỉnh thần xung phong của các HS muốn chia sẻ kết quả tự xác 
định giá trị của mình 

~ Tuỳ thuộc vào thời gian mà tạo cơ hội cho bao nhiêu HS có thể chia sẻ. 

c. Kết luận 

Giá trị đối với mỗi người có những điểm chung và điểm riêng. Mọi người 
cần tôn trọng những giá trị riêng của mỗi người, miễn là những giá trị đó 
không làm phương hại đến người khác và xã hội. 


V. TỔNG KẾT 

* Người tổ chức yêu cầu các HS nêu lên: 

— Từ chủ đề này bạn rút ra được những thu hoạch nào về mặt nhận thức? 

— Những kĩ năng sống nào được sử dụng trong chủ đề này? 

* Sau đó người tổ chức chốt lại: 

~ Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này: 

+ Thế nào là giá trị? Cách xác định giá trị? 

+ Mỗi người cũng cần biết tự xác định giá trị của mình và đối với bản thân 
mình để giữ gìn, bảo vệ và để những giá trị đó định hướng cho mọi hành động 
trong cuộc sống của mình... 

+ Mỗi người cần biết tôn trọng những đặc điểm riêng và những giá trị 
riêng của người khác. 

~ Những kĩ năng sống đã thực hành và vận dụng: 

+ Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác khi thảo luận nhóm và thảo luận 
- chung cả lớp. 

+ Kĩ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo trong các hoạt động tìm hiểu 
giá trị là gì; xác định giá trị và khi trả lồi các câu hỏi để rút ra những điều cần 
thu hoạch qua chủ đề. 


124 


+ Thực hành kĩ năng tự nhận thức về những giá trị và những giá trị đối 
với mình. 

+ Hình thành kĩ năng tự xác định giá trì. 

Tài liệu phân phát cho HS 

Cái rìu vàng 
(Dành cho hoạt động 1) 

Ngày xưa có một anh tiêu phu nghèo. Anh biếm sống bằng nghề kiếm củi 
uà bán cho nhân dân trong uùng. Anh rất nghèo, nghèo đến nỗi không có gì 
ngoài một cái rìu. Một hôm, anh ào rừng biếm củi như mọi khí. Nhưng khi 
anh đang đốn cây thì chiếc rìu đã tuột khỏi tay anh 0à rơi xuống một con sông 
gần đó. Anh rất buốn uì mất cái rìu, anh đã khóc bởi uì đó là công cụ hiếm ăn 
duy nhất mà anh có uà nhờ nó mà anh có thể nuôi được cha mẹ già. 

Sau một lúc thì từ sông xuất hiện một bà tiên. Bà hỏi anh: 

~ Này, anh bạn trẻ! Tại sao hôm nay anh khóc nhiều thế? 

Anh tiều phu kể lại chuyện anh đã đánh rơi mất chiếc rìu cho bà tiên nghe. 
Nhưng bà tiên đó muốn thử lòng trung thực của anh, nên bà nói uới anh: 

~ Đừng buồn nữa, ta sẽ giúp anh tìm lại chiếc rìu. 

Lát sau bà lại xuất hiện uới một chiếc rìu bạc uà hỏi anh: 

~ Đây có phải là chiếc rìu mà anh đánh mất không? 

Người tiểu phu biết rằng chiếc rìu bạc rất có giá trị uà trẻ lời: 

~ Tôi chỉ là một anh tiểu phu nghèo, làm sao có thể có một chiếc rìu đắt 
như thế: 

Sau đó bà tiên lại xuất hiện tới một chiếc rìu oàng bà hỏi “đó có phải là 
chiếc rìu của anh không". 

Một lần nữa anh trẻ lời rằng đó không phải là chiếc rìu của anh. 

Cuối cùng bà tiên mang lại chiếc rìu cũ của anh. Khi nhìn thấy chiếc rìu 
của mình, anh đã uô cùng sung sướng. 

Anh nói uới bà tiên: 

— Đó chính là chiếc rìu của con uà cho con xin lại nó. 

Bà tiên nói: 

~ Anh là người rất trung thực mặc dù anh rất nghèo. Nên anh có thể cầm 
cả cái rìu cũ lần cái rìu uàng uà rìu bạc nữa. 


lÍ (| 


9. Phiếu xác định giá trị (Dành cho hoạt động2) 

Điều nào trong số những điều sau đây là quan trọng/có ý nghĩa đối với 
bạn? Hãy đánh dấu vào những điều nào bạn cho là có ý nghĩa/quan trọng đối 
với mình. 

1. Giúp đỡ gia đình, làm cha mẹ vui. 

2. Đủ ăn. đủ mặc. 

3. Học giỏi. 

4. Kiếm được nhiều tiền. 

5. Kiếm được việc làm ưa thích. 

6. Giúp đỡ bạn bè. 

7. Chiếm được tình cảm của bạn trai/bạn gái mà bạn muốn. 

8. Có ngoại hình đẹp. 

9. Được thày cô quý mến. 

10. Không thua kém người khác. 

11. Có tâm hồn trong sáng. 

12. Cuộc sống không vất vả. 

13. Làm được việc tốt. 

14. Được mọi người xung quanh quý mến. 

15. Chuẩn bị cho tương lai. 

16. Làm được những điều mình mong tước. 

17. Có cơ hội để học đại học. 

18. Có năng khiếu thể thao. 

19. Nổi tiếng. 

90, Có danh dự. 

21. Có nhân phẩm. 

22. Có nhiều bạn. 

23. Có sức khoẻ tốt. 

24. Sử dụng thời gian hữu ích. 


126 


TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHỦ ĐỀ 


Mối quan hệ giữa giá trị uà hành ui 


"Mộ hình tang băng trồi"” 
[đữa két đũa giáo dực... 


'kiến thức và kỹ nẵng 
Dễ bộc lõ và xác định 


Năng luc hành vi/giá trị 
Khó nhìn thấy; ít rõ 
rằng 
Tuy vậy, ảnh hưởng 
và kiêm soát hành ví 
(bề ngoài) của HS 


Câu chuyện về sự lựa chọn 

Hai người nông dân rời quê đi biếm sống. Một người muốn đi Thượng Hỏi, 
còn người bia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi 
u họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: Người Thượng Hải khôn ngoan 
lắm, người nơi khác đến hỏi đường, họ cũng thu lệ phí. Còn người Bắc Kinh 
thì thật thà chất phác, thấy ai không có cái ăn, không những họ cho bánh bao 
mà còn cho cả quần áo cũ nữa. 

Người trước đây muốn đi Bắc Kinh nghĩ bụng, Thượng Hải hay hơn, chỉ 
đường cho người khác cũng có thể được kiếm tiên, thế thì chẳng có uiệc gì là 
không hiớit được tiền cả. Muy quá mrừnh uấn chưa lên tàu, nếu không đã đánh 
mất một cơ hội làm giàu. 

Người trước đây muốn đi Thượng Hải nghĩ bụng, Bắc Kinh hay hơn, 
không kiếm được tiền cũng hông bị chết đói. May mà mình uân chưa lên tàu 
đị Thượng Hải. 

Thế là, họ gặp nhau tại quầy trả ué, người trước đây muốn đi Bắc Kinh 
đổi ué đi Thượng Hải, người muốn đi Thượng Hải đổi ué đi Bắc Kinh. 

Người đi Bắc Kinh nhận thấy rằng, Bắc Kinh thật là tuyệt uời. Tháng đầu 
tiên, anh ta không phải làm gì cả, nhưng uấn không bị đói. Không những anh 
ấy có thể uống nước lọc miễn phí trong đại sảnh của những nhà hàng lớn, mà 
còn được ăn các món miễn phí trong các siêu thị. 


127 


Người đi Thượng Hải phát hiện rằng. Thượng Hải qua là một thành phố 
có thể biếm được nhiều tiền. Làm uiệc gì cũng có thể biểm ra tiền. Chỉ đường 
cho người khác cũng có thể kiếm được tiền, bưng một chậu nước cho người 
khác rửa mặt cũng có thể kiếm được tiền. Chỉ cần chịu khó động não một chút, 
rồi chịu khó lao động là có thể kiếm được nhiều tiên. 

Dựa uào bình nghiệm 0à sự hiểu biết của mình đổi uới đất trồng, người đi 
Thượng Hải ra uùng ngoại ô lấy những bao đất, trộn lân uới lá cây tà cát, để 
bán (dưới danh nghĩa là đất trồng cây cảnh) cho người những người Thượng 
Hải yêu hoa mà chưa nhìn thấy đất trồng hoa bao giờ. Ngày đầu tiên, ông đi 
đi lại lại giữa thành phố uà uùng ngoại ô tổng cộng 6 lần, biếm được 50 nhân 
dân tệ. Một năm sau, nhờ uào loại "đất trồng cây cảnh " ấy, ông đã có một cửa 
hàng nho nhỏ. Sau nhiều năm đi lại trong các ngõ hẻm, ông nhận thấy: một số 
cửa hàng tuy được quét dọn sạch sẽ như chùi, nhưng biển hiệu lại rất dơ bẩn. 
Đò hỏi, ông mới được biết, đó là do những công tỉ uệ sinh chỉ chịu trách nhiệm 
lau chùi sàn nhà, mà không chịu trách nhiệm lau chùi bảng hiệu. Thế là, ông 
thành lập một công tỉ chuyên lau chùi bảng hiệu. Đến nay, công tỉ của ông có 
hơn 150 người, công uiệc làm ăn cũng được mỏ rộng từ Thượng Hải đến Hàng 
Châu uà Nam Kinh. 

Sau đó, ông đi tàu lên Bắc Kinh bhảo sát tiềm năng của dịch oụ uệ sinh ở 
đây. Khi đến ga Bắc Kinh, ông thấy một người nhặt rác thò đầu uào toa 
giường mềm, xin uỏ lon bia. Khi ông đưa uỏ lon bìa cho người đó, họ mới giật 
mình nhận ra nhau, hoá ra 5 năm trước đây, họ từng đổi ué cho nhau. 

Thành bại của con người năm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới uà xác định chỗ 
đứng của mình như thế nào. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, thế giới theo 
cách nhừn của bạn sẽ là điểm tựa tốt nhất để bạn hoàn thiện bản thân. Nếu 
bạn có những suy nghĩ tiêu cực uà thái độ ÿ lại, thế giới theo cách nhìn của 
bạn chỉ có thể là uốn liếng để bạn tiêu xài phung phí. Những người luôn nhìn 
thấy uà nắm bắt cơ hột ở bất cứ nơi nào thì rất ít khi thất bại. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1) Theo anh, chị giá trị và kĩ năng xác định giá trị có ý nghĩa như thế nào 
đối với mỗi người? 

2) Hãy tự xác định những giá trị của bản thân, kể cả những giá trị chung - 
giống mọi người và những giá trị riêng không giống mọi người. 


128 


hương VIII 
KĨ NẴN6 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 


I. MỤC TIÊU 


1. Kiến thức 

Người học hiểu được ý nghĩa của kĩ năng xác định mục tiêu và lập kế 
hoạch thực hiện mục tiêu trong cuộc sống để định hướng cho một cuộc sống 
lành mạnh. 


2. Thái độ 
Người học chủ động xác định những mục tiêu cụ thể trong lứa tuổi vị 
thành niên và mục tiêu của cả cuộc đời. 


3. Về kĩ năng sống 

~ Thực hành kĩ năng tự nhận thức, phân tích, tư duy phê phán, tư duy 
sáng tạo. 

- Thực hành kĩ năng giao tiếp/đàm thoại: lắng nghe, thừa nhận ý kiến 
người khác và diễn đạt, bảo vệ ý kiến của mình, kĩ năng xác định mục tiêu. 


II. THÔNG ĐIỆP 

~ Con người khác với các loài động vật khác là: họ sống có ý thức và có 
mục đích. Nói cách khác, con người biết mình sống để làm gì? và dự kiến được 
cuộc đời mình sẽ đi đến đâu? Vì vậy, trong từng giai đoạn của cuộc đời con 
người bình thường đều xác định cho mình những mục tiêu cần đạt được dựa 
trên những nhu cầu, mong muốn của bản thân. 

~ Người sống có mục tiêu mới là người biết quý trọng cuộc sống của mình 
và đặt vào cuộc sống nhiều ý nghĩa. Còn ai sống không có mục tiêu, sống theo 
kiểu nước chảy bèo trôi, được chăng hay chó... thì cuộc đời không có đích, trở 
nên vô vị, có thể bị lệch lạc. 

~ Người biết đặt cho mình những mục tiêu phù hợp với khả năng và điều 
kiện của mình và quyết tâm thực hiện chúng thì sẽ phát huy được hết những 
điểm mạnh của bản thân và người đó sẽ dần bước lên những nấc thang thành 
công trong cuộc sống. 


129 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

- Giấy màu hoặc giấy khổ A4 cắt nhỏ để cá nhân viết những mong 
muốn/mục đích của cuộc sống. 

~ Giấy A0 thống kê những mong muốn trong cuộc sống và trong giai đoạn 
đang trưởng thành; thống kê kết quả phân tích những mong muốn hiện thực 
và không hiện thực. 

~ Bút dạ, bút viết 

~ Băng dính, kéo 

— Hộp đựng phiếu. 


IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
Người tổ chức giới thiệu về mục tiêu và thông điệp của chủ đề. 


Hoạt động 1: Xác định mong muốn 


a. Mục tiêu: HS biết vận dụng kĩ năng tự nhận thức những mong muốn của 
bản thân để làm cơ sở cho việc xác định mục tiêu phấn đấu cho bản thân. 


b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc cá nhân. 

~ Phát cho mỗi người 1 mảnh giấy để ghi những mong muốn cho bản thân 
trong lứa tuổi này và trong cuộc đời mình (vận dụng kĩ năng tự nhận thức về 
những mong muốn) 

* Bước 3: Làm việc theo nhóm. 

~ Chia lớp thành nhóm từ 5 đến 7 người. Cử nhóm trưởng và thư kí. Mỗi 
thành viên trong nhóm bỏ mảnh giấy đã ghi những mong muốn cho bản thân 
vào hộp đựng chung của nhóm. 

— Sau đó mở hộp, mỗi thành viên nhặt một tờ/mảnh giấy trong hộp rồi lần 
lượt đọc to cho cả nhóm cùng nghe. 

Lưu ý: Sở đĩ phải làm như vậy để khuyến khích các bạn có thể nói ra 
những mong muốn thầm kín của mình mà không ngại, vì khi các phiếu không 
ghi tên và đã được trộn lên rồi mỗi người nhặt một phiếu để đọc thì sẽ không 
biết mong muốn đó là của ai trong nhóm. 

— Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên cùng xác định những mong muốn 
nào là chung, những mong muốn nào là riêng của các thành viên trong nhóm 
(về cả 9 loại mong muốn trong cuộc sống và mong muốn ưu tiên trong lứa 
tuổi này). 


130 


~ Thư kí ghi những ý kiến đã được thống nhất trong nhóm vào giấy thành 
9 cột: mong muốn trong cả cuộc đời; và mong muốn ưu tiên trong lứa tuổi này. 
Sau đó treo giấy đó lên tường để cả lớp có thể quan sát được. 

* Bước 3: Làm việc chung toàn lớp. 

~ Các nhóm cử đại diện nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm mình. 

— Người tổ chức mời các HS bình luận/nêu câu hỏi về kết quả làm việc 
nhóm. Sau đó NTC chốt lại 

c. Kết luận 

* Mục tiêu/mong muốn của mỗi người về cuộc đời mình/hay trong từng 
giai đoạn có những điểm giống và khác nhau. Mục tiêu/mong muốn của mỗi 
người trong từng giai đoạn cũng có thể không như nhau. 

* Mong muôốnlImục đích của chúng ta trong cuộc đời: 

~ Về nghề nghiệp/việc làm 

— Về gia đình riêng trong tương lai 

~ Về sức khoẻ 

— Về sự thành đạt 

* Mong muốn/mục tiêu ưu tiên trong lứa tuổi này: 

— Về học tập 

~ Về sức khoẻ 

~ Về tình cảm bạn bè 

~ Về tình cảm gia đình 

— Về việc làm... 

Hoạt động 9: Xác định mong tnrưốn rang tính hiện thực(xác định 
mục tiêu 

a. Mục tiêu 

HS nắm được các yếu tố chi phối mong muốn có thể trở thành hiện thực 
và nắm được các bước xác định mục tiêu phấn đấu. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Mong muốn có thể trở thành hiện thực và mong muốn không 
hiện thực. 

~ Dùng phương pháp động não. yêu cầu từng thành viên trong lớp đưa ra 
ý kiến của mình thông qua trả lời câu hỏi: 


151 


Trong số những mong muốn đã được xác định ở hoạt động I thì mong 
muốn nào có thể trở thành hiện thực, còn mong muốn nào chỉ là giấc mơi 
không hiện thực đối uới bạn? 

~ Phân tích, xác nhận và kết luận rằng cùng một mong muốn. nhưng nó 
có thể trở thành hiện thực đối với người này, nhưng lại chỉ có thể là giấc mơ 
đối với người khác 

* Bước 2: Cách xác định mục tiêu/mong muốn mang tính hiện thực. 

~ Người tổ chức dùng phương pháp động não hỏi cả lớp: 

Muốn đặt ra được những mong muốn mang tính hiện thực có thể trở 
thành mục tiêu để phấn đấu, chúng ta cần phải tính đến những yếu tố nào? 

~ Ghi nhận các ý kiến, phân tích và tổng hợp, bổ sung và chốt lại. 

c. Kết luận 

Cách xác định mục tiêu mong muốn mang tính hiện thực: 

— Mục tiêu/mong muốn của cá nhân phải chính đáng, phù hợp lợi ích 
chung của xã hội 

- Xác định thời gian để thực hiện mục tiêu (Mục tiêu đó sẽ định thực hiện 
trong thời hạn nào — ngắn hạn, trung hạn, dài hạn). 

— Những khả năng, ý chí quyết tâm của bản thân/điều kiện chủ quan. 

~ Điều kiện khách quan (thuận lợi và khó khăn) để hiện thực hoá mục tiêu. 

~ Những cơ hội để thực hiện mục tiêu, nếu ta chớp được cơ hội có thể là 
yếu tố thuận lợi để thực hiện mục tiêu. 

- Những thách thức đòi hỏi ta phải vượt qua thì sẽ có khả năng thực hiện 
được mục tiêu đặt ra. 

- Cân nhắc tất cả các yếu tố trên xem. Các yếu tố nào có thể khác phục, 
vượt qua để đạt được mục tiêu, và những yếu tố nào không thể khắc phục 
được nhưng lại giữ vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của việc 
thực hiện mục tiêu. Nếu có các yếu tố này thì cần từ bổ mục tiêu đã dự định. 

Hoạt động 3: Thực hiện mục tiêu 

a. Mục tiêu 

HS nhận thức được biết xác định mục tiêu phù hợp chưa đủ mà còn phải 


biết lập kế hoạch và quyết tâm thực hiện mục tiêu, đồng thời nắm được các 
bước thực hiện mục tiêu. 


132 


b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Sắm vai. 

Hùng học khá nên tin rằng mình sẽ uào được trường chuyên. Thấy Hùng 
chưa tận dụng thi gian để học uà thường đi ngủ kể cả khi chưa làm xong bài, 
cha Hùng sốt ruột giục con: 

— Con phải lập kế hoạch học, làm bài uà ôn tập để đến kì thì mới có thể 
yên tâm được. 

Nhưng Hùng trả lời bố: 

- Quan trọng là xác định được mục tiêu, còn mọi cái đâu sẽ có đó, bố q. 

Nếu bạn ở u‡ trí của bố Hùng, bạn sẽ nói gì? 

* Bước 2: Thảo luận chung toàn lớp. 

1. Theo kinh nghiệm của bạn, để mục tiêu trở thành hiện thực chúng ta 
cần làm gì? 

- Ghi nhận tất cả ý kiến của người tham gia. Sau đó, phân tích, khái 
quát, bổ sung và chốt lại: 

c. Kết luận 

Để mục tiêu trở thành hiện thực cần phải lập kế hoạch thực hiện mục tiêu 
và quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đặt ra. Các bước cụ thể như sau: 

* Bước 1: Lập kế hoạch. 

Khi lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cần trả lời các câu hỏi sau đây: 

~ Để đạt được mục tiêu đặt ra cần phải làm những việc gì? Việc gì làm 
trước, việc nào làm sau? 

~ Từng việc được thực hiện như thế nào? 

Từng việc được thực hiện khi nào, trong thời gian bao lâu? 

~ Từng việc được tiến hành bằng các phương tiện gì? Cần những điều kiện nào? 

— Kết quả cần đạt được? 

* Bước 2: Tổ chức thực hiện kế hoạch. 

* Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm. 


V. TỔNG KẾT 

* Để người tham gia nêu lên: 

— Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này 

~ Những kĩ năng sống nào được sử dụng trong chủ đề này 


HH 


133 


* Sau đó người tổ chức chốt lại: 

—.Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này: 

+ Mỗi người đều có những mong muốn, mục tiêu cho cả cuộc đời và trong 
từng giai đoạn của cuộc sống. 

+ Mong muốn, mục tiêu của mỗi người rất đa dạng, có những điểm chung 
với người khác nhưng cũng có những điểm khác nhau. 

+ Không phải mong muốn nào cũng có thể trở thành hiện thực. Muốn 
mong muốn trở thành hiện thực thì trước hết nó phải phù hợp với điều kiện 
chủ quan và khách quan, sau đó phải biết lập kế hoạch và quyết tâm thực 
hiện nó. 

— Trong chủ đề này đã vận dụng và thực hành các kĩ năng sống như: 

+ Kĩ năng tự nhận thức khi đưa ra những mong muốn/ mục tiêu của mình. 

+ Ki năng phân tích, tư duy phê phán khi xác định những mục tiêu nào 
không phải là mục tiêu trong cuộc sống của mỗi cá nhân, khi xác định mục 
tiêu nào không mang tính hiện thực. 

+ Kĩ năng giao tiếp/đàm thoại: lắng nghe, thừa nhận ý kiến người khác và 
diễn đạt, bảo vệ ý kiến của mình... khi thảo luận nhóm và khi thảo luận 
chung cả lớp. 

+ Kĩ năng xác định mục tiêu khi đưa ra những mục tiêu của mình và đưa 
ra các yếu tố cần cân nhắc khi xác định mục tiêu mang tính hiện thực. 


TÀI LIỆU ĐỌC THÊM 


Làm thế nào để đạt mục dích? 

Tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước một ngã tư đường phố ở Việt 
Nam. Không có đèn giao thông. Bạn thì đang ở bên này đường và muốn sang 
bên kia đường. Dòng người đang cuồn cuộn chảy ngang trước mặt bạn. Vậy 
bạn sẽ làm thế nào? Có ba cách bạn có thể làm: 

Một là: Bạn thần người ra "đông quá, thôi mình quay về thôi!". 

Hai là: Bạn đứng đó, phấn tích từng chiếc xe một, xem cách đi của nó thế 
nào để mình còn biết cách xử lí. Nhưng vì xe cộ đi qua đi lại khá đông nên bạn 
vừa nghĩ xong cho chiếc xe này thì lại một chiếc xe khác xuất hiện, rồi lại 
chiếc xe nữa, đi đủ kiểu khác nhau. và bạn phân tích không xuể. Nên bạn cứ 


134 


đứng nhìn ngập ngừng mãi, với một niềm hi vọng mong manh rằng, giá rồi 
đến một lúc nào đó, hết xe thì mình có thể vượt qua. Nhưng bạn biết rồi đấy, 
đường vắng xe là điều ngày càng không thể có ở Việt Nam. 

Cách thứ ba: Bạn biết bên kia đường là nơi bẹn muốn tới và bạn sẽ vừa 
quan xát xung quanh cẩn thận. vừa luồn lách giữa dòng xe cộ. Có thể bạn 
phải dừng lại chờ cho một chiếc xe đi qua rồi có thê nổ ga nhanh hơn. Cuối 
cùng bạn cũng có thể vượt qua được và sang được bén kia đường. 

Chắc bạn đọc đến đây thì cũng thấy rằng cách thứ ba mới là cách chúng 
ta thường hay làm và làm một cách rất tự nhiên. Liệu bạn có thể nhận thấy 
khi bạn có một mục đích trong cuộc sống, sẽ giúp ban nhận ra được những rào 
cản cần phải vượt qua để đạt tới. Đồng thời, nếu đó là mục đích thực sự của 
bạn. Nếu nó làm bạn thực lòng yêu thích và để tâm theo đuổi, nó cũng giúp 
bạn tìm được cách vượt qua những rào cản. 

Trong thực tế, dù bạn muốn đạt được điều gì. rào cần vẫn sẽ luôn tổn tại. 
Nếu ta quá rối trí bởi những rào cần. thì ta có thê thuộc loại người thứ nhất đi 
qua đường: Thấy sợ quá nên bỏ về nhà ngủ mất. tất nhiên chúng ta cũng có 
thể áp dụng cách sống này, và rồi chúng ta sẽ không gặp vấn đề nào nữa. Tuy 
vậy, nếu cuộc sống mà không có những trải nghiệm thì còn gì thú vị nữa? 

Cũng có thể bạn sẽ có cách giải quyết của người đi xe kiểu thứ hai: ì ra 
phân tích từng vấn đề, có nghĩ cách giải quyết cho từng vấn đề, nhưng vừa 
nghĩ xong định áp dụng, thì nhìn lại vào thực tế, nó không phải như bạn đã 
nghĩ nữa rồi. Vậy nên, bạn có thấy mệt môi không khi cứ nghĩ quá nhiều mà 
hành động quá ít? 

Vậy nên điều cần thiết là luôn hướng tới tương lai, tập trung vào nó, 
nhưng để tầm nhìn của bạn đủ mở rộng để nhìn thấy rào cản mà tìm cách 
vượt qua thích hợp, và có những hành động cụ thể nữa. 


Ngắm bắn Mặt Trăng 


Thêm một câu chuyện nữa tôi muốn kể cho các bạn: Một cung thủ được 
ông thầy của mình dạy ngắm bắn... Mặt Trăng. Nhiều người bảo như vậy thật 
điên, nhưng cung thủ ngày nào cũng cứ tập bắn như thầy mình bảo. Hiển 
nhiên là anh ta không thể nào bắn đến đích là Mặt Trăng được, nhưng rốt 
cuộc anh ta vẫn trở thành cung thủ giỏi nhất của quốc gia đó. 

Hãy luôn có những mục đích thú vị nhất. tuyệt vời nhất mà bạn có thể 
tưởng tượng ra được. Rồi bắt đầu nhúc nhích nào! Có thể bạn không đạt tới 
mục đích của mình, nhưng dù gì nó sẽ làm cho bạn không ở nguyên một chỗ 


135 


rồi. Bạn đã tiến lên, đã vượt qua điều gì đó. Đó là chưa kể, bạn đạt được mục 
đích của mình, lại còn nhận được những điều tuyệt vời quá sức tưởng tượng 
của mình thì sao? 

(Theo sưu tầm của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Theo anh, chị kĩ năng tự xác định mục tiêu có ý nghĩa như thế nào đối với 
cuộc sống moỗi người? 


2. Đặt mục tiêu uà thực hiện mục tiêu cho bản thân 


z'Nine tiểu:của: tôi lầt: dau tGct006055000 05H GT8 006cc Q0Akcdtlá404050663%e 
~ Tôi sẽ thực hiện mục tiêu này trong khoảng thời gian...........................--...- 
— Những thuận lợi tôi đã có: ................................ - ---L CS 1122 112 1 vn nvey 


~ Những thách thức mà tôi phải đương đầu: ..................................-.-:-¿ 5-5552 
~ Những rủi ro có thể gặp: ................................--5-c-- 
~ Kế hoạch thực hiện mục tiêu của tôi:..........................-.-- ---- <5 Ss 2c c2 xe cscsexrsee 


186 


hương IX 
KĨ NĂN6 RA QUYẾT ĐỊNH VÀ BIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 


I. MỤC TIÊU 


~ Kiến thức: Người học hiểu được các vấn đề của bản thân và biết cách giải 
quyết vấn đề. 


- Thái độ: Người học chủ động đối mặt với những vấn đề xảy ra đối với 
mình và giải quyết những vấn đề đó một cách tích cực. 


~ Kĩ năng sống được rèn luyện: Giao tiếp, Ra quyết định, kĩ năng thương 
thuyết; kĩ năng giải quyết vấn đề: kĩ năng quan hệ liên nhân cách. 


II. THÔNG ĐIỆP 

Khi gặp phải vấn đề hoặc tình huống khó khăn trong cuộc sống, chúng ta 
cần phải suy nghĩ, lựa chọn và đưa ra các quyết định để giải quyết vấn đề, 
tình huống đó một cách phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. 

Với mỗi quyết định và giải quyết vấn đề đúng đắn, chúng ta có thể mang 
lại thành công cho cá nhân, niềm vui cho cha mẹ, anh em, bạn bè và những 
người thân khác. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng có những quyết định và 
giải quyết vấn đề không phù hợp. Hậu quả của những quyết định, giải quyết 
vấn đề không phù hợp là những hành vi sai trái hoặc nghiêm trọng hơn là 
những hành ví phạm pháp dẫn đến sự thất bại của bắn thân, gây phiền muộn 
cho những người xung quanh. Bên cạnh đó, đôi khi trước những hoàn cảnh 
phức tạp, chúng ta có thể lúng túng hoặc khó trong việc đưa ra quyết định 
phù hợp. 

Ra quyết định và giải quyết vấn đề là một việc làm quan trọng song 
không phải khi nào cũng dễ thực hiện. Để đưa ra một quyết định và giải 
quyết vấn đề phù hợp, chúng ta cần tìm hiểu kĩ vấn đề đang gặp phải, biết 
xác định các phương án giải quyết vấn đề đó, đánh giá đầy đủ kết quả của mỗi 
phương án, và phải biết so sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối 
cùng. Sau đó, chúng ta phải hành động theo quyết định đã lựa chọn và cuối 
cùng là cần đánh giá kết quả thực hiện nhằm rút kinh nghiệm cho bản thân. 


| lỶ 


137 


Ra quyết định là một khâu quan trọng của giải quyết vấn đề. Ra quyết 
định và giải quyết vấn đề có liên quan đến nhiều kĩ năng sống khác như : kĩ 
năng giải quyết mâu thuẫn, kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng giao tiếp, kĩ 
năng kiên định,... 


II.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

- Giấy màu hoặc giấy khổ A4 cắt nhỏ để cá nhãn viết những vấn đề của 
cuộc sống. 

- Giấy Áo, 

— Bút dạ, bút yiết 

— Băng dính, kéo 

— Hộp đựng phiếu 

~ Ghế ngồi cá nhân : 9 chiếc để tổ chức trò chơi "Cờ ca rô người". 


IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi " Cờ ca rô người" 

a. Mục tiêu 

— HS có khái niệm về việc đưa ra quyết định và những yếu tố tác 
động/ảnh hưởng tới việc ra quyết định 

— HS có thái độ và kĩ năng hợp tác và chia sẻ với người khác trong nhóm. 

b. Cách tiến hành 

- Xếp 9 chiếc ghế thành ba hàng và quay về cùng một phía theo hình sau: 


„mm 
J"SỦ DẤU TâU 
4) 5 


- Chia lớp học thành 


=x 


ai nhóm, mỗi nhóm ð người. 


138 


~ Đặt tên cho hai nhóm. ví dụ: nhóm X và nhóm () (có thể viết tên nhóm 
lên giấy và đính trên ngực người chơi). 

~ Theo hiệu lệnh của người hướng dẫn. lần lượt từng thành viên của 2 
nhóm sẽ tự chọn chỗ ngồi cho mình. Nhóm nào làm thành một hàng 3 ghế 
theo hàng ngang. hoặc theo hàng dọc, hay theo đường chéo trước nhóm đó sẽ 
thắng cuộc. 

~ Lưu ý: Mỗi người chơi phải tự quyết định, các thành viên khác không 
được gợi ý. Người hướng dẫn ra hiệu lệnh để khống chế thời gian chọn chỗ 
ngồi của người chơi. 

Yêu cầu học viên thảo luận chung theo các câu hỏi sau: 

1) Để giành được thắng lợi trong trò chơi vừa rồi mỗi người và toàn đội 
cần phải làm gì? 

2) Trò chơi cần đến kĩ năng gì? 

c. Kết luận 

Để giành được thắng lợi mỗi đội phải bàn bạc tìm ra nước cờ tôi ưu để 
đảm bảo chiến thắng cho đội mình, rồi đưa ra quyết định uà phân công từng 
thành uiên thực hiện nước cờ của đột mình. 

~ Khi uào cuộc chơi, tình huông thay đổi từng người chơi lại phải suy nghĩ, 
lựa chọn uà sáng tạo ra những quyết định khác phù hợp trên cơ sở phân tích 
cái lợilbất lợi của các uị trí có thể lựa chọn. 

Hoạt động 9: Tự nhận thức uấn đề 


a. Mục tiêu 

Người tham gia tự nhận thức được các vấn đề của bản thân và biết rằng 
Lruong cuộc sống mỗi người đều gặp những vấn đề có thể giống và khác nhau. 

b. Cách tiến hành 

~ Người tổ chức đặt câu hỏi: 

Trong quá trình thực hiện những mong muốn của mình, bạn đã uà đang 
gặp những căng thẳng, những mâu thuần, những khó chịu, những khó khăn, 
thách thức hoặc cần trở. Đó là những vấn đề gì? 

~ Phát cho mỗi người 1/4 tờ giấy khổ A4 để từng thành viên ghi ra những 
vấn đề mà mình gặp phải. Sau đó bỏ vào hộp đựng phiến của lớp. 

~ Người tổ chức trộn phiếu sau đó mời từng thanh viên nhặt lại 1 phiếu 
bất kì, rồi đọc to cho cả lớp cùng nghe. 


139 


— Mời 1 thành viên làm thư kí ghi lại những vấn đề phản ánh trong các 
phiếu cá nhân (chỉ ghỉ những uấn đề không trùng lặp). 

~ Sau đó người tổ chức phân loại các vấn đề và chốt lại. 

c. Kết luận 

* Trong cuộc sống của từng người, cũng như của mọi người có rất nhiều 
vấn đề giống và khác nhau. Những vấn đề này đều cần phải được giải quyết 
sao cho có hiệu quả nhất. 

* Những vấn đề của lứa tuổi vị thành niên (thanh, thiếu niên) thường gặp là: 

~ Học tập 

— Tình cảm/quan hệ trong gia đình 

~ Quan hệ thầy trò 

- Sức ép của bạn bè, mâu thuẫn trong tình bạn 

— Tình bạn khác giới/tình yêu 

~ Việc làm/Nghề nghiệp. 


Lưu ý: Hoạt động này có thể sử dụng phương pháp hỏi trực tiếp (động 
não) là nhanh nhất, nhưng để các bạn có thể nêu hết những uấn đề nhạy cảm 
của cá nhân thì phải dùng phương pháp nêu các vấn đề một cách gián tiếp 
như phương pháp gợi ý trên. 

Hoạt động 3: Giải quyết uấn đề 

a. Mục tiêu: Thông qua giải quyết các tình huống giả định giúp HS nắm 
được các bước của kĩ năng giải quyết vấn đề để đảm bảo vấn đề được giải 
quyết hiệu quả, phù hợp nhất. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Thảo luận nhóm để giải quyết vấn đề. 

~ Chia lớp thành các nhóm, giao cho mỗi nhóm tìm cách giải quyết 1 tình 
huống (trong phần tài liệu phân phát) và trả lời câu hỏi: 

1) Có những cách giải quyết nào trong tình huống? 

2) Trong số các cách giải quyết đó nhóm bạn sẽ chọn cách giải quyết nào? 
Vì sao? 


140 


3) Sau khi lựa chọn cách giải quyết bạn còn phải làm gì? 

- Các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. 

* Bước 2: Phân tích các bước ra quyết định và giải quyết vấn đề. 

- Người tổ chức yêu cầu cả lớp: Hãy phân tích các bước ra quyết định uà 
giải quyết uấn đề. 

- Ghi nhận những ý kiến được nêu ra. Phân tích các ý kiến đó và khái 
quát thành các bước phải trải qua khi giải quyết vấn đề. 

Các bước giải quyết vấn đề: 

1. Nhận thức (nhận diện) được tình huông đó là uấn đề (hay có nguy cơ) 
gì. Để nhận thức được vấn đề trong tình huống phải sử dụng kinh nghiệm đã 
có. Tự nhận thức những điểm yếu. điều thích và muốn... của bản thân. để 
tỉnh táo và cảnh giác với hậu quả nếu làm theo mà không suy nghĩ. 

9. Thu thập thông tin, liệt bê xem có những phương án sự lựa chọn nào để 
giai quyết tình huôngluấn đề đó. Bước này phải sử dụng kĩ năng phân tích, 
suy nghĩ sáng tạo và linh hoạt. 

3. Phân tích những cái lợi uà cái hại, giá trị uà yếu tổ cảm xúc của từng 
cách lựa chọn. Trong bước này nhất thiết phải sử dụng kĩ năng phân tích, tư 
duy phê phán, xác định giá trị, tìm kiếm sự giúp đỡ (giao tiếp, bày tỏ...). 

4. Lựa chọn cách giải quyết tốt nhất đối với bản thân. Ở đây phải sử dụng 
kĩ năng so sánh, cân nhắc giá tri, tư duy sáng tạo... 

5. Ra quyết định: ở đây có thể phải sử dụng kĩ năng từ chối, thương 
thuyết, ứng phó với đối tượng muốn rủ rê làm theo ý họ. 

6. Thực hiện quyết định của mình: Kĩ năng kiên định với giá trị. quyết 
định mà mình đã lựa chọn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. 


7. Kiểm tra, đánh giá quyết định và việc thực hiện quyết định. 


V. TỔNG KẾT 

* Để người tham gia nêu lên: 

~ Những thông điệp được rút ra từ chủ đề. 

~ Những kĩ năng sống được sử dụng trong chủ đề. 
* Sau đó người tổ chức chốt lại: 

—~ Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề: 


n 


141 


Trong cuộc sống đôi khi con người thường gặp những chuyện rắc rối trong 
các lĩnh vực học tập, tình cảm gia đình, tình cảm và sức ép của bạn bè, sức khỏe, 
việc làm... những vấn đề này cần phải giải quyết. Có nhiều cách giải quyết 
vấn để, quan trọng là chúng ta phải biết cân nhắc để ra những quyết định 
đúng. giải quyết vấn đề một cách tối u để có thể đạt đợc những mong muốn/ 
mục tiêu và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

~ Những kĩ năng sống đã vận dụng và hình thành qua chủ đề: 

+ Giao tiếp, kĩ năng quan hệ liên nhân cách trong thảo luận nhóm. 

+ Ki năng kĩ năng thương thuyết: kĩ năng ra quyết định, kĩ năng kiên 
định trong xử lí các tình huống. 

+ Hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề. 

Tài liệu phân phát 

~ Tình huống 1: 

Hải uà Hiếu là đôi bạn thân thường chia sẻ uới nhau mọi điều. Một hôm 
Hải nói uới Hiếu rằng: mình đã tập hút thuốc lá thấy có nhiều cảm giác rất 
thích thú. Hải cố rủ Hiếu cùng hút thuốc uới mình. 

— Tình huống 2: 

Bố mẹ bạn cãi nhau 0à gia đình trở nên rất căng thẳng. Bạn buồn quá 
tâm sự uới một anh lớn tuổi hơn. Anh ấy rủ bạn uống rượu để quên nỗi buồn. 

~ Tình huống 83: 

Em dành dụm được ít tiền định để mua một bộ quần áo mới, nhưng chưa 
đủ, một người hàng xóm rủ chơi bài ăn tiên uà thuyết phục bạn có thể thăng 
bà sẽ có số tiền nhiều gấp đôi, gấp ba... 

Tham bhảo cách giải quyết uấn đề 

Vaughn đưa ra phương pháp viết tắt là FAST để dạy HS cách giải quyết 
vấn đề. Các bước của FAST như sau: 

- F. Tự do và suy nghĩ: HS cần xác định được vấn đề và nhìn nó từ góc độ 
của bản thân và của những người khác cùng tham gia. 

- A. HS đưa ra các giải pháp lựa chọn và học cách phân loại các giải pháp 
đưa ra. 

8. Đánh giá các giải pháp: HS tập hợp một số lựa chọn và đánh giá kết 
quả của từng giải pháp lựa chọn (alternative). 


142 


—TT. Thử làm. HS thực hành và thực hiện giải pháp và đánh giá hiệu quả 
của giải pháp đó. Nếu giải pháp đó không hiệu quả thì HS phải quay lại bước 3. 
(Đưa ra các giải pháp khác). 

BÀI TẬP 

Anh, chị hãy cho biết cách ra quyết định và giải quyết của mình khi gặp 
những tình huống sau: 

1) Vừa vào lớp học anh/chị đã bị ngay một miếng gạch nhỏ bay vụt qua mặt. 


2) Khi chấm bài anh/chị phát hiện ra hai bài kiểm tra giống hệt nhau cả chỗ 
đúng, sai và câu chữ trình bày. 


143 


thương X 
KĨ NĂN6 BIA0 TIẾP 


I. MỤC TIỀU 


* Kiến thức: 
~ Hiểu rõ về ý nghĩa của kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống. 


~ Hiểu được các yếu tố góp phần cho giao tiếp có hiệu quả. 
* Thái độ: HS chủ động rèn luyện kĩ năng giao tiếp có hiệu quả. 


* Kĩ năng sống: HS biết trình bày dễ hiểu, thuyết phục; biết lắng nghe 
tích cực; biết thiện chí với người khác,vận dụng kĩ năng giao tiếp cả bằng lời 
và không lời vào các mối quan hệ. 


II. THÔNG ĐIỆP 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp gỡ. trao đổi với nhiều người về 
thông tin, tình cảm và các vấn đề khác nhau. Đó chính là quá trình giao tiếp. 
Giao tiếp là một kĩ năng sống quan trọng giúp con người xây dựng được các 
mối quan hệ và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Vì vậy chúng ta cần 
rèn luyện kĩ năng giao tiếp để sông với mọi người, để bản thân thành công và 


mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

~ Hai mẩu tin in sẵn, bút viết bảng. 

~ Những tình huống có sẵn để HS thảo luận. 
~ Các chủ để có sẵn để HS thảo luận. 


~ Tài liệu đọc thêm (Phần phụ lục). 


144 


IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 


Hoạt động 1: Chơi truyền tin 

a. Mục tiêu 

HS hiểu rõ hình thức truyền đạt thông tin một chiều và những hạn chế 
của nó. Từ đó HS biết lắng nghe người khác nói, tôn trọng ý kiến của họ và 
phản hồi trong giao tiếp. 

b. Cách tiến hành 

~ Người tổ chức chia HS thành 2 hàng đọc. 

~ Người tổ chức đưa mẩu tin cho HS đầu tiên của hai hàng đọc và nói lại 
nội dung mẩu tin cho bạn kế tiếp. Yêu cầu nói nhỏ đủ nghe để những HS khác 
không nghe thấy. Người nghe không được hỏi lại. 

Hai mẩu tin: 

* Ngày mai, mỗi nhóm HS sẽ tổ chức buổi giao lưu uới các cụ cựu chiến 
binh tại Uỷ ban Nhân dân xã (phường uào lúc 19 giờ 1ỗ phút uề truyền thông 
cách mạng của địa phương. 

* 19 HS được chọn đi Nhật theo chương trình hợp tác uới trường uào tháng 
7 sẽ họp mặt uào hồi 19 giờ 15 phút ngày 8 tháng 7 tại uăn phòng đại diện của 
Jaica để bàn uẻ chương trình giao lưu. 

Người tổ chức yêu cầu từng hàng lần lượt truyền tin cho đến HS cuối 
cùng. người đó nhận tin và nói lại tin đó cho cả nhóm nghe. 

~ Người tổ chức cùng các HS so sánh giữa thông tin ban đầu và thông tin 
cuối cùng được phần ánh. 

~ Thảo luận chung cả lớp theo các câu hỏi sau: 

1. Bạn nghĩ gì sau khi thực hiện trò chơi này? 

2. Người nhận thông tin một chiều gặp những khó khăn nào? 

3. Làm thế nào để truyền thông tin được chính xác? 

~ Người tổ chức ghi lại các ý kiến trao đổi của HS lên bảng và đưa ra kết luận. 

c. Kết luận 

Để quá trình truyền tin có hiệu quả thì người truyền tin phải nói rõ ràng. 
rành mạnh, dễ hiểu và chính xác: người nhận tin phải biết chăm chú lắng 
nghe, có thể hỏi lại khi nghe không rõ hoặc không hiểu nội dung tin. 


lỄ ¡ i | 


Cần tránh những biểu hiện như: sốt ruột, không tập trung, nhìn đi nơi 
khác, ngắt lời, nói xen vào khi người khác đang nói. (Nếu trường hợp cần thiết 
phải ngắt lời thì xin lỗi và hẹn gặp lần khác). 

Hoạt động 3: Bày tỏ sự cảm thông 

a. Mục tiêu 

~ Giúp HS hiểu và nhận biết được cảm xúc của người khác. 

— HS biết bày tỏ sự cảm thông đối với người khác trong cuộc sống. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc theo nhóm. 

— Chia lớp thành các nhóm từ đến 7 người, mỗi nhóm nhận nhiệm vụ bày 
tỏ sự thông cảm với các nhân vật trong mỗi tình huống sau: 

Tình huống 1: 

An mồ côi cha nên chỉ có 2 mẹ con sông uới nhau. Mẹ An chăm chỉ làm 
lụng để nuôi con ăn học. Thời gian gần đây mẹ An sút cân, người mệt mỏi, đi 
khám bác sĩ nói rằng mẹ An mắc bệnh hiểm nghèo khó qua được. An suy sụp 
trước sự thật này. 

Tình huống 2: 

Cha mẹ Nhung không còn yêu thương nhau nữa nhưng họ uẫn sống trong 
cùng mái nhà. Mỗi người sống theo cách của mình, nhưng họ nói uì thương 
Nhung nên họ không chia tay nhau. Nhung rất buồn uà cảm thấy xấu hổ uới 
bạn bè, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh đó. 

Tình huống 3: 

Hùng uà Mai thân nhau đến mức cảm thấy bhó thiếu được nhau. Các bạn 
cho rằng 2 người đó đang yêu nhau. Dạo này, mọi người nhận thấy Mai rất 
buôn, học sút hẳn uà hai bạn ấy không chơi uới nhau nữa. 

* Bước 2: Làm việc chung toàn lớp. 

— Các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. 

Người tổ chức đặt câu hỏi: Bạn cảm thấy thế nào khi được người khác cảm 
thông, chia sẻ lúc gặp khó khăn? 


Gọi một số HS nêu ý kiến riêng rồi đưa ra kết luận. 


146 


c. Kết luận 

~ Cảm thông là một kĩ năng quan trọng trong giao tiếp. 

~ Cảm thông là hiểu được hoàn cảnh của người khác, biết đặt mình uào uị 
trí của người khác để thấu hiểu uấn đề, nỗi buôn, mất mát. sự tổn thương của 
họ. Cảm thông còn là giúp họ nhận biết được những gì đang xảy ra. 

— Trên cơ sở đó biết an ủi động uiên, chia sẻ và giúp họ cảm thấy vợi bót 
nỗi buồn 

~ Đồng thời còn biếf cách khích lệ họ uượt qua những khó khăn hiện tại 
bằng chính khả năng của bản thân. 

- Cảm thông bao gồm cả sự hỗ trợ về cả tỉnh thần và vật chất đối với 
người gặp khó khăn. 

Hoạt động 3: Giao tiếp hiệu quả 

a. Mục tiêu 

HS nắm được một vài kĩ năng giúp giao tiếp có hiệu quả như cách giao 
tiếp không lời. cách lắng nghe, cách thuyết phục, cách thương lượng trong các 
tình huống cụ thể. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc theo nhóm. 

~ Người tổ chức giới thuyết để giao tiếp có hiệu quả con người cần có 
những kĩ năng giao tiếp không dùng lời, biết cách lắng nghe, cách thuyết 
phục, cách thương lượng để giải quyết vấn đề. 

~ Người tổ chức chia lớp thành các nhóm từ 5 đến 7 người. Phân công cho 
mỗi nhóm 1 trong số các nhiệm vụ sau: 

1. Trong giao tiếp bạn thấy có cần dùng giao tiếp không lời không? Nếu có 
thì cần chú ý gì để giao tiếp không dùng lời có hiệu quả? 

2. Để trở thành người biết cách lắng nghe, cần tuân theo các nguyên tắc nào? 

3. Muốn thuyết phục người khác bạn cần làm gì? 

4. Muôn thương lượng uới người khác cần tuân thủ các bước nào? 

* Bước 2: Làm việc chung toàn lóp. 

~ Các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. 

~ Các thành viên trong lớp góp ý bổ sung. 

~ Người tổ chức điều chỉnh, bổ sung và kết luận. 


147 


lÍ 


c. Kết luận 

* Trong giao tiếp nên kết hợp cả phương tiện phi ngôn ngữ như ánh mắi, 
điệu bộ, cử chỉ để tăng thêm hiệu quả giao tiếp. Để giao tiếp không dùng lời có 
hiệu quả cần lưu ý: 

— Luôn lưu ý tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. 

~ Dùng ánh mắt để “đọc” các gương mặt. 

~ Thể hiện nét mặt sinh động để hỗ trợ cho quá trình giao tiếp. 

— Đi lại trong khi nói, kết hợp các điệu bộ cử chỉ trong khi nói. 

~ Hướng về phía người đối diện trong khi họ đang phát biểu, nhìn vào mắt 
họ, gật đầu để tỏ ra có sự quan tâm đối với điều người khác nói. 

~ Tỏ ra nhiệt tình, phấn khích để làm lây lan tâm lí, tác động trực tiếp 
đến người đối diện. 

— Tránh những điệu bộ ngó ngoáy không yên, đi lại quá nhiều. làm những 
động tác thừa. 

* Trong giao tiếp cần biết lắng nghe một cách tích cực để tăng hiệu qud của 
giao tiếp. Sau đây là những nguyên tắc để bạn trở thành biết cách lắng nghe: 

- Ngừng nói: Bạn không thể nghe khi bạn đang nói: 

— Tạo cho người nói cảm giác thoải mái: Giúp cho người đối thoại cảm 
thấy được tự do khi nói, đó được gọi là tạo môi trường thoải mái. 

~ Thể hiện cho người nói thấy rằng bạn muốn nghe: Cách nhìn cũng như 
cử chỉ thể hiện sự quan tâm lắng nghe để hiểu hơn là để đáp lại 

— Tránh những uiệc làm gây mất tập trung: Không nên gõ tay xuống bàn, 
vẽ nguệch ngoạc ra giấy hay xáo trộn giấy tờ. Có thể đóng cửa lại, hoặc tắt ti 
vi, tắt đài. 

- Đồng cảm uới người nói: Cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh người nói và 
xem xét đến các quan điểm khác 

- Hãy hiên nhân: Hãy dành đủ thời gian. Không cắt ngang. Nếu thời gian 
không cho phép thì các thông tin đưa ra phải rõ ràng. 

~ Giữ bình tĩnh: Một người tức giận không thể lắng nghe và thường hiểu 
sai vấn đề. 

— Tránh tranh cãi hoặc phê phán: Việc này sẽ đẩy người nói vào tư thế 
phòng vệ và họ có thể tức giận, việc tranh cãi thường dẫn đến tình huống 
ăn thua. 


148 


~ Đặt câu hỏi: Việc đặt câu hỏi thể hiện là bạn lắng nghe và rất quan tâm 
đến vấn đề đang nói, điều này khuyến khích người nói. 

- Ngừng nói: Đây là nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc cuối 
cùng vì mọi nguyên tắc trên đều phụ thuộc vào nguyên tắc này. Bạn 
không thể trở thành người biết lắng nghe nếu bạn nói trong khi bạn đang 
nghe người khác. Hãy luôn nhớ rằng tạo hoá đã tạo ra 9 cái tai nhưng chỉ 
tạo ra một cái lưỡi. 

* Để giao tiếp có hiệu qud bạn còn cần phải biết thuyết phục người khác 
một cách tích cực, mang tính xây dựng. 

— Các bước hình thành bĩ năng thuyết phục: 

e Xác định mục đích của việc thuyết phục. động cơ thuyết phục phải 
chân thành. 

s Phân tích, đưa ra điều hợp lí, cái lợi của điều mình muốn thuyết phục người 
khác nghe theo, làm theo, đồng thời đưa ra điều bất lợi của phương án khác. 

e Nắm bắt những băn khoăn của người mình định thuyết phục và đưa ra 
các phương án/cách giải quyết băn khoăn đó. 

— Khi thuyết phục cần: 

e Bình tĩnh, lịch sự, đặt mình vào vị trí của người mình định thuyết phục 
để hiểu và chia sẻ với người được thuyết phục. 

— Nói bằng sự chân thành và với giọng nói, ánh mát mang tính thuyết phục. 

* Đôi khi bạn phải giao tiếp uới người muốn bạn làm theo ý muốn của họ. 
Để giao tiếp có hiệu quả bạn phải thương lượng để hai bên cùng đạt được mục 
tiêu. Để thương lượng có kết quả bạn cần theo các bước sau: 

— Hãy nói rõ điều mình muốn/hoặc không muốn. 

— Nếu người kia vẫn có thuyết phục, hãy giải thích lí do khiến mình quyết 
định như vậy. 

— Nếu người kia vẫn có thuyết phục, hãy nói về cảm xúc của người kia, để 
họ thấy mình hiểu và quan tâm đến những gì họ nghĩ, nhưng không thay đổi 
ý kiến của mình. 

— Tìm một. cách giải quyết khác mà cả hai bên cùng chấp nhận được (nếu có). 

— Nếu người kia vẫn cố thuyết phục bạn làm theo ý họ, bạn hãy quyết 
định và ngừng thương lượng. 


149 


V. TỔNG KẾT 

* Để người tham gia nêu lên: 

~ Những thông điệp được rút ra từ chủ đề. 

— Những kĩ năng sống được sử dụng trong chủ đề. 

* Sau đó người tổ chức chốt lại: 

- Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này 

Hàng ngày, chúng ta phải tiếp xúc, chia sẻ với nhiều người về công việc, 
tình cảm, trao đổi thông tin. 

Truyền thông tin là một phần của kĩ năng giao tiếp. Để truyền tin được 
chính xác, người truyền tin cần nói rõ ràng, dùng từ ngữ phù hợp với người nghe. 

Giao tiếp bao gồm bằng lời và không bằng lời. Cả hai đều có vai trò quan 
trọng. Muốn thành công, chúng ta cần rèn luyện và nắm được các nguyên tắc 
của nó. 

Lắng nghe tích cực trong giao tiếp giúp chúng ta hiểu rõ vấn để, khuyến 
khích người nói, thể hiện sự tôn trọng người khác. 

Cảm thông, chia sẻ là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để 
hiểu họ, chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. 

Để giao tiếp để đạt được thành công, chúng ta cần hiểu rõ đối tượng giao tiếp, 
mục đích giao tiếp, cần thể hiện sự chân thành, tôn trọng người khác. Trong 
giao tiếp, cần dùng ngôn ngữ dễ hiểu, giọng nói rõ ràng, đủ nghe, đồng thời 
cần biết sử dụng các kĩ năng giao tiếp không dùng lời, kĩ năng lắng nghe, biết 
cách thuyết phục và thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. 

—~ Những kĩ năng sống đã vận dụng và hình thành qua chủ đề: 

+ Kĩ năng biết lắng nghe tích cực trong giao tiếp, nghe các mẩu tin. 

+ Kĩ năng thiện chí với người khác trong quan hệ liên nhân cách. 

+ Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc tìm ra lời động viên, an ủi bạn trong 
các tình huống giả định. 

+ Kĩ năng hợp tác trong thảo luận nhóm. 

Tham khảo 

Phương pháp viết tắt là SLAM được Vaughn đưa ra với mục tiêu là giúp 
HS chấp nhận và phản hồi theo cách phù hợp đối với những ý kiến phản hồi 
tiêu cực từ những người khác: ề 


150 


- Stop: Dừng. Học sinh dừng những việc họ đang làm và thở khi nhận 
được ý kiến nhận xét tiêu cực. 

~ Look: Nhìn. Khi một học sinh nào đó nhận được ý kiến nhận xét tiêu 
cực thì HS đó cần dừng tất cả các hoạt động và nhìn vào người đưa ra nhận 
xét tiêu cực. 

~ Acsk: Hỏi. HS đó cần hỏi để làm rõ nhận xét tiêu cực đó có nghĩa gì. 

~ Make.HS đó thể hiện/đưa ra sự phản hồi phù hợp với người có nhận xét 
tiêu cực dối với mình. 


BÀI TẬP 


1) Học sinh là lớp trưởng của lớp do anh/chị làm chủ nhiệm rất được việc. Em 
thường dùng quyền lớp trưởng để buộc các bạn nghe theo. Anh/chị thấy có 
cần phải làm gì không? Nếu có anh/chị sẽ làm gì và làm như thế nào? 

2) Hãy tự đánh giá bản thân ở các biểu hiện hành vi đưới đây, trong đó: 

— Hoàn toàn không thực hiện. 
— Hầu như không thực hiện. 

~ Đôi khi thực hiện. 

~ Thực hiện thường xuyên. 

— Thực hiện rất thường xuyên. 


Am. HH 
|_ 1 | Dễhỏa hợp vớingườ khác. 
ma Tự tin trong các cuộc trỏ chuyện. 
mm Cố gắng hiểu người khác khi họ buồn chán, bực tức. 
|_ 4 _ | Cảm thông, chia sẻ khi biết bạn thân gặp chuyện buồn. 
7 
8 


Khi có bất đồng với người khác chủ động giải thích, hòa giải. ma 
Tonđ6aetinnainngolnnictdmn | TT [T——~ 
Biết dàn hóa mọi người khi có sự tranh cãi, xích mích. mua 
Tamamnmagaue —— } -} — 


151 


hương XI 
KĨ NẴN6 KIÊN ĐỊNH 


I. MỤC TIÊU 


1. Kiến thức 
Học sinh hiểu được thế nào là kĩ năng kiên định và sự cần thiết của kĩ 
năng kiên định trong các tình huống của cuộc sống. 


2. Thái độ 
Học sinh có được thái độ kiên định trước các vấn đề trong cuộc sống, 
nhưng không bảo thủ, cứng nhắc. 


3. Kĩ năng sống 

— Học sinh biết vận dụng kĩ năng này trong các tình huống khác nhau để 
sống an toàn, lành mạnh. 

— Học sinh rèn luyện kĩ năng giao tiếp. 

— Học sinh rèn luyện kĩ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo. 

— Học sinh rèn luyện kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề. 


II. THÔNG ĐIỆP 

Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống chứa đựng những rủi ro hoặc 
cám dỗ, chúng ta cần kiên định với những suy nghĩ, những giá trị, những 
quyết định mà chúng ta coi là đúng đắn để tự bảo vệ mình, hoặc để thực hiện 
được những mục tiêu trong cuộc sống của mình. 

Kiên định không đồng nghĩa với bảo thủ, cứng nhắc. Kiên định là luôn 
biết dung hoà giữa nhu cầu và quyền của mình với nhu cầu và quyền của 
người khác. 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 
- Giấy A4 và A0 

— Kéo, băng dính, bút 

~ Tài liệu phân phát: 


152 


+ Câu chuyện của Sơn, Nam và Lĩnh. 

+ Các tình huống đòi hỏi thể hiện kĩ năng kiên định 

+ Sơ đồ các bước của kĩ năng kiên định. 

Tài liệu đọc thêm: Các bước của kĩ năng thương lượng. 


VI. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Kiên định trong giao tiếp uới người hiếu thắng 

a. Mục tiêu 

Học sinh nắm được 3 kiểu quan hệ/giao lưu chính trong cuộc sống và thấy 
sự cần thiết và tính ưu trội của kiểu quan hệ dung hoà. kiên định. Đồng thời 
học sinh biết cách giao tiếp với kiểu người có quan hệ(phong cách hiếu thắng. 

b. Cách tiến hành 

* Làm việc theo nhóm: Chia lớp thành các nhóm từ ð đến 7 người. Các 
nhóm cùng thực hiện các nhiệm vụ sau: 

— Đọc truyện Câu chuyện uề Sơn, Nam và Linh và trả lời các câu hỏi sau: 

e Đặc điểm trong quan hệ/giao tiếp/hành vi của 3 cậu bạn trong câu 
chuyện trên có gì khác nhau? 

e Nam và Linh có nhận thức được tình huống và cảm xúc xuất hiện ở hai 
người có tương đồng không? 

e Cách ứng xử Linh khác Nam điều gì? 

— Kết quả thảo luận nhóm được ghi vào giấy A0. 

~ Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. 

* Người Lổ chức yêu cầu mọi người tham gia bổ sung, hoặc đặt câu hỏi cho 
từng nhóm. ' 

* Cuối cùng người tổ chức tổng hợp ý kiến của các nhóm và bổ sung. 

c. Kết luận 

Sơn có phong cách giao tiếp/quan hệ hiếu thắng/áp đặt: đó là phong cách 
của một số người chỉ đứng từ phía quyền lợi của mình mà không nghĩ đến 
người khác. 

Nam có phong cách giao tiếp/quan hệ phụ thuộc/bị động: hành động không 
phải vì quyền lợi của mình mà luôn vị nể người khác. làm theo điều người 
khác muốn. 


153 


Linh có phong cách giao tiếp / quan hệ dung hoà / kiên định: đó là phong 
cách nằm giữa hai kiểu phong cách quan hệ trên. Đó là những người vừa bảo 
vệ quyền của mình nhưng không xem thường quyền của người khác. 

2. Nam và Linh đều nhận thức được tình huống và cảm xúc xuất hiện ở 
hai bạn là tương đồng: đều thấy nếu đi theo Sơn đánh nhau thì tình hình sẽ 
nghiêm trọng hơn, nên 3 bạn đều không muốn tham gia. 

3. Linh kiên quyết không tham gia đánh nhau, còn Nam thì nể và sợ nên 
nghe theo. 

Hoạt động 2: Nhận thức kĩ năng kiên định 

a. Mục tiêu 

Học sinh hiểu được kĩ năng kiên định và các bước hình thành kĩ năng 
kiên định. 

b. Cách tiến hành 

— Người tổ chức yêu cầu cả lớp tham gia phân tích cách ứng xử/ hành vi 
của Linh với Sơn 

- Người tổ chức ghi nhận những ý kiến của học sinh, tận dụng những ý 
kiến phù hợp để chốt lại: 

Các bước mà Linh đã trải qua khi ứng xử với Sơn: 

+ Linh bình tĩnh giải thích rằng mình cảm thấy bất tiện (thứ cảm giác / 
cảm nhận từ trái tim). 

+ Linh phân tích, so sánh cái hại của cách giải quyết mà Sơn đưa ra, Linh 
còn đưa ra cách giải quyết thay thế có lợi hơn (suy nghĩ được thực hiện bằng 
khối óc / lí trú). 

+ Sau khi đã nói với Sơn bằng cả trái tìm và khối óc mà Sơn vẫn không 
chịu từ bỏ ý muốn rủ bạn bè đi đánh nhau, Linh đã buộc lòng phải nói 
"Không” với Sơn. 

Cách ứng xử của Linh trong câu chuyện chính là thể hiện sự kiên quyết 
kĩ năng kiên định. 

~ Người tổ chức đặt tiếp câu hỏi cho cả lớp: 

+ Kĩ năng kiên định là gì? 

+ Kiên định khác gì với hiếu thắng? với bảo thủ? 

- Người tổ chức ghi nhận những ý kiến phù hợp của HS để kết luận. 


154 


c. Kết luận 

- Sự kiên quyết / kiên định có nghĩa là nhận biết được những gì mình 
muốn / hay không muốn và tại sao lại muốn / hay không muốn và có khả nãng 
tiến hành các bước cần thiết để đạt được những gì mình muốn / không muốn 
trong những hoàn cảnh cụ thể và luôn dung hoà được giữa quyền uà nhu cầu 
của mình uới quyền uà nhu cầu của người bhác, biết lắng nghe và đánh giá 
những điều người khác cảm nhận và mong muốn. 

Kiên định không phải là hiếu thắng. bảo thủ và cứng nhắc. 

~ Các bước hình thành kĩ năng kiên định: 

1. Nhận thức được tình huống, xuất hiện cảm xúc. 

2. Tư duy phân tích, tư duy phê phán, xác định hành vi của người giao 
tiếp với mình. 

3. Khẳng định ý muốn của bản thân. 

4. Thực hiện hành động cần làm hoặc điều cần nói: Nói bằng cảm nhận 
của trái tim. Nếu người đó không dừng thì nói bằng sự phân tích của tư 
duy. lí trí: cái đúng cái sai, cái phù hợp, cái vô lí... Nếu người đó không dừng 
thì buộc lòng phải từ chối. 

Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng hiên định 

a. Mục tiêu: HS vận dụng kĩ năng kiên định để giải quyết các tình huống 
giả định trong cuộc sống, qua đó nắm và sử dụng được kĩ năng kiên định. 

b. Cách tiến hành 

Người tổ chức chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm giải 
quyết 1 trong số 4 tình huống sau: 

* Kiên định trước sự lôi kéo của bạn thân 

Tình huống 1: 

Hùng uà Hưng là đôi bạn thân thường chia sẻ uới nhau mọi điều. Một 
hôm Hùng rủ Hưng cùng chơi đề hi uọng sẽ thắng uà có tiền để ăn diện. Hưng 
sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? 

* Kiên định trước sự rủi ro 

Tình huống 3: 

Một người mà bạn rất nể nhờ bạn chuyển một gói hàng cho người khúc. 
Bạn cảm thấy gói hàng đó có gì không mình bạch. Bạn sẽ làm gì? 


iÁI 


* Kiên định trước uăn hoá phẩm độc hại 

Tình huống 3: 

Một người bạn thân lớn tuổi hơn đã rủ bạn uề nhà uà cho xem băng hình 
đôi trụy. Bạn sẽ làm gì? 

* Kiên định trước sự thuyết phục quan hệ tình dục của người yêu 

Tình huống 4: 

Minh uà Lan thích nhau. Một hôm Lan đến chơi nhà Minh, mọi người đi 
uắng cả, chỉ có 2 người. Lợi dụng tình cảm của Lan đổi uới mình, Minh đã ép 
Lan "làm chuyện của người lớn”. Nếu là Lan, bạn sẽ làm gì? 

Người tổ chức yêu cầu các nhóm trình bày cách xử lí tình huống của mình 
dưới hình thức sắm vai⁄ hoặc trình bày ra giấy A0. 

Người tổ chức yêu cầu mọi người tham gia bổ sung, hoặc đặt câu hỏi cho 
từng nhóm. 

Người tổ chức tổng hợp ý kiến của các nhóm. 

c. Kết luận 

Trong trường hợp nhận thấy những nguy cơ rủi ro hay cám dỗ, hoặc sức ép, 
chúng ta đều cần kiên quyết nói “Không” bằng cách thuyết phục, thương lượng... 


V. TỔNG KẾT 

* Để người tham gia nêu lên: 

— Những thông điệp được rút ra từ chủ đề 

— Những kĩ năng sống được sử dụng trong chủ đề 

* Sau đó người tổ chức chốt lại: 

— Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này: 

+ Kĩ năng kiên định là khả năng con người nhận biết được những gì mình 
muốn / hay không muốn, tại sao lại muốn / hay không muốn và khả năng tiến 
hành các bước cần thiết để đạt được những gì mình muốn trong những hoàn 
cảnh cụ thể và luôn dung hoà được giữa quyền và nhu cầu của mình với quyền 
và nhu cầu của người khác. 


156 


+ Kĩ năng kiên định thể hiện sự tự tin, bản lĩnh vững vàng của con người 
trước mọi sự cám đỗ. mọi sức ép.... 

+ Kiên định không phải là bảo thủ. cứng nhắc. 

~ Những kĩ năng sông được sử dụng trong chủ đẻ này 

+ Kï năng giao tiếp khi thảo luận nhóm. 

+ Ki năng tư duy phê phán. tư duy sáng tạo khi phân tích các tình huống. 

+ Kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề khi giải quyết các tình huống. 

+ Kĩ năng kiên định khi lựa chọn cách giải quyết các tình huống. 

Để có kĩ năng giao tiếp kiên định cần có một tập hợp những kĩ năng sau: 
giao tiếp, thương lượng, tự nhận thức, tư duy phê phản. xác định giá trị, ra 
quyết định, kiên định. 

Tài liệu: 

Câu chuyện uề Sơn, Nam uà Linh 


Sơn, Nam uà Linh là ba người bạn cùng lớn lên ở một làng quê. Cũng như 
bao người khác họ học được nhiều điều mới lạ, làm quen uứi mhiều người uà có 
thêm những kinh nghiệm mới. Một hôm Sơn đến nhà Nam tà nói rằng cần sự 
giúp đỡ của Nam. Sơn giải thích rằng cậu muốn Nam cùng đi sang làng bên 
cạnh để giúp đánh con trai làng bên, bởi uì khi khi Sơn đi ngang qua đó đã bị 
họ gây chuyện. 

Khi Nam nghe điều đó, cậu cảm thấy hơi choáng và giải thích rằng cậu 
không muốn đi. Sơn trở nên tức giận, quát Nam tà còn mói rằng nếu cậu 
không chỉ cùng thì tình bạn giữa họ sẽ chấm hết. Nam tửa sợ lại oừa bị tổn 
thương uì những điều Sơn nói, nên cuối cùng Nam đã động ý đi. 

Sau đó Sơn lại đến nhà Linh rủ cậu đi cùng để có đội ngũ hùng mạnh 
hơn. Khi Sơn đến nhà Linh uà yêu cầu cùng đi thì Linh bình tĩnh giải thích 
rằng cậu cảm thấy bất tiện nếu tham gia uào cuộc chiến đó. Linh nói uới Sơn 
rằng: đánh nhau chỉ làm cho tình thế trở nên tôi tệ hơn, sao không thay tì nói 
chuyện uới nhau để giải quyết uấn đẻ. Sau đó Linh còn hỏi Sơn có hiểu 0ì sao 
cậu đề nghị như uậy không?. Sơn nghĩ một lúc, nhưng uẫn không thay đổi ý 
định đi đánh nhau uới con trai làng bên. 

Linh đành lòng phải nói uới Sơn rằng: Rất tiếc, dù không muốn làm mếch 
lòng cậu, nhưng mình buộc lòng phải từ chói lời đề nghị của cậu. 


157 


1) 


2) 


BÀI TẬP 


Hãy xử lí các tình huông sau: 


Một người cùng trường mà anh/chị rất nể đề nghị anh/chị nâng điểm cho 
học sinh A để em có thể đạt danh hiệu học sinh giỏi. Anh/chị vốn là người 
công bằng. Anh / chị sẽ xử lí như thế nào? 


Trong lớp của anh/chi có học sinh B là cháu của một thầy hiệu trưởng. B 
đã nhiều lần gây sự với bạn bè và vì là cháu của thầy hiệu trưởng nên 
nhiều em phải chịu nhịn. Mấy hôm trước đây. B xui một thiếu niên ngoài 
trường đánh một bạn trong lớp trọng thương. Bạn định đề nghị kỉ luật em 
này. Nhưng thầy hiệu trưởng và cha mẹ B đến gặp anh/chị và đề nghị cho 
qua. Anh/chị sẽ xử lí như thế nào? 


Phương XII 
KĨ NĂN6 ỨNG PHÚ VỨI DĂN§ THẮNG 


I. MỤC TIỂU 


1. Kiến thức 

~ Học sinh nhận biết được một số tình huống tạo nên căng thẳng. 

~ Họe sinh biết được những biểu hiện của sự cảng thắng và tác động của 
nó đối với cuộc sống. 


2. Thái độ 
~ Học sinh có thái độ tích cực đối với những tình huống gây căng thẳng. 
~— Học sinh sẵn sàng chấp nhận những khó khăn. thử thách trong cuộc sống. 


3. Kĩ năng sống 

~ Nhận biết và biết cách biểu lộ cảm xúc. 

— Học sinh có khả năng tìm ra những cách ứng phó tích cực trong tình 
huống gây căng thẳng. Biết cách giải toả cảm xúc và làm ehủ cảm xúc. 

— Rèn luyện kĩ năng suy nghĩ tích cực, kĩ năng giao tiếp khi làm việc 
nhóm và làm việc chung toàn lớp. kĩ năng tự nhận thức cảm xúc của bản 
thân, tư duy phê phán. 


II. THÔNG ĐIỆP 

Tình huống gây căng thẳng luôn tổn tại trong cuộc sống, tác động đến con 
người, gây ra cảm xúc mạnh. phần lớn là cảm xúc tiêu cực, ảnh hướng đến sức 
khoẻ thể chất và tỉnh thần. 

Trong tình huống gây căng thẳng. suy nghĩ tích cực là cách giúp chúng ta 
nhìn nhận vấn để theo chiều hướng mới để tránh rơi vào trạng thái căng 
thẳng không cần thiết. 

Khi gặp tình huống gây căng thẳng. có người biết ứng phó tích cực. có 
người ứng phó tiêu cực. Do vậy. biết làm chủ cảm xúc. tìm ra cách ứng phó có 
hiệu quả. phù hợp với điều kiện bản thân là rất quan trọng. 


159 


Chúng ta cần biết cách phòng tránh để ít rơi vào trạng thái căng thắng 
hoặc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận nó như một phần tất yếu của cuộc 
sống và tìm cách giải quyết chúng. 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

~ Giấy khổ lón, bút dạ. 

~ Phiếu in sẵn cách ứng phó với căng thẳng. 
~ Tình huống trao đổi. 


IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống gây căng thẳng 

a. Mục tiêu 

Học sinh nhận biết được những tình huống gây căng thẳng và những biểu 
hiện của nó trong cuộc sống 

b. Cách tiến hành 

~ Người tổ chức yêu cầu học sinh liệt kê những tình huống tạo căng thẳng 
trong cuộc sống 

— Người tổ chức khái quát một số tình huống có thể tạo nên căng thẳng như: 

— Mâu thuẫn, xích mích với bạn bè. 

~— Bị trách mắng không đúng. 

= Bị ngăn cần tình yêu. 

— Mất người thân. 

— Bị ghét bỏ, trù dập. 

~ Áp lực của bạn bè... 

~ Thảo luận chung cả lớp: 

+ Biểu hiện cảm xúc uà cơ thể, hành uì nào xuất hiện trong tình huông 
căng thăng? 

+ Có nên để cảm xúc điều khiển hành động của chúng ta không? 

+ Ai là người dễ bị rơi uào trạng thái căng thẳng? 

~ Người tổ chức tổng hợp ý kiến thảo luận của học sinh và nhấn mạnh: 

~ Khi căng thẳng, con người xuất hiện cảm xúc, hành vi có thể mang tích 
cực, nhưng chủ yếu mang tính tiêu cực. 


160 


- Cảm xúc tiêu cực thể hiện: buồn rầu, bực tức. cáu giận, thất vọng. bi 
quan chán nản, lo sợ. mặc cảm tội lỗi, nghỉ ngờ, cảm thấy không có ý nghĩa, 
giảm nhiệt tình và tính hài ước. 

+ Những dấu hiệu của cơ thể: Đau đầu. tức ngực. khó thở. chóng mặt. hay 
mệt mỏi, đau người, mất ngủ, ăn không ngon. hồi hộp, viêm loét dạ dày, khô 
miệng. tim đập nhanh. toát mồ hôi... 

+ Những dấu hiệu hành vi: Nổi khùng. ngại tiếp xúc với người khác, nói 
nhiều. uống rượu. hút thuốc lá. phản ứng chậm chạp, phá phách, gây sự. đi 
lang thang. tự gây thương tích... 

- Cảm xúc tích cực thể hiện ở sự quyết tâm. hi vọng. biết chấp nhận, 
vượt khó. 

- Chúng ta không nên để cảm xúc chi phối hành vi, không nên hành động 
khi cảm xúc đang tràn đầy đễ sai lầm vì lúc đó không sáng suốt. 

~ Những người nhút nhát, ít kinh nghiệm sống, sống thu mình, ít quan hệ 
bạn bè. hay mơ mộng, cầu toàn... đễ bị rơi vào trạng thái căng thẳng. 

c. Kết luận 

Tình huống gây căng thẳng (stress) là những sự việc. vấn đề xảy ra trong 
cuộc sống. trong mối quan hệ phức tạp giữa con người. những thay đổi của 
môi trường tự nhiên tác động đến con người và gây ra cảm xúc mạnh, phần 
lớn là tiêu cực, ảnh hưởng đến con người cả về thể chất lẫn tỉnh thần. 

Tình huống căng thẳng của người này có thể không gây cäng thẳng 
cho người khác mà chỉ là một tình huống cần giải quyết. Điều đó phụ thuộc 
vào kinh nghiệm sống. sự săn sàng đón nhận những khó khăn. khả năng 
đương đầu và tìm ra cách giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của 
mỗi người... 

Hoạt động 3: Cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực 

a. Mục tiêu 

Học sinh nhận thấy cần giải toả cảm xúc và biết cách giải toả những cảm 
xúc tiêu cực một cách tích cực 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm uiệc theo nhóm. 

~ Người tổ chức chia học sinh thành nhóm 4 người và thảo luận về ví dụ sau: 

Hải có một em trai nhỏ hơn mình 4 tuổi. Hỏi thường xuyên có cảm giác khó 
chịu tới em. Hải có thể nổi giận uới em uì bất cứ chuyện gì, uào bất cứ lúc nào 


161 


mà không kiêm chế được. Điều này làm không bhí gia đình nhiều lúc mất uui. 
Hải cũng thấy khổ sở nhưng không thể lí giải tại sao mình lại như thế. 
— Câu hỏi thảo luận: 


+ Có phải thật sự Hải không nhận ra vì sao mình có cảm xúc như vậy 
không? Thực chất vì sao Hải có cảm xúc như vậy? 


+ Nếu chúng ta không nhìn nhận có cảm xúc tiêu cực, nó có tự động mất đi 
không? Nếu cảm xúc tiêu cực ứ đọng lại trong lòng, chuyện gì sẽ xây ra? 


+ Bằng cách nào chúng ta làm cho những cảm xúc tiêu cực thoát ra và tan biến? 


+ Chúng ta có thay đổi được cách suy nghĩ trước một vấn đề nảy sinh 
không? Làm thế nào để mọi người luôn có suy nghĩ tích cực? 
* Bước 2: Làm uiệc chung toàn lớp. 
— Đại diện từng nhóm học sinh lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp. 
~ Các nhóm khác có thể bổ sung, góp ý. 


c. Kết luận 

— Có thể đôi khi chúng ta không nhìn nhận ra mình có một cảm xúc nào 
đó nhưng cũng có khi vì cho rằng đó là cảm xúc xấu nên đó không muốn thừa 
nhận nó. 

~ Nếu chúng ta không nhìn nhận ra cảm xúc đó sẽ không biết cách để giải 
toả nó và nó sẽ đi sâu vào trong tiềm thức. 

~ Nếu những cảm xúc tiêu cực ứ đọng trong lòng nó sẽ điều khiển hành 
động của chúng ta trong vô thức. 

~ Khi căng thẳng, chúng ta thường có cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực dẫn 
đến những việc làm không đúng. Do đó, điều hết sức quan trọng là phải ý 
thức được chúng ta đang có cảm xúc đó, và suy nghĩ một cách tích cực. 

~ Để có suy nghĩ tích cực, chúng ta cần tìm hiểu rõ vấn đề, nhìn nhận 
chúng theo chiều hướng tốt, hạn chế những mặt tiêu cực. Nhờ có suy nghi tích 
cực, chúng ta không bi quan, chán nản mà ngược lại, chúng ta sẽ cố gắng tìm 
cách để đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Khi bị căng thẳng với/do người khác, hãy tìm những điểm mạnh của họ 
thay vì chỉ xem họ có những nhược điểm nào cũng là biểu hiện của suy nghĩ 
tích cực. 


162 


Hoạt động 3: Lựa chọn cách ứng phó 

a. Mục tiêu 

— Học sinh có khả năng tìm ra cách ứng phó hiệu quả với những căng 
tháng trong cuộc sống 

~ Hiểu được ý nghĩa của việc đưa ra cách ứng phó tích eực 

b. Cách tiến hành 

~ Người tô chức phát cho các học sinh phiếu in sẵn các tình huống gây 
căng thăng. 

Tỉnh huông 1. Một thầy giáo buộc tội bạn là thủ phạm của những câu chữ 
viết bậy bạ lên tường nhà vệ sinh và dọa sẽ hạ điểm đạo đức của bạn, tuy 
nhiên bạn biết rõ là bạn vô tội mà thủ phạm chính là đứa bạn thân cùng lớp 
bạn. Bạn sẽ ứng xử thế nào? 

Tình huông 3. Cha mẹ ngăn cần bạn chơi với một người bạn có cá tính. 
Bạn hiểu rằng cha mẹ mình do định kiến. không hiểu thực chất con người bạn 
đó. Còn bạn thấy mình học hỏi được từ bạn ấy nhiều điều bổ ích, nên bạn 
không muốn mất một người bạn như vậy. Mỗi lần cha mẹ bắt gặp bạn đi cùng 
bạn đó là bố mẹ lại mắng mỏ làm cho bạn rất tức và cảm thấy rất căng thẳng. 
Bạn sẽ xử lí như thế nào? 

Tình huống 3. Vào giờ học, thầy giáo đang viết trên bảng, ở dưới lớp có 
tiếng pha trò ồn ào và tiếng cười khúc khích. Thầy bực mình quay xuống thì 
bắt gặp một HS đang nói chuyện. Sau đây là cuộc đối thoại giữa 9 thầy trò: 

GV: Em đang làm cái gì vậy? Tại sao em cười trong giờ học? 

HS: Chẳng có gì cả! Không phải em. 

GV: (Bực tức hơn) Nếu không phải em, vậy aI cười? 

HS. Emì không Điết, 

GV: Nếu không biết, mời em ra khỏi lớp. 

HS: Không...vô lí! Em không có lỗi, tại sao em phải ra khỏi lớp. 

— Yêu cầu học sinh liệt kê những cách ứng phó khi ở trong hoàn cảnh đó. 

Những cách ứng phó có thể là: 

~ Khóc. 

— Tâm sự với bạn thân. 

~ Cố gắng giải thích. 

~ Uống rượu. 

— Hút thuốc lá. 


163 


— Bỏ đi khỏi nhà. 

~ Nhờ thầy cô giúp đỡ. 

- Đập phá đồ đạc. 

~ Tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua dịch vụ tham vấn. tư vấn... 

— Yêu cầu một số học sinh đưa ra cách ứng phó đã chọn và giải thích tại 
sao lại chọn như vậy. 

— NTC đưa ra một vài tình huống khác và tiếp tục làm như trên. 

Sau khi các nhóm hoàn thành, người hướng dẫn tiếp tục hoạt động bằng 
câu hồi thảo luận chung cho cả lớp: 

+ Liệu mọi người có cách ứng phó chung cho cùng một tình huống gây 
căng thẳng hay không? Tại sao? 

+ Có phải mọi người luôn đưa ra được cách ứng phó tích cực? 

— Yêu cầu một số học sinh đưa ra ý kiến và thảo luận chung cả lớp 

— NTC ghi lại tất cả các ý kiến của học sinh lên bằng và đưa ra kết luận: 

c. Kết luận 

- Trong một tình huống gây căng thẳng có thể có nhiều cách ứng phó 
khác nhau. Việc lựa chọn cách ứng phó nào phụ thuộc vào nhận thức, kinh 
nghiệm sống, nhân cách, điều kiện của mỗi người 

~ Khi gặp tình huống căng thẳng; có người không tìm được cách ứng phó 
tích cực mà đưa ra cách giải quyết mang tính tiêu cực. 

~ Rèn luyện kĩ năng nhận thức, kĩ năng giải quyết vấn để, tìm kiếm sự 
giúp đỡ là rất cần thiết để giúp các bạn vượt qua những khủng hoảng. căng 
thẳng trong cuộc sống. 

Hoạt động 4: Phòng ngừa tình huống căng thẳng 

a. Mục tiêu 

Học sinh có khả năng xây dựng một cuộc sống lành mạnh, hạn chế những 
yếu tố nguy cơ tạo nên căng thẳng. 

b. Cách tiến hành 

~ Có thể làm việc chung cả lớp (Nếu không đủ thời gian). hoặc chia học 
sinh thành nhóm 4 người thảo luận câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể hạn 
chế tình huống căng thẳng trong cuộc sống? 

— Các nhóm viết kết quả thảo luận ra giấy khổ lớn và lên trình bày. 


164 


c. Kết luận 

Tình huống gây căng thẳng ngày càng xuất hiện nhiều trong cuộc sống. 
để phòng tránh chúng ta cần thực hiện: 

~ Nhận thức rõ tình huống gây căng thẳng để hạn chế mức độ của nó, 
tránh những sự kiện gây căng thẳng không đáng có (mâu thuẫn, đố kị). 

~ Thực hiện chế độ làm việc, học tập, hợp lí: biết lập kế hoạch. lựa chọn 
mục tiêu phù hợp khả năng. 

— Có lối sống lành mạnh, tránh xa những thói hư. tật xấu như nghiện 
rượu. lô để, ma tuý. quan hệ tình dục sớm... 

~ Thường xuyên rèn luyện thân thể, nghỉ ngơi. giải trí hợp lí. Thân thiện, 
cởi mở với mọi người xung quanh. 


V. TỔNG KẾT 

* Để người tham gia nêu lên: 

- Những thông điệp nào được rút ra từ chủ đề này 

— Những kĩ năng sống nào được sử dụng trong chủ đề này 

* Sau đó người tổ chức chốt lại: 

— Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này: 

+ Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể gặp những tình huống 
thường gây căng thắng như: sắp đến kì thi, giận dỗi với bạn bè, bị khiển trách 
oan, bị thất bại trong học tập hoặc công việc, bị lôi kéo, bị ép buộc làm những 
việc mà mình không thích... 

+ 'Tình huông cang thẳng luôn tồn tại trong cuộc sông và có nhiều ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khoẻ thể chất và tỉnh thần con người. Nhận biết được 
các dấu hiệu căng thẳng, cách ứng phó và phòng ngừa nó là điều cần thiết để 
làm giảm mức độ tác động hoặc tránh rơi vào tình huống căng thẳng. 

~ Những kĩ năng sống được sử dụng trong chủ đề này: 

+ Kĩ năng suy nghĩ tích cực. 

+ Kĩ năng giao tiếp khi làm việc nhóm và làm việc chung toàn lớp. 

+ Kĩ năng tự nhận thức cảm xúc của bản thân. 


+ Kĩ năng ứng phó với cảm xúc. 


165 


Tài liệu phân phát 

(uê các tình huống gây căng thẳng) 

1. Một thầy giáo buộc tội bạn là thủ phạm của những câu chữ viết bậy bạ 
lên tường nhà vệ sinh và dọa sẽ hạ điểm đạo đức của bạn, tuy nhiên bạn biết 
rõ là bạn vô tội mà thủ phạm chính là đứa bạn thân cùng lớp bạn. Bạn sẽ ứng 
xử thế nào? 

2. Cha mẹ ngăn cản bạn chơi với một người bạn có cá tính. Bạn hiểu 
rằng cha mẹ mình do định kiến, không hiểu thực chất con người bạn đó. 
Còn bạn thấy mình học hỏi được từ bạn ấy nhiều điều bổ ích. nên bạn 
không muốn mất một người bạn như vậy. Mỗi lần cha mẹ bắt gặp bạn đi 
cùng bạn đó là bố mẹ lại mắng mỏ làm cho bạn cảm thấy rất căng thẳng. 
Bạn sẽ xử lí như thế nào? 

3. Vừa biết tin mẹ - người mà bạn yêu quý nhất trên đời bị bệnh ung thư. Ngọc 
thấy choáng váng và cảm thấy cuộc đời thế là hết. Nếu là Ngọc bạn sẽ làm gì? 

Tham khảo 


Phương pháp khác viết tắt là COPING do Bggert (1994) để dạy HS đương 
đầu với giận dữ. 

— Caml down: Hãy nói bình tĩnh hoặc dừng lại. 

~ Overcome: Vượt qua những xúc cảm tiêu cực, để kiểm soát. Nói "sẽ qua 
thôi”, “Sẽ dễ đàng vượt qua điều này”, ®Mình đang kiểm soát được bản thân”. 

- Chuẩn bị giải quyết vấn đề: Lập kế hoạch: Hãy tự nhủ; *Nghĩ: giải 
quyết vấn đề, hãy nhớ kế hoạch của mình”. 

— Xác định những lựa chọn hơn là sử dụng những lời xúc phạm. Hãy tự 
nhủ “ Sẽ có kết quả, đừng sử dụng những lời xúc phạm”. 

— Đặt tên các cảm xúc và giả định (negotiate). Hãy tự nhủ "Minh đang 
giận dữ, Cần phải nghĩ về negotiation”. 

— Thực hiện kế hoạch. Tự thưởng cho mình và cho người khác. Hãy tự nhủ 
đây là đường để đi, đây là việc tốt. 


166 


BÀI TẬP 


1) Một HS cảm thấy rất đau khổ vì nghĩ rằng anh/chị không hiểu và đánh 
giá không công bằng về học sinh đó. Anh/ chị sẽ xử lí như thế nào? 


2) Phụ huynh của học sinh € nhờ anh/chi tác động để em đó không đòi hỏi 
ở cha mẹ quá mức. Sau khi nghe lời khuyên của anh/chi. € đã phản ứng 
rằng: chuyện € đòi hỏi cha mẹ đó là việc riêng của € với gia đình mình. 
không liên quan gì đến anh/chị. Trước sự phản ứng bất ngờ đó của € 
anh/chị sẽ xử lí như thế nào? 


167 


hương XIII 
BIẢI QUYẾT MÂU THUẪN MỘT 0ÁCH TÍCH CỰC 


I. MỤC TIÊU 


1. Kiến thức 

Học sinh nhận thức được các mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống và các 
nguyên nhân nảy sinh những mâu thuẫn đó. 

Học sinh nhận thấy sự cần thiết phải giải quyết những mâu thuẫn một 
cách tích cực. 

2. Thái độ 

— Học sinh bình tĩnh trước những mâu thuẫn và xung đột. 

~ Học sinh thiện chí và suy nghĩ tích cực khi giải quyết mâu thuẫn. 


3. Về kĩ năng sống 

— Rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kĩ năng ra quyết định, giao 
tiếp, thiện chí khi nhìn nhận vấn đề và đánh giá người khác, một cách khách 
quan tích cực, biết lắng nghe, thừa nhận ý kiến hợp lí của người khác, thương 
lượng. giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực. 


II. THÔNG ĐIỆP 

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những mâu thuẫn với 
những người xung quanh. Chúng ta cần biết giải quyết những mâu thuần này 
một cách tích cực thông qua các kĩ năng kiểm soát cơn giận và kĩ năng thương 
lượng vì sự bình an của cả đôi bên. 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

- Giấy A4 và A0 

— Kéo, băng dính, bút 

~ Tài liệu phân phát: 

+ Chuyện uê Hùng uà Cường (hoạt động 9) 
+ Ba tình huông giả định (hoạt động 3) 


168 


+ Thông điệp uề sự biên nhân uà biềm chế 
~ Sơ đồ/bảng viết chữ to về: 

+ Các cách biểu lộ cảm xúc 

+ Cách kiểm chế khi tức giận 

+ Bí quyết biểu lộ sự cương quyết 

+ Các bước của kĩ năng thương lượng. 


IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Nhận thức máu thuần, các nguyên nhân nảy sinh 

a. Mục tiêu 

Học sinh tự nhận thức được các mâu thuận nảy sinh trong cuộc sống. 
nguyên nhân của nó và cách giải quyết theo thói quen. 

b. Cách tiến hành 

Làm việc theo nhóm. 

— Người tổ chức chia lớp thành các nhóm nhỏ thảo luận các câu hói sau đây: 

+ Trong cuộc sống bạn đã trải qua những mầu thuần tới ai? uề uấn đề gì? 
Nguyên nhân nảy sinh những mâu thuân đó? 

+ Bạn đã giải quyết những mâu thuần đó như thế nào? 

— Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

~ Lớp thảo luận, nhận xét/bình luận, bổ sung. 

c. Kết luận 

Những mâu thuần thường nảy sinh trong cuộc sống: 

= Mâu thuấn với bạn bè 

— Mâu thuẫn với người trong gia đình, họ hàng. 

= Mâu thuần với những cá nhân khác trong cộng đồng. 

~ Ngoài ra còn những mâu thuẫn khác. 

Nguyên nhân nảy sinh mâu thuần: 

— Sự khác nhau về suy nghĩ và quan niệm. 

— Sự khác nhau về mong muốn/nhu cầu về lợi ích các nhân. 

~ Sự hạn chế do cách nhìn nhận sự việc/vấn đề. 

~ Chỉ xuất phát từ ý muốn/suy nghĩ chủ quan của mình, mà không biết 
thừa nhận, tôn trọng suy nghĩ, ý kiến. quan điểm của người khác. 


169 


— Có một số người hay thích gây hấn, hiếu chiến, thích người khác phải 

phục tùng, hay lệ thuộc vào mình. 

— Sự kèn cựa, muốn hơn người của ai đó. 

— Sự định kiến, phân biệt đối xử. 

- Sự bảo thủ, cố chấp. 

— Nói hoặc nghĩ không đúng về nhau. 

— Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác. 

Các cách giải quyết thường sử dụng: 

~ Nói chuyện với nhau để hiểu và thông cảm / bỏ qua cho nhau. 

— Cãi nhau, sau đó giận nhau không chào hỏi nhau. 

— Đánh nhau, sau đó không thèm nhìn mặt nhau. 

~ Ngoài ra, còn những cách giải quyết khác. 

Hoạt động 3: Giải quyết mâu thuần nảy sinh khi bị nói xấu 

a. Mục tiêu 

Học sinh được trải nghiệm cách giải quyết mâu thuẫn khi bị người khác 
nói xấu một cách tích cực, qua đó học được cách giải quyết mâu thuẫn trong 
các tình huống khác 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc theo nhóm. Chia lớp thành 3 hoặc 6 nhóm (mỗi nhóm 
không quá 8 người) với nhiệm vụ cụ thể như sau: 

~ Nhóm 1: Đọc truyện: Thông điệp uề sự biên nhân uà kiềm chế; 

Câu hỏi: Bạn có thể rút ra bài học gì từ Thông điệp uề sự biên nhẫn uà 
biềm chế? 

— Nhóm 9 Đọc truyện: “Những điều nên nhớ” 

Câu hỏi: Bạn có thể rút ra bài học gì từ Những điều nên nhớ 

— Nhóm 3: Phân tích Chuyện uê Hùng uà Cường (Tài liệu phân phát) 

Câu hỏi: Nếu ở địa uị Hùng bhi đó thì bạn sẽ làm gì? Bạn học được điều gì 
trong cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn của Hùng? 

* Bước 2: Làm việc chung toàn lớp 

— Đại điện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

— Người tổ chức chốt lại bài học được rút ra từ "Thông điệp uẻ sự kiên 
nhân uà kiềm chế" và “* Những điều nên nhớ". 


170 


~ Người tổ chức phân tích những mặt lợi cũng như bất lợi và sự hợp lí 
cũng như bất hợp lí của từng cách giải quyết trong tình huống của Hùng và 
Cường mà các nhóm nêu ra. 

— Người tổ chức hướng dẫn học sinh tiếp tục phân tích các kĩ năng sống 
thể hiện trong cách ứng xử của Hùng: 

+ Khi tự nhủ "Hãy cố thư giãn nào”: "Phái giữ bình tĩnh”: ” Minh sẽ không 
nói chuyện với cậu ta cho tới khi mình thật sự bình tĩnh”... là thể hiện kĩ năng 
kiểm chế. kiểm soát cơn giận. 

+ Khi nghĩ: Chẳng cần lo lắng về những điều cậu ta nói, đó không phải 
là sự thật” hoặc "Có lẽ cậu ấy không cố tình/ác ý nói xấu mình. mà do cậu ấy 
nghe thông tin đồn đại không chính xác”... là thể hiện kĩ năng suy nghĩ 
tích cực. 

+ Khi ra quyết định "Mình sẽ nói chuyện đàng hoàng. thắng thắn với cậu 
ấy" thể hiện kĩ năng kiên quyết. 

c. Kết luận 

Khi rơi uào trạng thái giận dữ trong tình huông chứa đựng mâu thuần, 
chúng ta phải biết kiềm chế, biếm soát cơn giản uà suy nghĩ tích cực, tìm cách 
giai quyết mâu thuần một cách thiện chỉ, mang tính xây dựng tránh những 
hành ¡ bạo lực. 

Hoạt động 3: Vận dụng giải quyết các máu thuần 

a. Mục tiêu 

Hình thành kĩ năng giải quyết các loại mâu thuẫn cho học sinh thông qua 
những tình huống giả định và nấm được các bước giải quyết mâu thuẫn có 
hiệu quả. 

b. Cách tiến hành 

~ Người tổ chức treo lên tường và giới thiệu những sơ đổ/bảng viết chữ to về: 

+ Cách kiềm chế khi tức giận 

+ Bí quyết biểu lộ sự cương quyết 

+ Các bước của kĩ năng thương lượng 

~ Người tổ chức giao cho mỗi nhóm 1 tình huống và yêu cầu các thành 
viên trong từng nhóm vận dụng cách xử lí mầu của Hùng trong hoạt động 3 
và cách kiềm chế khi tức giận. Vận dụng các bước của kĩ năng thương lượng... 
để giải quyết mâu thuẫn trong tình huống của nhóm mình và thảo luận/đóng 
vai cách giải quyết. 


171 


Tình huông 1: 

Giờ ra chơi, một nhóm HS bước vào quán nước ở cổng trường. lúc đó bạn 
đang ngồi uống nước trong quán. Một HS trong nhóm này vô tình nhổ nước 
bọt vào chân bạn. Bạn quay lại yêu cầu người HS đó phải xin lỗi, tuy nhiên 
người đó đã khước từ, không chịu xin lỗi, lại còn cười bạn? Vậy bạn sẽ ứng 
xử như thế nào? 

Tình huông 2: 

Giờ ra chơi có một vài HS lớp khác đến trêu bạn hoặc phá quấy trò chơi 
mà bạn đang tham gia. Họ dùng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa để 
châm chọc. 

Bạn sẽ giải quyết như thế nào? 

Tình huông 3: Bạn đang tham gia vào một trò chơi giữa các nhóm bạn 
cùng tuổi tại sân trường. Một thành viên của nhóm khác chạy xô vào bạn, cả 9 
người cùng ngã. Mặc dù người kia sai, bạn vân đỡ người đó dậy, nói lời xin lỗi 
hoặc hỏi han rất lịch sự. Tuy nhiên, đáp lại thái độ rất lịch sự của bạn, người 
kia chửi tục, xúc phạm hoặc đe dọa bạn. Vậy bạn sẽ xử lí như thế nào? 

- Kết quả xử lí tình huống của nhóm có thể được trình bày dưới 3 
hình thức: 

+ Viết ra giấy khổ lớn để trình bày. 

+ Sắm vai thể hiện cách giải quyết. 

— Đại diện các nhóm lên trình diễn cách xử lí tình huống của mình. 

— Người tổ chức trưng cầu ý kiến nhận xét/bình luận (về sự hợp lí. hợp 
tình của từng cách xử lí) hoặc các học sinh nêu câu hỏi về kết quả thảo luận 
của từng nhóm. 

— Trên cơ sở những ý kiến của học sinh, người tổ chức tiếp tục đạt câu hỏi 
cho cả lớp: 

Chúng ta cần phải trải qua các bước nào bhi giải quyết mâu thuần? 

c. Kết luận 

Khi rơi vào mâu thuẫn trong quan hệ với người khác, chúng ta nên vận 
dụng các bước giải quyết mâu thuẫn như sau: 

- Kiềm chế cảm xúc - sử dụng các kĩ năng thư giãn. Tự đưa mình ra khỏi 
tâm trạng/tình huống đó. 

- Xác định nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn - Ai là người gây ra mâu 
thuẫn/chịu trách nhiệm. Cần suy nghĩ tích cực, vì nó có tác động mạnh đến 


172 


cảm xúc và hành vi tích cực. (Nếu cần tách khỏi người có mâu thuần với mình 
một thời gian để suy nghĩ và tìm cách giải quyết mâu thuẫn đó). 

— Hỏi người có mâu thuẫn với mình có thời gian diể ngồi nói chuyện về 
mâu thuẫn đó không. 

— Hãy nói với người có mâu thuần với mình về cảm xúc của mình. 

— Hãy nói với họ tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. 

~ Hãy lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe câu trả lời của người đó. 

— Hãy cùng thảo luận về cách giải quyết mâu thuản. 

- Tiếp tục thảo luận/thương lượng một cách bình tình. Nếu mâu thuẫn 
không thể giải quyết được/hoặc một trong 9 người trở nên quá giận đữ rồi. thì 
hãy dừng cuộc thảo luận/thương lượng và hẹn sẽ nói chuyện về vấn đề đó. 


— Biết dàn hòa mọi người khi có sự tranh cãi, xích mích. 


V. TỔNG KẾT 

* Để HS tự nêu: 

~ Những thu hoạch về nhận thức qua chủ đề 

~ Những KNS đã vận dụng trong các hoạt động của chủ đề 

* Người tổ chức chốt lại: 

~ Những thu hoạch về nhận thức qua chủ đề 

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta không thể tránh khỏi có những va 
chạm, bất đồng, mâu thuẫn với những người xung quanh. Kĩ năng giải quyết 
mâu thuẫn giúp chúng ta biết cách giải quyết các mâu thuẫn một cách hoà 
bình thông qua các kĩ năng kiểm soát cơn giận và kĩ năng thương lượng vì sư 
bình an của tất cả các bên. 

~ Những kĩ năng sống đã vận dụng trong các hoạt động của chủ đề 

e Vận dụng các kĩ năng sống như: tư duy phê qphán, tư duy sắng tạo. ra 
quyết định, giao tiếp, thiện chí khi nhìn nhận vấn điề và đánh giá người khác. 
suy nghĩ tích cực. biết lắng nghe, thừa nhận ý kiển hợp lí của người khác. 
thương lượng... 

se Học sinh học được cách giải quyết các mâu thuận một cách hiệu quả. 

tránh xung đột và bạo lực 


Tài liệu phân phát 


Thông điệp về sự kiên nhãn và kiềm chế 


Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi định uà bảo 
cậu cứ mỗi lần cậu mất biên nhân uà ! hoặc cãi nhau uới ai, thì đóng một cái 
đỉnh uào hàng rào. 

Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đỉnh uào hàng rào. Các tuần sau, cậu biết 
cách tự kêm chế, nên số đỉnh đóng uào hàng rào bớt dần ngày qua ngày: cậu 
đã khám phá ra là tự biềm chế thì dễ hơn là đóng đỉnh. 

Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu bhông phải đóng cái đỉnh nào uào hàng 
rào nữa. Thế là cậu đi gặp bố uà thưa rằng hôm nay cậu không phải đóng cái 
đỉnh nào. Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất biên nhãn, thì 
nhổ một cái đỉnh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, uà cuối cùng cậu bé 
có thể nói uới bố là cậu đã nhổ mọi cái đỉnh khỏi hàng rào. Ông bố dẫn cậu 
con ra trước hàng rào uè bảo: 

Con này, con đã xử sự tối rồi, nhưng con nhìn tất cả các cái lỗ định trên 
hàng rào đi. Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cải 
nhau uới ai uà nói điều gì xấu xa, con đó để lại cho người ấy một uết thương 
như uết đỉnh này. Con có thể đâm con dao uào một người rồi rút dao ra, nhưng 
sẽ mãi mãi còn một uết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, uết thương 
uấn còn đó. Một uết thương do lời nói cũng làm đau như một uết thương trên 
thân thể. Những người bạn là những uiên ngọc quy hiếm, họ làm cho con cười 
uà khuyến khích con. Họ sẵn sàng lắng nghe con khi con cần họ, họ nâng đỡ 
con 0uà mở lòng ra uới con. Con cũng hãy cho các bạn con thấy là con yêu 
thương họ đến đâu. 


Chuyện về Hùng và Cường 


Hùng uà Cường là đôi bạn thân. Bông nhiên Cường trở nên lạnh nhạt, xa 
lánh Cường. Một hôm, tình cờ Hùng đi sau Cường uà một người bạn cũ của 
hai người là Dũng. Hùng nghe thấy Cường bể cho Dũng những chuyện không 
hay uề Hùng, đáng tiếc là những chuyện đó không phải là sự thật: uí dụ như 
yêu đương lung tung, học thì quay cóp nên mới được điểm cao... 

Trong khi Cường đang thao thao bất tuyệt thì Hùng cảm thấy sôi máu lên, 
chỉ muốn nhảy uào tám lấy Cường uà cho mấy quả đấm. Nhưng rồi Hùng đã 
hịp tự nhủ: "Hãy cố thư giãn nào”; `Phải giữ bình tĩnh”; "Mình sẽ không nói 
chuyện uới cậu ta cho tới khi mình thật sự bình tĩnh". 


174 


Sau một phút trấn tĩnh lại, Hùng lại nghĩ: “Chăng cần lo lắng uề những 
điều cậu ta nói, đó không phải là sự thật”, rồi Hùng lai nghĩ tiếp: "Có lẽ cậu 
ấy không ác ý nói xấu mình, mà do cậu ấy nghe thông tin đồn đại không chính 
xác". Rồi Hùng quyết định: "Minh sẽ nói chuyện dàng hoàng, thẳng thắn với 
cậu áy". Sau đó, Hùng cượt lên trước mặt Cường cà Dũng. Hùng nói tới 
Cường một cách cương quyết: 

~ Xin lôi, những gì mà cậu đang nói làm tôi rất bhó chịu. Tôi buộc lòng 
cất ngang 0ì tôi không muốn cậu tiếp tục tung những điều không đúng uề tôi. 
Tôi không yêu đương lung tung uà cũng chưa một lần quay cóp ca. Tê£cam 
thấy rất đau lòng uà không hiểu sao đã từng là bạn thân của nhau, nay cậu 
lại có thể nói những điều không có thật như tây tẻ tôi. 


Cường giât mình uà cũng chẳng biết thanh mình gì nữa, chỉ biết nói uới Hùng: 

~ Xin lôi cậu, mình sai rồi. 

Những điều nên nhớ 

Hai người bạn di trên đường uắng uẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh 
luận khá gay gắt uà một người đã không kiềm chế được giơ tay tát uào mặt 
bạn mình. Người bia bị đau nhưng không hè nói một lời. Anh uiết trên cát: 
“Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát uào mặt tòi”, 

Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại tà tăm ở đấy. 

Anh bạn bia không may bị uọp bẻ uà suýt chết đuối, may mà được người 
bạn cứu. Khi hết hoang sợ, anh uiết lên đá: "Hỏm nay, người bạn thân nhất đã 
cứu sông tôi”. 

__ Anh bụn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đạnh anh, anh oiết trên cát, 
còn bây giờ anh lại uiết! trên đá?” 

Mim cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta 
hãy uiết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng uới sự tha thứ... Và 
khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên bhắc nó lên đá như bhắc sâu ào 
bí ức của trái tìm, nơi không ngọn gió nào có thể xoa nhòa được...” 

Tham bhdo kĩ năng quản lí xung đột 

Phương pháp viết tắt là PEACE được Lentieri và Patti đưa ra (1996) để 

dạy HS cách quản lí xung đột: 


— Practise: Tập giữ bình tĩnh. thở sâu và điều chính cảm xúc của mình. 


175 


- Express: Nhấn mạnh quan điểm của mình. Hãy là người mạnh mẽ 
không cần có phương tiện. 

- Agree. Đồng ý giải quyết việc đó ở bên ngoài. Lắng nghe thấu đáo. 
Thừa nhận cảm xúc của người khác. 

— Choose:Chọn giải pháp cho mọi người. Động não để tìm những điều 
tích cực trước hết. 

~ Encourage: Khuyến khích những người khác không sử dụng bạo lực. 
Xem bạo lực như là một vấn đề cần giải quyết. mà không phải là cuộc đấu để 
thắng cuộc. 


BÀI TẬP 


1) Trong một buổi đưa học sinh đi tham quan ngoài trường, có một nhóm 
thiếu niên ở địa phương đã trêu chọc, gây sự với học sinh lớp do anh/ chị 
chủ nhiệm. Học sinh của anh / chị rất tức và muốn dạy cho những học 
sinh này một bài học. Anh / chị sẽ xử lí như thế nào? 


2) Vào giờ học, một thầy giáo đang viết trên bảng. Ở dưới lớp có tiếng pha trò 
ồn ào và tiếng cười khúc khích. Thầy bực mình quay xuống thì gặp một 
học sinh đang nói chuyện. Sau đây là cuộc đối thoại giữa hai thầy trò: 

GV: Em đang làm cái gì vậy? Tại sao em cười trong giờ học? 
HS: Chẳng có gì cả! Không phải em! 

GV: (Bực tức hơn) Nếu không phải em, vậy ai cười? 

HS: Em không biết ạ. 

GV: Nếu không biết, mời em ra khỏi lớp. 

H8: Không...vô lí' Em không có lỗi, tại sao em phải ra khỏi lóp. 
Không khí lớp lúc này trở nên cực kì căng thẳng. 

Nếu ở trong tình huống đó anh ƒ chị sẽ ứng xử như thế nào? 


176 


Phương XIV 
KĨ NĂN6 LỰA °H0N NGHỀ NGHIỆP 


IL. MỤC TIÊU 

1. Về nhận thức 

HS thấy được tầm quan trọng của kĩ năng chọn nghề phù hợp và 
nắm được những căn cứ/ yếu tố cần xem xét khi lựa chọn nghề nghiệp cho 
bản thân. 

2. Về thái độ 

HS có thái độ trách nhiệm rõ ràng trong suy nghĩ khi lựa chọn nghề 
nghiệp cho bản thân 

3. Về kĩ năng sống 

HS có kĩ năng tư duy phê phán, biết phân tích, đánh giá, lựa chọn các 
nghề khác nhau, kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ trong quá trình lựa chọn nghề 
phù hợp với bản thân. 

Củng cố kĩ năng hợp tác, giao tiếp, đương đầu với cảm xúc, kĩ năng thuyết 
phục và ra quyết định... 


II. THÔNG ĐIỆP 

Nghề nghiệp trong tương lai là một trong những vân đề quan trọng của 
cuộc đời mỗi con người. Chọn nghề phù hợp với khả năng của mình và 
nhủ cầu của xã hội sẽ giúp con người phát huy hết khả năng của mình và 
thành đạt trong sự nghiệp. Đó là điều kiện tiên quyết đấm bảo cho con người 
có chất lượng cuộc sống. Nếu không biết chọn nghề con người sẽ có thể đi lầm 
đường, bị luấn quần trong bế tắc, do đó ảnh hưởng đến những mặt khác của 
cuộc sống. 

III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

~ Giấy màu, giấy khổ A4 để HS viết những ý kiến của mình. 

~ Giấy khổ A0 để thống kê kết quả xác định giá trị. 

~ Bút dạ, bút viết. 

~ Băng dính, kéo. 


177 


ÍÍ 


— Tài liệu phân phát: 
Những tố chất cần thiết cho từng nghề (xem phần phụ lục) 


IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
— Người tổ chức giới thiệu về mục tiêu và thông điệp của chủ đề. 
Hoạt động 1: Dự định chọn nghề 
a. Mục tiêu 
Học sinh tự nhận thức được dự định lựa chọn nghề nghiệp của mình và lí 
giải vì sao có dự định đó. 

b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc cá nhân. 

Mỗi người được phát một mảnh giấy bằng 1/2 mảnh A4 và trả lời các câu 
hỏi sau: 

~ Bạn đã dự định sẽ chọn nghề! thì uào trường đại học, cao đẳng nào cho 
bản thân? Vì sao? 

~ Bạn có tin rằng bạn sẽ làm tốt công uiệc trong ngành nghề mà bạn đã dự 
định chọn không? 

* Bước 2: Làm việc nhóm. 

Người tổ chức chia nhóm từ 5 đến 7 người. Mọi người trong nhóm chia sẻ 
những dự định của mình và tổng hợp ý kiến của toàn nhóm. Đặc biệt chú ý lí 
do vì sao từng người trong nhóm lại lựa chọn nghề / trường sẽ thi vào? 

* Bước 3: Đại diện nhóm trình bày trước toàn lớp ý kiến của nhóm 

c. Kết luận 

- Dự định của mọi người về nghề nghiệp tương lai rất đa dạng. Trong đó 
có người tin rằng mình sẽ làm tốt trong ngành nghề mình đã lựa chọn, có 
người cũng chưa hình dung được. 

~ Những lí do mà từng người dự định về nghề tương lai có những điểm 
chung, đồng thời có những điểm riêng, có những điểm phù hợp, cũng có những 
điểm chưa phù hợp. 

Hoạt động 3: Xử lí những tình huống ảnh hưởng đến sự chọn nghề 

a. Mục tiêu 

HS biết cách xử lí các tình huống thường gặp trong việc lựa chọn nghề 
nghiệp của bản thân, qua đó thấy được mình có quyền quyết định việc chọn 
nghề trong tương lai của mình. 


178 


b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm giải quyết một tình huống sau: 

Tình huống 1: Cha mẹ bạn làm cùng nghề và rất muốn bạn đi theo nghề 
của họ để có thể thừa kế được vốn kinh nghiệm của cha mẹ. nhưng bạn thực 
sự không thích nghề đó. Cha mẹ gây áp lực cho bạn buộc bạn phải đi theo 
nghề của họ. Trong tình huống đó bạn sẽ làm gì? 

Tình huống 2: Hiền có người bạn thân. Bạn thân của Hiền đã xác định rõ 
ràng trường bạn ấy sẽ thi vào, nghề bạn ấy sẽ làm. còn Hiền thì vẫn mông 
lung, chưa biết thế nào. Những rồi Hiền quyết định sẽ thi cùng trường và 
chọn cùng ngành với người bạn thân của mình vì Hiền muốn được cùng học 
với nhau. Nếu là Hiền, bạn có quyết định như vậy không? Nếu là bạn của 
Hiển, bạn có lời khuyên nào không? 

Tình huống 3: Sơn và Nam là hai anh em sinh đôi, năm nay cùng vào học 
lớp 10. Họ đang có nhiều hoài bão, ước mơ về tương lai. Họ thường trao đổi với 
nhau về những dự định trong cuộc sống trong đó có việc chọn nghề. Về khía 
cạnh này hai anh em Sơn, Nam có những lựa chọn khác nhau: Sơn dự định sẽ 
chọn nghề có nhiều tiền để có cuộc sống đây đủ. còn Nam dự định sẽ chọn 
nghề được mọi người kính trọng. 

Nhóm của các bạn có những bình luận gì về dự định của Sơn và Nam? 

* Bước 3: Làm việc chung toàn lớp. 

— Các nhóm cử đại diện nhóm trình bày cách xử lí các tình huống của 
nhóm mình. 

— Các thành viên trong lớp bình luận, nhận xét, đặt câu hỏi cho các nhóm. 


c. Kết luận 
Chọn nghề là công việc hệ trọng đối với cả cuộc đời con người, chúng ta 
không nên phạm những sai lầm có thể mắc phải khi chọn nghề: chấp nhận 
sức ép của bố mẹ, làm theo bạn bè, chỉ quan tâm phiến diện đến một khía 
cạnh nào đó của giá trị nghề.... 
— Nếu bạn khó quyết định chọn nghề nào phù hợp với mình thì nên đi hồi 
chuyên gia tư vấn nghề nghiệp để có thể có quyết định sáng suốt cho bản thân. 


Hoạt động 3: Chọn nghề phù hợp 


a. Mục tiêu 
Học sinh nắm được những cơ sở cần tính đến / các yếu tố chi phối việc chọn 
nghề cho phù hợp và những thông tin về các tố chất cần thiết của từng nghề. 


179 


b. Cách tiến hành 

* Bước 1: Làm việc nhóm. 

NTC chia nhóm (heo hứng thú nghề nghiệp từ đến 7 người, đọc tài liệu 
phân phát về các nghề mà thành viên trong nhóm định lựa chọn, thảo luận 
các câu hỏi sau: 

— Muốn chọn nghề đúng cần chú ý các yếu tố quan trọng nào? 

— So sánh uới những tố chất cần thiết của nghề mà bạn định lựa chọn có 
phù hợp uới bản thân không? 

* Bước 2: Làm việc chung cả lớp. 

Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

Các thành viên trong lớp nhận xét, bổ sung và đặt những câu hỏi eho 
từng nhóm. 

c. Kết luận 

* Lựa chọn nghề cho bản thân phải căn cứ đồng thời vào các yếu tố sau: 

~ Đặc điểm của nghề và nhu cầu của xã hội về nghề. 

- Hứng thú và năng lực và điều mà bản thân cho là có giá trị. 

~ Nhu cầu và xu hướng phát triển của xã hội về cơ cấu kinh tế xã hội, 
ngành nghề. 

~ Khả năng di chuyển nghề nghiệp từ nghề đó sang các nghề khác. 

* Cần suy nghĩ trả lời các câu hỏi; 

— Nhu cầu về lao động nghề đó như thế nào? 

— Mình có đủ điều kiện để làm việc một cách hiệu quả trong nghề đó không? 

— Nếu không đủ điều kiện thì cần khắc phục khó khăn đó như thế nào? 


V. TỔNG KẾT 

* Người tổ chức yêu cầu các HS nêu lên: 

— Những thu hoạch rút ra từ chủ đề. 

— Những kĩ năng sống được sử dụng trong chủ đề. 

* Sau đó Người tổ chức chốt lại: 

- Những điều cần ghi nhớ trong chủ đề này: 

+ Tầm quan trọng của việc chọn nghề phù hợp. 

+ Mỗi người cũng cần biết xác định nghề phù hợp cho bản thân. 

+ Những yếu tố cần tính đến để có thể chọn nghề phù hợp với bản thân. 


180 


— Những kĩ năng sống đã thực hành và vận dụng: 

+ Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác khi thảo luận nhóm và thảo luận 
chung cả lóp. 

+ Kĩ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo trong các hoạt động tự nhận 
thức về thiên hướng nghề của bản thân. xử lí các tình huống chọn nghề, xác 
định các yếu tố cần tính đến để có thể chọn nghề phù hợp với bản thân và khi 
trả lời các câu hỏi để rút ra những điều cần thu hoạch qua chủ đề. 

+ Thực hành kĩ năng tự nhận thức về xu hướng nghề và những tố chất 
nghề của mình. 

+ Hình thành kĩ năng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai cho bản thân 

Tòi liệu phân phát 

Những tố chất cần có ở mỗi nghể 

Nghề kiến trúc 

Năng khiếu là điều kiện đầu tiên cần có. Năng lực tư duy thẩm mi trong 
không gian, nhận thức và tạo dựng cái đẹp quan trọng hơn là năng lực vẽ.Có 
năng khiếu vẽ và học lực khá trở lên với các mön học tự nhiên. Nhưng chỉ có 
lòng say mê nghề mới đưa đến với đỉnh cao kiến trúc, có khả năng tự đọc và tự 
học. Thành công của kiến trúc sư giỏi chính là kết quả của sự nỗ lực vươn lên 
và tự học hỏi tuyệt vời. 

Nghề quảng cáo 

Tính sáng tạo, óc tưởng tượng cực bì phong phú, khả năng nhìn điều bình 
thường theo một cách độc đáo. Đây là yêu cầu trên hết đối với người sáng tạo 
quảng cáo. Người làm quảng cáo chính là người tạo ra các ý tưởng. Ý tưởng 
sáng tạo là cách thức đảm bảo cho quảng cáo của bạn có nét mới lạ. độc đáo để 
thu hút và chỉnh phục khách hàng. 

Năng lực sáng tác uà truyền tải thông điệp là phẩm chất thiết yếu với 
người thiết kế ý tưởng quảng cáo. Nếu không, những ý tưởng thú vị của bạn 
mãi mãi chỉ có thể nằm yên trong đầu bạn mà thôi. 

Tư duy phân tích, năng lực tổ chức uà tính toán: Hầu hết các sáng tạo bay 
bổng trong quảng cáo đều bắt nguồn tù những mục tiêu kinh doanh và lợi 
nhuận rất rõ ràng. Dù bạn có sáng tạo đến mấy. thiếu đi những phẩm chất 
này bạn cũng không thể trở thành chuyên gia quảng cáo thực thụ. 


! Tủ sách hướng nghiệp, Mỏ! số nghẻ. NXB Kim Đồng năm 2006. 
181 


Kĩ năng giao tiếp: Công việc hàng ngày của người làm quảng cáo cần đến 
cái duyên, sự nhã nhặn, hóm hỉnh trong giao tiếp, một chút hùng biện, khả 
năng thuyết phục lớn khi thuyết trình hay thuýêt phục đối tác. 

Vốn uăn hoá sâu rộng uà tính nhân uăn: vốn văn hoá sâu rộng, sự hiểu 
biết tâm lí con người để có được chiến lược và chương trình quảng cáo hợp lí là 
yêu cầu thiết yếu của người làm quảng cáo. 

Tính biên trì uà cầu thị; Tính hài hước, lãng mạn; Sự tự tin... 

Bạn sẽ không hợp uới nghề quảng cáo khi: 

~ Bạn muốn thay đổi thói quen sống và làm việc đã được sắp xếp theo một 
trật tự có từ lâu rồi. 

— Bạn không thích viết và chưa bao giờ tự tin về khả năng diễn đạt của mình. 

~ Bạn thích những con số hơn là mơ mộng vẩn vơ. 

— Bạn sống khép kín và rất ngại phát biểu trước mặt người khác. 

- Bạn không có lập trường vững vàng, dễ bị lung lạc ý tưởng của người 
khác, dễ nắn chí. 

— Bạn không thích các công việc liên quan đến nghệ thuật. 

- Bạn thờ ơ, ít quan sát cuộc sống và mọi người xung quanh. 

Nghề quản trị kinh doanh 

* Tự duy hình doanh: Tư duy kinh doanh đòi hỏi bạn tìm kiếm, học hỏi, 
nảy sinh sáng tạo... để làm nền tảng cho việc giải đáp các vấn đề đang được 
đặt ra từ thực tiễn. 

* Kiến thức cần tích luỹ: 

Kiến thức chung: Trỏ thành quản trị viên, ngoài việc lo các vấn đề có tính 
vật chất(tiền, hàng, tài sản...) trong hoạt động kinh doanh, bạn còn phải xử lí 
nhiều công việc liên quan tới tổ chức, con người và cộng đồng. Bạn cần tích lũy 
những kiến thức kinh doanh uà biến thức công cụ. 

* Rèn luyện kĩ năng uà bản lĩnh của nhà quản trị. 

Cũng như các ngành nghề khác, nhà quản trị cũng cần có một số tố chất 
cơ bản giúp họ tự tin và thành công trong kinh doanh. Bởi vậy để trở thành 
nhà quản trị trong tương lai, bạn cần có hoặc tạo ra các tố chất sau đây: 

— Có khát uọng làm giàu chính đáng. 

— Có kiến thức, tầm nhìn xa trông rộng: Nghĩa là bạn phải không ngừng 
học hỏi cả về kiến thức chuyên môn và những kiến thức khác liên quan. Bạn 
cũng cần có tư duy và tầm nhìn chiến lược xét về cả thời gian, không gian. 
Điều này đặc biệt quan trọng với nhà quản trị. 


182 


- Sáng tạo uà đổi mới: Bạn phải là người có đầu óc quan sát. phân tích, 
nhận định, luôn tìm ra và áp dụng những cải tiến, phương pháp làm việc mới, 
coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lí, coi trọng hiệu 
quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

~ Có năng lực tổ chức uà quản lí: Đây là một trong những phẩm chất và kĩ 
năng then chốt nhất của nhà quản trị bạn cần tạo dựng một đội ngũ làm việc 
hợp lí, tận dụng được tối đa năng lực của từng cá nhân mà vẫn phối hợp nhịp 
nhàng, đồng bộ. 

~ Tự tin: Người làm quản trị kinh doanh phải thấy được những khó khăn, 
rủi ro có thể gặp phải trong thực tế, nhưng không nao núng. luôn chủ động. 
tin tưởng vào khả năng của chính mình và của mọi người để sẵn sàng vượt qua. 

~ Khắc phục rủi ro: Những người làm kinh doanh thực thụ hiểu rằng sẽ 
luôn có khả năng xay ra vô vàn rủi ro như: rủi ro về tài chính, về sự nghiệp. 
về gia đình, về tâm lí... Nhà quản trị kinh doanh cần rèn luyện bản lĩnh và 
khả năng chịu đựng của mình để khác phục rủi ro khi gặp phải. 

* Có dạo đức kừnh doanh: Mục đích của kinh doanh là lợi nhuận. Nhưng 
người làm quản trị cũng phải biết rằng kinh doanh nhất thiết phải kết hợp 
hài hoà các lợi ích của chủ doanh nghiệp. của người lao động, của khách hàng, 
của nhà cung ứng; phải biết xây dựng triết lí kinh doanh và văn hoá doanh 
nghiệp trong đó lấy con người là nhân vật trung tâm của quá trình kinh 
doanh và hoạt động của doanh nghiệp. 

Ngành công nghệ Nano 

— Yêu thích các môn học hoa học tự nhiên. hiểu biết đa ngành uề khoa 
học tư nhiên: Là người hoạt động trong lĩnh vực này, bạn cần có một kiến thức 
đa ngành về khoa học tự nhiên, tức là bạn cần phải hiểu biết từ hai môn bhoa 
học tự, nhiên trở lên. 

— UƯa thích công uiệc tìm tòi, nghiên cứu: Bước chân vào lĩnh vực công 
nghệ nano dù bạn là nhà khoa học trong các phòng thí nghiệm, kĩ sư tại các cơ 
quan hay trở thành nhà tư vấn thì công việc nghiên cứu đều hết sức quan 
trọng. Nếu bạn là nhà khoa học trong ngành công nghệ nano, công việc 
nghiên cứu của bạn nhằm mục đích tìm ra các quy luật trong thế giới nano. 
Nếu bạn là kĩ sư, bạn nghiên cứu về các quy trình. bạn nghiên cứu về các quy 
trình đó. Nếu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn. bạn cần nghiên cứu chuyên 
sâu một công nghệ và thực hiện việc chuyển giao nó. 

— Đức tính kiên trì uà kha năng tập trung: Cùng như mọi ngành khoa học 
khác. với công nghệ nano nhưng cũng đặc biệt ở ngành công nghệ nano. sự 


183 


sáng tạo không đến trong một sớm một chiều. Để có thể thành công dù chỉ là 
một công trình nhỏ, bạn cần bỏ ra rất nhiều thời gian, trí tuệ nghiên cứu một 
cách cao độ và liên tục. Đó là lí do vì sao khi bước chân vào ngành công nghệ 
nano bạn không thể thiếu đức tính kiên trì và năng lực làm việc tập trung 

~ Trình độ ngoại ngữ uà tin học: Đất nước ta đầu tư vào công nghệ nano 
để bắt kịp xu hướng phát triển mới nhất của công nghệ toàn cầu. Nguồn 
thông tin, tri thức chủ yếu đến từ các quốc gia trên thế giới. Điều đó cũng có 
nghĩa là bạn buộc phải thông thạo ngoại ngữ (cần thiết nhất là tiếng anh) để 
xử lí tài liệu, cập nhật các thông tin mới nhất trên các tạp chí khoa học có uy 
tín hay từ mạng Internet. Tin học là công cụ để bạn tổ chức hiệu quả và 
nhanh chóng khối dữ liệu đồ sộ, trình bày cũng như thanh toán chúng. Công 
việc của nhà khoa học hiện đại nhất là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, tất 
yếu phải gắn bó với chiếc máy tính. 

— Tính chính xác: Công nghệ nano làm việc với các thông số ở mức độ siêu 
nhỏ: 1 phần tỉ mét. Vì thế tính chính xác cũng là một yếu tố cần thiết 

Điều gì cản trỏ bạn đến uới công nghệ nano? 

— Bạn không có niềm say mê với các môn khoa học cơ bản. 

~ Bạn không thích công việc nghiên cứu. Các số liệu luôn làm bạn thấy ngại. 

— Bạn không thích các công việc liên quan đến máy móc. 

~ Bạn thật sự lo lắng về khả năng ngoại ngữ của mình. 

~ Bạn thường bị phê bình là nhanh nhẩu đoảng, cẩu thả, kém ngăn nắp. 

Nghề kiểm toán 

~ Tính độc lập: khi bạn làm công việc kiểm toán, bạn không được phụ 
thuộc vào bất cứ khách hàng hay một số liệu tài chính nào. 

~ Tính thận trọng trong công uiệc: bạn phải thận trọng trong việc kiểm tra 
số sách, tìm đủ bằng chứng thích hợp mới đưa ra những quyết định cuối cùng. 
Đây còn là việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của bạn. 

~ Khả năng diễn đạt gãy gọn, khúc chiết: Ngoài công việc xác mình, kiểm 
toán viên còn phải bày tỏ ý kiến về những gì mà mình đã phát hiện được 
trong suốt thời gian làm việc. Để mọi người tiếp nhận những lời tư vấn của 
mình, bạn phải biết cách thuyết phục họ bằng những lập luận chặt chẽ nhất. 

~ Óc quan sát uà tư duy phân tích cao: Bạn cần phải có óc quan sắt và tư 
duy phân tích để có thể tìm ra được những bất hợp lí và hợp lí trong quá trinh 
làm việc. 


184 


~ Chăm chỉ học hỏi: Muốn trở thành một kiểm toán viên giỏi bạn không 
thể tự bằng lòng với những kiến thức mình đã có. Cần phải luôn tìm tòi, học 
hỏi những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán và luật kinh tế của tất cả các 
nước trên thế giới. 

Giỏi tính toán, yêu thích những con số: Nghĩa là bạn phải có một niềm say 
mê khám phá những con số tưởng chừng rất khô khan trong các bản báo cáo. 
Tự bản thân bạn luôn thấy những phép tính. những phương pháp đối chiếu, 
cân đối... trong kiểm toán cũng thú vị không kém những câu thơ bay bổng. 

- Khả năng chịu đựng áp lực của công uiệc: Kiểm toán là một nghề nhiều 
khó khăn và thử thách, Niềm tin của khách hàng với mỗi quyết định của bạn sẽ 
là áp lực lớn nhất. Lúc nào bạn cũng phải suy nghĩ xem mình đã tìm được cách 
giải quyết đúng đắn nhất chưa, liệu những chứng cứ mình tìm được có xác đáng 
không? Và nhất là khi bạn chưa tìm ra được lời giải đáp, bạn sẽ hơi mệt đấy. 

Những điều cản trở bạn thành kiểm toán uiên tài giỏi? 

- Bạn ghét những con số khô khan và chỉ muốn thả hồn theo những cảm 
xúc lãng mạn. 

~ Bạn thường hay bị phụ thuộc vào những lời nói của người khác 

- Bạn ít chịu được tính kỉ luật và luôn muốn làm theo ý thích của mình. 

- Bạn thường gặp khó khăn khi phải làm những công viêc tỉ mẩn, luôn bị 
bố mẹ và bạn bè chê là nhanh nhấu đoảng. 

~ Bạn muốn một công việc nhàn nhã, ít phải chịu áp lực. 

~ Bạn rất vô tư. Mọi thứ trên đời cứ trôi qua mà không đọng lại một chút 
gì đó để bạn phân tích, tìm hiểu sâu hơn. 

~ Bạn không giữ được mọi bí mật kể cả những bí mật tài chính của khách hàng. 

Nghề y 

- Lòng nhân hậu, thương người: Làm nghề y. bạn sẽ phải tiếp xúc với 
những nỗi đau cả về thể xác lẫn tỉnh thần của đồng loại. Nếu bạn không có 
lòng thương người, bạn sẽ không bao giờ đặt được mình vào hoàn cảnh 
của bệnh nhân, cảm nhận nỗi đau của họ để hết lòng cứu chữa. Một bác sĩ 
biết yêu thương bệnh nhân sẽ biết cách giúp họ nhiều nhất theo khả năng 
của mình. 

- Sự biên trì uà nhân nại: Đây là đức tính thứ hai phải có của mỗi thầy 
thuốc. Đòi hỏi này còn lớn lao hơn khi bạn trực tiếp đối điện với bệnh nhân 
cùng những đau đón. mất mát về thể chất và tinh thần của họ. Nhưng chắc 
chắn nếu bạn đã có lòng nhân hậu thương người thì bạn cũng sẽ kiên trì, 
nhãn nại được. 


185 


- Sự can đảm (không yếu bóng uía, không sợ máu, không sợ bẩn): Lòng 
can đảm của người thầy thuốc trước hết được thể hiện ở sự chiến thắng nỗi sợ 
hãi của chính mình. Công việc hàng ngày của bạn sẽ phải tiếp xúc với máu, 
với các bộ phận trên cơ thể con người và những thi thể. 

~ Tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực: Công việc của bạn mang tính sống còn 
bởi một quyết định của bạn có thể liên quan đến sự sống chết của một mạng 
người. Nếu bạn không cân nhắc cẩn thận, đưa ra những quyết định vội vàng 
hoặc không kịp thời, thiếu thận trọng và không trung thực thì có thể bạn sẽ 
phải ân hận suốt đời. 

- Biết cách tạo sự tin cậy, cảm thông chia sẻ uới bệnh nhân: Người bệnh 
tìm đến bạn trong nỗi đau đón, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tỉnh thần. Và bạn 
chính là niềm hi vọng, là người an ủi, là vị cứu tỉnh của họ. Một bác sĩ có tài 
và có tâm sẽ biết cách tạo ở bệnh nhân của mình sự tin tưởng, không chỉ ở tay 
nghề trình độ mà cả ở tấm lòng của người thầy thuốc. Vì thế một lương y nhất 
thiết phải luôn luôn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy, nguồn an ủi cho những 
bệnh nhân đến với mình. 

~ Khả năng quan sát, phán đoán tốt, nhạy bén. Thầy thuốc giỏi là người 
có khả năng quan sát, phán đoán tốt, hướng tới chuẩn đoán đúng và nhạy bén 
trước một trường hợp bệnh khó như người ta vẫn gọi là “nhạy cảm nghề nghiệp”. 

~ Đôi bàn tay khéo léo 

Đôi bàn tay khéo léo đặc biệt quan trọng đối với bác sĩ các khoa ngoại, sản 
phụ, mắt răng hàm mặt, tai mũi họng... Có người từng nói rằng đôi bàn tay, 
đó là một trong những “gia tài” quý báu nhất của bác sĩ ngoại khoa. 

~ Sức khoẻ 

Nghề nào cũng cần sức khỏe nhưng đối với nghề y thì sức khỏe đặc biệt 
quan trọng. Muốn đem lại sức khỏe cho mọi người khác thì trước hết bạn phải 
có sức khoẻ. 

Những điều có thể cản trở bạn trong nghề y 

- Bạn sợ máu, sợ ma uà hay bị thỉ uị hoá mọi uẫn đề của cuộc sống. 

~ Bạn dễ nổi nóng, chóng chán, bồng bột, ít khi nhắc kĩ khi quyết định một 
điều gì. 

~ Bạn không thể cảm thông, chia sẻ uới người bệnh. Có thể bạn là người 
quá lí trí cứng rắn uà khô khan. Sự cứng nhắc của bạn có thể làm người bệnh 
không tin tưởng uà sẽ tìm đến một bác sĩ khác 

- Bạn không thể chịu nổi nếu lúc nào cũng phải tiếp xúc uới những người 
ốm yếu, bệnh tật. 


186 


~ Bạn thấy mình rất uụng uề. 

- Bạn gặp khó bhăn uới những môn học đòi hỏi có #rÉ nhớ uà óc lôgíc tốt 
như: giải phầu, sinh hoá, dược lí... 

Nghề dược 

— Phải có năng lực, thiên hướng uề khoa học tự nhiên, đặc biệt là hóa học 
tà sinh học. 

Mỗi loại thuốc được sàng lọc từ hàng ngàn chất hoá học nên bạn không 
thể không có một kiến thức hoá rộng và phong phú. Ngoài ra những nghiên 
cứu này còn đồi hỏi bạn phải có tư duy lôgic để dự đoán và có bàn tay khéo 
léo, thực nghiệm có độ chính xác cao. Mặt khác trong hầu hết công việc sản 
xuất, kiểm nghiệm thuốc... đều cần kiến thức sau về hoá học. 

Bên cạnh đó, thuốc dùng cho con người - một thực thể sinh vật. Khi thuốc 
vào cơ thể các yếu tố cơ thể làm thay đổi thuốc và sự thay đổi ở các bộ phận 
khác nhau là khác nhau. Vì thế uới dược sĩ biển thức uê sinh học là rất cần 
thiết. Không chỉ vậy, sinh vật còn là nguồn cung cấp dược phẩm. Thuốc làm từ 
cây cỏ, động vật ngày càng được ứng dụng nhiều trong trị bệnh bởi độ an toàn 
cao hơn thuốc có nguồn gốc hoá chất. 

Phải biên trì, cẩn thận uà ngăn nắp: Tính kiên trì, nhẫn lại rất cần với 
nghề dược vì đây là công việc đòi hỏi tính chính xác cao, thời gian lâu dài. 
Trong bào chế thuốc để đảm bảo chế phẩm thuốc có hiệu lực điều trị cao cần 
nhiều công đoạn nghiên cứu và thực hiện chính xác, tỉ mỉ về nhiều lĩnh vực 
như động dược học (hấp thu, phân bố, thải trừ), sinh dược học (ảnh hưởng của 
cơ thể đến thuốc). 

~ Phải ham đọc sách uà thích khám phá: Xu hướng chúng của ngành dược 
thế giới là nghiên cứu không ngừng các được phẩm mới với mục đích cải thiện 
các đạc điểm như tạo ra hiệu quả điều trị cao, an toàn, tính đặc trị, tiện dụng, 
hương vị dễ chịu, tuổi thọ cao, gọn nhẹ... Trong khi đó, vi khuẩn và virus luôn 
có xu hướng biến đổi linh hoạt, chống lại tác dụng của thuốc nên các căn bệnh 
nhiễm trùng luôn cần thay đổi thuốc. Bởi vậy các nhà khoa học thường xuyên 
phải nghiên cứu tìm loại thuốc diệt vi khuẩn mới. Nhu cầu và khả năng về 
thuốc mới là vô hạn, đặt ra yêu cầu ham học hỏi, say mê khám phá ở người 
dược sĩ chân chính. 

- Cần có đầu óc kinh doanh: Phẩm chất đặc biệt thích hợp nếu bạn chọn 
lĩnh vực sản xuất hoặc kinh doanh phân phối thuốc. Công việc này đòi hỏi bạn 
phải nhạy cảm, biết nắm thời cơ. nắm được nhu cầu thuốc khi bệnh phát sinh, 
quy luật phát sinh bệnh 


187 


~ Giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là vốn từ chuyên ngành phong phú: Trong quá 
trình học tập, việc bạn phải tiếp xúc với tài liệu nước ngoài chưa qua chuyển 
dịch là thường xuyên. Chính vì vậy bạn buộc phải có vốn ngoại ngữ phong phú 
để nhanh chóng tiếp thu những thành tựu y dược học mới của thế giới. 

~ Có hoài bão nghề nghiệp. 

Những điều cản trở bạn trong nghề dược? 

~ Năng lực khoa học tự nhiên yếu. 

— Hấp tấp, uội uàng uà khó làm được một uiệc từ đầu đến cuối. 

~ Thích uận động, không ngôi yên một chỗ. 

Nghề thiết kế 

~ Năng khiếu thiên bẩm uê hội họa, tạo hình: Trước hết bạn phải có một 
“con mắt” và cái đầu đặc biệt nhạy cảm, rồi đến đôi tay trời phú giúp bạn có 
khả năng thể hiện mọi ý tưởng thành những sản phẩm cụ thể như hình vẽ, 
hình nặn... Tuy nhiên, năng khiếu chỉ là “nguyên liệu” ban đầu ngoài ra sự 
thành công còn phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực rèn luyện của chính bản 
thân bạn. 

~ Óc sáng tạo uà thực tế: Tuy nhiên sáng tạo thật sự phải dựa trên cơ sở 
của những hiểu biết sâu sắc, vững vàng và một tư duy thực tiễn cao. Là một 
nhà thiết kế, bạn không có quyền chỉ tạo ra những sản phẩm theo ý thích của 
riêng mình mà luôn phải chú ý đến nhu cầu, lợi ích, sở thích của người sử 
dụng cũng như là sản xuất trên những điều kiện hạn chế về nguyên vật liệu, 
máy móc thiết bị... Vì thế, tố chất này không chỉ do “trời ban” mà còn là kết 
quả một quá trình phấn đấu miệt mài. 

— Sự cầu thị: Những người có đầu óc sáng tạo lại thường rơi vào tư duy 
cực đoan, quá tự tin cho rằng mình luôn đúng. Đây là điều tối kị với nhà thiết 
kế. Bạn phải luôn biết lắng nghe từ mọi phía, từ những nhà chuyên môn, nhà 
sản xuất đến những người sử dụng bình thường nhất. Chính họ mới là người 
đánh giá các sản phẩm của bạn. 

~ Tính biên trì: Công việc thiết kế đòi hỏi ở bạn một sự nhẫn nại và khả 
năng tập trung cao độ. Đôi khi những tiểu tiết rất nhỏ lại tiêu tốn của bạn 
không biết bao nhiêu thời gian. 

~ Khả năng sử dụng u¡ tính. 

— Khỏd năng ngoại ngữ. 

Những điều sẽ cản trở bạn trong nghề thiết kế; 

— Khả năng tư duy lôgic không cao. 


188 


— Bạn thường nóng vội. 

~ Bạn không tự tin về óc tưởng tượng. 

— Bạn gặp khó khăn khi thuýêt phục người khác. 

— Bạn để nản chí. 

— Bạn ưa vận động, khó ngồi yên một chỗ. 

~ Bạn ghét sự mạo hiểm và nói chúng mọi sự thay đổi. 

— Bạn độc đoán và bảo thủ hoặc ngược lại, quá phụ thuộc. 

Ngành điện tử viễn thông 

~ Thông mình uà năng động: Điện tử viễn thông là một ngành công nghệ 
mới đòi hồi bạn phải có tư chất thông minh. sự năng động và niềm đam mê 
tìm hiểu các công nghệ. Có khả năng này, bạn sẽ dễ dàng tiếp thu các công 
nghệ mới trên thế giới và áp dụng nó vào thực tế tại Việt Nam 

~ Kiên trì, nhân nại: Nếu bạn không có tính kiên trì và nhãn nại thì khi 
một hệ thống gặp khó khăn, bạn không thể giải quyết được sự cố xảy ra. 

— Có mục tiêu uà đam mê: Trước hết cần phải có niềm đam mê thật sự, 
quyết tâm theo đuổi trong công việc. 

~ Tìm tòi, học hỏi, khủ năng ngoại ngữ: Ngành điện tử viễn thông thường 
xuyên thay đổi, đòi hỏi các kĩ sư trong lĩnh vực này luôn phải đọc, tìm kiếm 
các công nghệ mới đã và đang được đưa ra trên thế giới học tập qua nghiên 
cứu và thực tế tại các nước có ngành điện tử viễn thông phát triển. 

~ Khả năng làm uiệc theo nhóm: Điện tử viễn thông là ngành công nghệ 
cao. Khối lượng công việc cùng sự phức tạp của nó đòi hỏi sự chung sức của 
rất nhiều người. Những người tham gia, bên cạnh năng lực làm việc và nghiên 
cứu độc lập, phải có khả năng làm việc theo nhóm, thưc hiện tốt phần công 
việc của mình, góp phần vào hoàn thành công việc chung. 

Những diều cản trở bạn khi tham gia uào ngành điện tử uiễn thông: 

— Bạn không có khả nưng tìm tôi khám phá. 

— Bạn không đảm bảo được tính chính xác trong công việc. 

— Bạn không có tính kỉ luật. 

— Bạn không năng động, không tự mình tìm hiểu các vấn đề xung quanh. 

~ Bạn không có khả năng đọc, hiểu ngoại ngữ. 

Ngành công nghệ thông tin 

— Thông mình uà có óc sáng tạo: Công nghệ thông tin là một ngành tập 
trung được những bộ óc vĩ đại của nhân loại. Nếu bạn là người thông minh và 
có óc sáng tạo bạn sẽ dễ thành công hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 


189 


— Khỏ năng làm uiệc dưới áp lực lớn: Nếu bạn là người ghét sức ép công 
việc, hãy cẩn trọng khi chọn công nghệ thông tin. Công việc của con người làm 
trong ngành công nghệ thông tin rất thú vị nhưng cũng đây vất vả và căng 
thẳng. Nó đặc biệt đòi hỏi ở bạn khả năng làm việc dưới áp lực công việc lớn, 
thời gian gắt gao. 

— Kiên trì, nhẫn nại: Kiên trì là phẩm chất đáng quý cần có trong ngành 
công nghệ thông tin. Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin luôn phải 
đối mặt với những bài toán hóc búa. Từ một rắc rối nhỏ trên linh kiện, mỗi lỗi 
trong dòng lệnh khi lập trình đến một giải thuật chưa tối ưu khi phân tích bài 
toán. Tính kiên trì, nhẫn nại sẽ giúp bạn giải quyết tốt những khúc mắc của 
vấn đề gặt hái thành công trong công việc. 

- Tính chính xác trong công uiệc: Khoa học luôn đòi hỏi tính chính xác và 
công nghệ thông tin tất nhiên không phải là ngoại lệ. Chỉ cần bất cẩn trong 
một dòng mã lệnh lập trình, phân tích một vấn đề không hợp lí hay một sơ xuất 
nhỏ có thể làm cho một ứng dụng, một chương trình hay cả một hệ thống, một 
công ti sụp đổ. 

- Ham học hỏi, trau dồi biến thức: Ngày nay công nghệ thông tin đang 
liên tục phát triển và biến đổi từng giờ, từng phút. Theo định luật Moore nổi 
tiếng, cứ sau 18 tháng mật độ chip của bộ vi xử lí sẽ được tăng gấp đôi (tương 
ứng với năng lực xử lí của máy tính cũng tăng gấp đôi). Chỉ xét trên phương 
diện đó thôi, những kiến thức hôm nay có thể ngày mai đã trở thành lỗi thời. 
Nếu bạn không liên tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ bạn sẽ bị tụt 
hậu so với thế giới. 

~ Khả năng làm uiệc theo nhóm (team-uorÈ): Công nghệ thông tin là một 
ngành đặc biệt đề cao khả năng làm việc theo nhóm(team_work). Làm việc theo 
nhóm không những giúp bạn giảm bớt gánh nặng và độ phức tạp của công việc 
mà hơn thế, còn giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

~ Trình độ ngoại ngữ: Đề trỏ thành chuyên gia công nghệ thông tin giỏi 
bạn phải khá thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là kĩ năng đọc hiểu. 

~ Niềm đam mê công nghệ thông tìn: Dưới áp lực căng thẳng của công việc 
và tính cạnh tranh gay gắt, nếu không có niềm đam mê, bạn có thể ngã ngục 
trong nghề đầy thử thách này. 

Những điều cản trở bạn trong nghề công nghệ thông tin: 

— Không có khă năng kiên trì khi làm một công việc nào đó. 

— Không chịu được áp lực công việc. 

— Không đảm bảo được tính chính xác trong công việc. 


190 


— Không có tính kỉ luật. 

~ Chỉ muốn một công việc đơn giản không phải vận dụng đầu óc. 

— Không có khả năng đọc. hiểu ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh. 

Nghề sư phạm 

~ Giàu tình yêu thương, đặc biệt là yêu lớp người trẻ 

Nghề sư phạm sẽ rất bạc bẽo với ai chỉ biết thích bạn tiền và danh vọng. 
những al sống vị kỉ và ham tỏ rõ quyền uy (cho dù đó chỉ là quyền uy trước 
trẻ nhỏ). 

Bởi hơn bất cứ một công việc nào khác, với nghề sư phạm, phải giàu tình 
yêu thương con người thì mới có thể yêu nghề. Điều này càng quan trọng hơn 
khi đối tượng bạn hướng tới chủ yếu là lớp người trẻ tuổi, cách bạn đôi khi 
một vài thế hệ với một lối quan niệm khác và suy nghĩ khác. 

Thành đạt trong nghề làm thầy giáo vì thế chỉ đến với những người muốn 
hoà vui giữa đám học trò tươi tắn, trong sang, trẻ trung, muốn được chúng tin 
cậy, coi là người bạn lớn, trông thấy chúng trưởng thành và đến một lúc nào 
đó sung sướng nhận ra chúng đã vượt hơn mình. 

~ Thích giúp người khác hiểu hết: 

Thầy giáo chân chính phải là người thích dạy. thích giúp người khác hiểu 
biết, thích giáo dục lớp trẻ tuổi hơn. Nhiều say mê cần thiết trong bất cứ nghề 
nghiệp nào, lại càng cần trong sự phạm. 

Sức chỉnh phục đích thực của được bạn làm lên chủ yếu từ tấm lòng người 
thầy, chứ tuyệt nhiên không phải từ các xảo thuật bề ngoài giả tạo. 

— Biết cách truyền đạt: 

Trong nghề sư phạm, bạn còn phải quan tâm tới các vấn đề "thanh sắc” 
nữa. Vì cũng có một đôi chút giống nhau nào đó giữa một người thầy giáo và 
một diễn viên: cá hai, đều phải chính phục đám đông bằng toàn bộ con người 
mình, từ giọng nói, ánh mắt đến cử chỉ, điệu bộ... 

Trên một phương diện khác, bạn lại cần những phẩm chất của một nhà 
hùng biện. Bạn biết cách lập tức lôi cuốn những cái đầu đang “bay bổng” ở 
đâu đó vào một chủ đề. Thậm chí bạn phải là một nhà hùng biện có tài vì 
trước mắt bạn không phải là “công chúng” bình thường mà bạn là những cái 
đầu còn rất trẻ và phóng khoáng, đôi khi bướng bỉnh nữa. Thu hút sự chú ý 
thật sự của họ không dễ. 

~ Biết tạo không khí thoải mái, dễ chịu: 

Ngay cả những bài giảng đáng lẽ rất hay mà diễn ra trong không khí quá 
trang nghiêm và mô phạm cũng không có nhiều giá trị nữa. 


Chúng ta thường thích những thầy giáo hài hước vui tính, biết làm cho 
những “mớ lí thuyết khô khan” trở nên sinh động và dễ hiểu. Nhưng để làm 
được điều đó là cả một nghệ thuật. 

- Giàu lòng bao dung, độ lượng: 

Lòng bao dung là điều quan trọng hơn hết ở người thầy. Bạn có thể tràn 
đầy nhiệt huyết, say mê tri thức nhưng thiếu một trái tim nhân từ và độ 
lượng, vì mọi người, tha thứ cho những lỗi lầm nông nổi của học trò thì sẽ 
chẳng bao giờ là một người thầy tốt. 

Đây chính là một phần trong “cái tâm” của người thầy, là cái gốc tạo nên 
tình thầy trò. Chính lòng bao dung ấy, hơn bất cứ lời lẽ hoa mĩ nào sẽ dạy các 
em học sinh biết nhân ái hơn, tin tưởng hơn cuộc sống và tình người. 

Mối quan hệ thầy trò đích thực chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng 
của sự chân thành và lòng nhân ái. 

— Ham học hỏi: 

Ngoài lĩnh vực chuyên sâu, nghề giáo còn đòi hỏi một kiến thức tổng hợp. 
vốn văn hoá sâu rộng và nhất là sự học hỏi không ngừng. Bởi bạn là người 
được xã hội giao trọng trách truyền đạt tri thức, đào tạo con người. 

Với sự phát triển liên tục và mạnh mẽ của các ngành khoa học hiện nay, tri 
thức của nhân loại luôn được “làm mới” từng giây, từng phút. Ngừng đào sâu, 
tìm hiểu và cập nhật tri thức mới, nghĩa là bạn đang tụt hậu trong nghề nghiệp. 

— Luôn đặt mình uào uị trí của học trò: 

Để thành công trong nghề sư phạm, người thầy còn phải có khả năng và 
thói quen đặt mình vào vị trí của học trò, biết nhìn công việc học tập bằng con 
mắt của học trò. 

Về mặt nào đó, nghề dạy học cũng giống với phép cầm quân, muốn thắng 
lợi thì vừa phải “biết mình” lại vừa phải “biết người”. Không hiểu học sinh, 
không thể có sự đồng cảm thầy - trò, cái trạng thái “cộng hưởng” trí tuệ và 
cảm xúc kì diệu bậc nhất mà phải là người trong nghề mới thật thấm thía. 

Đạt tới sự đồng cảm đó không dễ dàng, nhất là trong một xã hội biến đổi 
rất nhanh như ở thời hiện tại và khi bạn cứ ngày một rời xa cái tuổi ngày 
ngày cắp sách tới trường Chính vì vậy, người thầy chân chính thường lấy 
chính học trò làm chuẩn mực cho sự dạy cud mình, thay uì coi mình là chuẩn 
mực cho sự học của trò. 


Những điều có thể cản trở bạn trong nghề giáo: 
~ Thiếu kiên nhãn. không ưa trẻ con. 
— Khó tha thứ. 


182 


~ Có vẻ mặt cau có, khó gần không muốn hoà đồng với người khác. 

~ Giọng nói không rõ ràng. khúc triết. 

~ Thích cạnh tranh và nôn nóng thể hiện mình trước mọi người. 

— Bạn cho rằng công danh là điều eơ bản của thành công. quá đề cao địa 
vị. danh vọng. 

Tuy nhiên, có thể khắc phục được những nhược điểm đó nếu thực sự có 
tâm huyết với nghề. 

Ngoại giao 

~ Lòng yêu nước nhiệt thành, bản lĩnh chính trị uững uùng, tỉnh thần 
trách nhiệm cao: Nhà ngoại giao chân chính trước hết phải có lòng yêu nước, 
phẩm chất chính trị vững vàng, hết lòng phục vụ đất nước, luôn luôn đặt 
quyền lợi của đất nước lên trên. 

~ Trình độ cao uề biến thức uà nghiệp uụ: Nhà ngoại giao còn phải cố gắng 
đạt tới trình độ cao về kiến thức và nghiệp vụ. hiểu biết sâu sắc về văn hoá, 
lịch sử, ngôn ngữ các nước mà mình phụ trách để có thể kết hợp hiệu quả 
quyền lợi của mình với quyền lợi của họ 

~ Trình độ diễn đạt chính xác, thuyết phục uà có duyên: Đây là phẩm chất 
thiết yếu với những nhà ngoại giao tài năng. Bởi trở thành nhà ngoại giao, 
bạn thường phải thay mặt nước mình trình bày rõ quan điểm về một vấn đề 
nhất định, cảnh cáo đối phương hoặc tranh thủ sự đồng tình của đối phương. 
Nhiều khi nhà ngoại giao vừa phải biết dùng lời nói che giấu những bí mật 
quốc gia, nhưng vừa phải làm cho đối phương tin điều mình nói. Nhà ngoại 
giao cũng luôn phải là người lịch thiệp, nhã nhận nhất. 

— Nhạy bén, tỉnh tế, chủ động, linh hoạt: Cân bộ ngoại giao đòi hỏi phải có 
đầu óc nhạy bén, quan tâm tìm hiểu diễn biến tình hình, chủ động đối phó với 
tình huống bất ngờ. 

— Dũng cảm: Phẩm chất này thực sự cần trong nghề ngoại giao. Trên hết 
cán bộ ngoại giao phải trung thực với đất nước mình, vì quyền lợi của đất nước 
mà luôn nói thật quan điểm, nhận xét, kiến giải của mình trước các vấn đề 
quốc tế và trong nước, dù việc nói thật đó có thể bất lợi cho bản thân. 

Nghề báo 

~ Có năng khiếu phát hiện thông tin: Năng khiếu này thể hiện ở việc quan 
tâm tới các sự kiện và cuộc sống luôn mới mẻ dù ở những góc quen thuộc nhất. 
Bạn nhanh nhạy và tháo vát hơn mọi người trong việc tiếp nhận và xử lí 
thông tin. Nhà báo phải có khả năng nhìn thấy thông tin ở khắp nơi trong đời 
sống xã hội. 


195 


— Có năng khiếu truyền tin: Phát hiện thông tin chưa đủ, bạn còn phải 
quyết định thông tin đó có nên đưa tới công chúng không và đưa tới ở mức độ 
nào. Phẩm chất này rất quan trọng trong nghề báo. Bạn cần biết cách chọn 
lọc thông tin, chỉ tiết, biết cách khiến nó trở nên sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu 
và thực sự cần thiết với công chúng. 

~ Đam mê nghề thông tin: Dòng chảy bất tận của thông tin đầy ma lực 
nhưng cũng dễ vắt kiệt sức lực của bạn. Làm nghề báo, bạn rất dễ bị căng 
thẳng về thần kinh trước áp lực của công việc và sự kiện. Mghề báo còn là một 
nghề nặng nhọc, nguy hiểm. Chính vì vậy phải có năng khiếu riêng và phải 
thật đam mê thông tin. Đây nhất thiết phải là một đam mê có sự soi xét, can 
thiệp của lí tính để có thể gìn giữ suốt đời. 

Có lập trường tư tưởng uững uàng, phẩm chất chính trị trong sáng: Báo 
chí là nghề hoạt động chính trị-xã hội nên lập trường tư tưởng uững uùng, 
phẩm chất chính trị trong sáng giữ uai trò tiên quyết uới người làm báo 

Trái với nghề sư phạm, thường khuôn trong nột môi trường mẫu mực, 
nghề báo luôn phải đối mặt với vô vàn cám dỗ và cả những hiểm nguy. Cần 
phải giữ được ngòi bút trung thực, thắn thắn, bình tĩnh để đưa đến công 
chúng những thông tin đúng đắn. 

- Năng bồi dưỡng cho mình một uốn uăn hoá, uốn sống phong phú: Với 
nghề báo, bạn phải tiếp cận với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì thế, 
bạn cần có một vốn văn hoá vững chắc, luôn luôn được bồi dưỡng, cập nhật với 
vốn sống thực tế phong phú 

- Có trình độ ngoại ngữ uà tin học: Trong môi trường giao lưu quốc tế 
rộng rãi hiện nay, ngoại ngữ và tin học cần cho tất cả các ngành trong xã 
hội. Với nghề báo yếu tố này đặc biệt quan trọng. 

— Ưa thích uận động: Với nghề báo, bạn-thường phải bôn ba nhiều nơi. 
Chẳng ai có thể ngồi một chỗ để làm báo. Bởi vậy, thích đi và biết cách đi là 
một trong những yếu tố quan trọng của nhà báo. 

Những điều sẽ cản trở nghề báo: 

— Không thích học môn uăn, luôn gặp khó khăn uới các bài làm uăn, đặc 
biệt là uăn nghị luận xã hội. Khả năng phân tích, tổng hợp uấn đê không cao. 

~ Dễ nản lòng trước khó khăn, nhất là khi có ai đó cản trở. 

~ Rất ngại tranh chấp uà không thích làm mất lòng người khác. 

~ Không khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. 

„ — Bụt rè uà nhút nhát, hay mất bình tĩnh trước đám đông. 
~ Ghét những uấn đề dính dáng đến chính trị. 


194 


~ Sống hướng nội uà ưa một cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. 

— Thích công uiệc an nhàn. 

~ Sức khỏe không tốt, đặc biệt là thần binh yếu. 

~ Thường mặc cảm, tự tỉ uề uẻ ngoài “không ta nhìn”... 

Nghề ngân hàng 

— Bạn có năng khiếu uề các môn bhoa học tự nhiên, đặc biệt là giỏi toán 
học. Điều này rất dễ hiểu bởi làm trong ngành ngân hàng nghĩa là bạn luôn 
tiếp xúc với những con số và các phép tính. Khả năng tính toán, tư duy lôgic 
và trí nhớ tốt sẽ giúp bạn rất nhiều khi thực hiện công việc. 

- Bản tính trung thực: Tính trung thực đối với ngành ngân hàng đòi hỏi 
này là yêu cầu tiên quyết. Bởi vì, trong hoạt động ngân hàng, bạn sẽ phải tiếp 
xúc hàng ngày với khách hàng, với tiền bạc,với các đối tác (đặc biệt là ở các 
ngành ngân háng thương mại). Tất nhiên sẽ có không ít những "lời đề nghị 
riêng tư” gửi tới bạn kèm theo những khoản thoả thuận hấp dẫn. 

~ Đức tính cần cù, cẩn trọng uè tỉ mỉ: Cẩn trọng. tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối 
luôn phải là tôn chỉ hoạt động của những người làm việc trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng. 

- Sử dụng máy tình thành thạo: Bất kì nghiệp vụ nào của ngành ngân 
hàng cũng đòi hỏi biết sử dụng thành thạo máy tính. Không có khả năng này, 
bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Thậm chí trong một số nghiệp vụ, 
nếu không sử dụng được máy tính thì sẽ không làm việc được. 

— Khả năng ngoại ngữ: Trong điều kiện hội nhập kinh tế mạnh mẽ hiện 
nay trong ngân hàng nghĩa là bạn thường xuyên có khả năng phải tiếp xúc với 
người nước ngoài và đi kèm với nó là các hợp đồng, kí kết.. Tất nhiên cũng sử 
dụng ngoại ngữ. trong đó tiếng Anh là chủ yếu 

~ Năng lực giao tiếp: Năng lực giao tiếp được đặc biệt coi trọng với một 
nhân viên ngân hàng giỏi giang. Năng lực giao tiếp của nhân viên ngân hàng 
là khả năng thể hiện mình, biết tiến, lui đúng lúc trong quá trình giao dịch, 
đàm phán với đối tác, nhạy cảm, nắm bắt nhanh ý đồ của đối tác, nhẹ nhàng, 
mềm mỏng và kiên quyết khi cần thiết để thuyết phục đối tác. 

— Khỏ năng sức bhỏe: Cũng như ngành y. sức khoẻ là đòi hỏi thiết yếu với 
những người làm việc trong ngành ngân hàng. Bạn cần có sức bền bỉ, khd 
năng chịu đựng đẻo dai uè một thần binh tuyệt vời. Công việc trong ngành 
ngân hàng thường căng thẳng về thời gian và phải chịu áp lực lớn, đặc biệt 
trong những đợt “cao điểm” như đầu hoặc cuối năm. 


195 


Nghề luật 

~ Công bằng, khách quan uà trung thực: Muốn làm người bảo vệ công lí 
trước tiên bạn phải yêu lẽ phải, tôn trọng sự thật và chuộng lẽ công bằng. Đây 
là tố chất rất quan trọng đối với người hành nghề luật. Tính trung thực cần 
với mọi nghề nhưng với nghề luật thì lại càng quan trọng. Pháp luật là lĩnh 
vực rộng lớn và phức tạp mà không phải người dân nào cũng hiểu được. Nếu 
người làm nghề luật không trung thực, không có lương tâm nghề nghiệp sẽ dễ 
lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để thu nợ cho cá nhân mình. 

~ Có sự mẫn cảm nghề nghiệp, khả năng phân tích tổng hợp cao: Sự mẫn 
cảm nghề nghiệp là tố chất quan trọng của những người làm nghề luật. Khi 
giải quyết một vụ liên quan đến luật pháp hết cần linh cảm được sự thật nằm ở 
đâu, ai đúng, ai sai. Nhiều người làm nghề luật xuất phát từ niềm tin nội tâm 
tìm các chứng cứ gỡ tội và minh oan được cho người vô tội. Từ linh cảm ban 
đầu, những người làm nghề luật phải tìm các chứng cứ phân tích các dự kiện và 
căn cứ vào các quy định của pháp luật để lập luận, thuyết phục người khác. 

~ Có bản lĩnh uững uàng: Nghề luật là một nghề vất vả. Có thể bạn sẽ 
thường xuyên phải tiếp xúc với một mặt trái của xã hội. Nhiều khi bạn bị kẻ 
xấu đe doạ. Nếu không có bản lĩnh vững vàng và cả sự dũng cảm nữa, bạn dễ 
chán nản và đi đến thất bại. Bản lĩnh vững vàng còn giúp bạn chiến thắng 
những cám dỗ vật chất, giữ lòng mình thật công tâm. 

~ Có khỏd năng diễn đạt tối: Đây là tố chất không thể thiếu của người làm 
nghề luật. Bạn cũng phải biết cách trình bày vấn đề một cách rành mạch, rõ 
ràng với những lập luận chặt chẽ để thuyết phục người nghe. 

Nghề phiên dịch 

— Năng khiếu ngoại ngữ: Đây là một trong những tố chất quan trọng nhất 
giúp bạn đến với nghề phiên dịch. Nếu có năng khiếu học ngoại ngữ, bạn sẽ 
tiếp thu rất nhanh và cũng sẽ rất yêu ngôn ngữ mình học. Năng khiếu ấy giúp 
bạn nhanh chóng tiến bộ vào những cơ sở đào tạo ngoại ngữ tốt. Khi bạn đã 
vào nghề, năng khiếu ngoại ngữ lại khiến bạn dễ dàng hơn trong việc cập 
nhật những từ vựng, khái niệm, thuật ngữ mới sau này. 

— Trí nhớ tốt, khả năng diễn đạt lưu loát, gọn ghẽ: Học ngoại ngữ là bạn 
học thêm một kho từ vựng, cấu trúc ngữ pháp... khổng lồ. Trí nhớ tốt giúp 
bạn lưu giữ kho tàng ấy. 

~ Giỏi Hếng Việt: Muốn trở thành phiên dịch giỏi, bạn phải sử dụng nhuần 
nhuyễn tiếng Việt để diễn đạt thật trong sáng khi địch xuôi và truyền đạt 
thật chính xác cái “hồn Việt” khi dịch ngược. 


196 


~ Kiên trì uà chăm chỉ: Bạn cần kiên trì học tập và luôn tìm tòi. học hỏi để 
nâng cao nghiệp vụ. Nhiều khi để có một bản dịch tốt, bạn phải tham khảo 
rất nhiều từ điển, tư liệu, thậm chí phải bứt đầu. bứt tóc mới tìm ra được một 
cách dịch đúng, phù hợp. 

- Biết tổ chức công uiệc: Để trỏ thành phiên dịch viên giỏi. bạn cần biết tổ 
chức công việc và trau đồi khả năng của mình một cách khoa học. 

- Nhanh nhẹn, năng động, tự tin: Những phẩm chất này sẽ là điểm cộng 
cho bạn nếu muốn trở thành một phiên dịch viên thực thụ. Người phiên dịch 
thường phải đứng trước một đám đông với bao nhiêu người đang chờ nghe 
mình nói. Nếu không tự tin, sẽ trở nên lúng túng, mất tập trung và truyền 
đạt không chính xác. Còn nếu nhanh nhẹn, năng động, bạn sẽ xoay xở rất 
nhanh để thoát hiểm trong những tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”. 

Điều cản trỏ nghề phiên dịch: 

- Rất khó diễn đạt những suy nghĩ của mình và rất khó nhớ những từ 
mới, những cấu trúc ngữ pháp phức tạp của ngôn ngữ. 

— Rất lười đọc những cuốn sách về văn hoá, lịch sử, khoa học... 

— €ó thói quen, không chuẩn bị tìm hiểu trước vấn đề. 

- Bị tật về phát âm như nói ngọng hoặc nói lắp. 

— Nói và viết tiếng Việt sai nhiều và không có ý thức sửa điều đó. 

~ Không có ý thức phân tích, tìm hiểu sâu mọi vấn đề của cuộc sống. 


~ Ít khi truyền đạt lại lời nói của người khác đúng đến 30%... 


LỜI KẾT 


Trên đây là một số chủ đề cần thiết để giáo dục kĩ năng sống cho người 
học. Ngoài những chủ đề đó còn có thể thiết kế nhiều chủ đề theo hướng tích 
hợp kĩ năng sống vào các nội dung giáo dục khác. Trong khi vấn đề giáo dục kĩ 
năng sống chưa được thể chế hóa trong chương trình của trường phổ thông, 
thì các chủ đề về giáo dục kĩ năng sống này có thể được sử dụng như một ngân 
hàng các chủ để, mà người làm công tác giáo dục có thể lựa chọn để tổ chức 
đáp ứng nhu cầu được rèn luyện kĩ năng sống của người học. 

Giáo dục kĩ năng sống cho người học là một tất vếu, cho nên người làm 
công tác giáo dục cần biết về kĩ năng sống và biết cách giáo dục kĩ năng sống 
eho người học. 


187 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8 


~ 


~ 


10) 


11) 
12) 


18) 


198 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Baron J.B., Sternberg R.J. (2000), Dạy kĩ năng tư duy. Lí luận uà thực 
tiễn, Dự án Việt - Bỉ.(11). 


Bình đẳng giới uà kĩ năng sống, Bộ tài liệu đào tạo cho nữ và nam thanh 
niên Việt Nam. (GENPROM, ILO Hà Nội, Bộ LÐ - TB - XH). Hà Nội và 
Geneva 2/2004. 


Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án VIE/98/018, Thiết bế mẫu một số mô-đun 
giáo dục môi trường ngoài giờ lên lớp, Hà Nội, 2004. 


Nguyễn Thanh Bình, Báo cáo tổng kết đề tài "Giáo dục một số kĩ năng 
sống cho học sinh THPT", Mã số B 3005-75-126. 


Nguyễn Thanh Bình, Báo cáo tổng kết đề tài "Xây dựng uà thực nghiệm 
một số bĩ năng sông cơ bản cho học sinh THPT", Mã số B. 2007-17-57. 


Nguyễn Thanh Bình, Giáo dục kĩ năng sống, giáo trình cao đẳng sư 
phạm, NXB Đại học Sư phạm, 2007. 


Nguyễn Thanh Bình, Giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam ( Lie Skils 
Mapping in Việt Nam, Nhà ìn Thống nhất 2006. 


Chu Shiu-Kee - Understanding Life skills, Báo cdo tại hột thảo “Chất 
lượng giáo dục uà kĩ năng sống”, Hà Nội 33 - 25/10/2003. 


Chương trình thực nghiệm giáo dục sống khoẻ mạnh và kĩ năng sống cho 
học sinh THCS. Bộ Giáo dục uà Đào tạo hợp tác uới UNICEF, 2003. 


Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Chương trình giáo dục mầm non. 
Việc Chiến lược và Chương trình giáo dục năm 2004. 


Dakar Framework for Action. Worid Education Forum. Senegan, 2000. 


Đề án đổi mới giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1999. 
(Dự thảo). 


Edgar Morlin, Bảy trì thức tất yếu cho nên giáo dục tương lai (bản tiếng 
Việt) NXB Tri thức, 2008. 


14) Guidelines for a Life Skills - Based Learninng Approach to Develop 
Healthy Behavior Related to and Pandemie Influenza. 


15) Đỗ Đình Hoan, Một số uấn đề cơ bản của chương trình tiểu học mới. NXB 
Giáo dục 2002. 


16) http://unicef.org/programmeilifeskills/whatwhy/define.htmI]. 


17) Liƒe skHls The bridge to human capabilities. NERSCO education sector 
position paper. Draft 13 UNESCO 6/2003. 


18) Library\UNICEF-Teacher Talk, UCF - LSKL APP, lifeskil.htm, 4/22/05. 


19) Nâng cao chất lượng giáo dục, Giáo dục uì hòa bình, quyền con người uà 
dân chủ, giáo dục uì sự phát triển bên uững; chương trình, công cụ giáo 
đục uà đào tạo giáo uiên, (166 EX/INF.6) UNESCO, 2003. 


20) Đào Thị Oanh, Một số cơ sở tâm lí học của uiệc giáo dục bĩ năng sống cho 
học sinh. Bài viết cho đề tài "Xây dựng và thực nghiệm một số kĩ năng 
sống cơ bản cho học sinh THPT", Mã số B. 2007-17-57. 

Ø1) Lưu Thu Thủy và cộng sự, Tời liệu hướng dân giáo dục bĩ năng sống cho 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm học tập cộng đồng, NXB 
Chính trị Quốc gia. 2006. 

92) Tài liệu Hội thảo uề giáo dục bĩ năng sống của các nước trong khu uực, 
Họp tại Băng Cốc, Thái Lan tháng 9/2003. 


23) Tài liệu Hội thảo uề giáo dục kĩ năng sống trong lĩnh uực phi chính quy 
của các nước trong khu uực, Họp tại BaLi, Indonesia tháng 12/2003. 


94) Tủ sách hướng nghiệp /Một số nghề /NXB Kim Đồng năm 2006? 


199 


